Là một trong những cuốn sách cú giá tri dành cho gidi kinh doanh - 
duge núi đến nhiều nhất và bán chạy nhất Thế gidi trong suốt 5 năm qua 


Tại sao một số công ty 
đạt bước nháy vọt... 
còn các công ty khác thì không? 


TỪ TỐT ĐẾN 


VỊ ĐẠI 


GOOD TO GREAT 








JIM COLLINS 


Cũng là tac giả của cuốn sách nổi tiếng 


BUILT TO LAST 


ree XUAT BAN TRE 


GIOI THIEU 


Chúng ta thường quen nghĩ rằng, cái tốt nhất là kẻ thù của điều 
tốt. Tuy nhiên, trong suốt năm năm trời nghiên cứu hàng loạt công ty 
hàng đầu trên thế giới, Jim Collins - chuyên gia nghiên cứu đồng thời 
là giáo sư giảng day môn quản tri kinh doanh đã chứng minh được 
rằng, “tốt là kẻ thù của sự vĩ đại”. Ông đã chứng minh cho mọi người 
thấy vì sao nhiều công ty trong suốt bề dày lịch sử của mình chỉ đạt và 
dừng lại ở mức tốt, trong khi các công ty khác lại đạt được những chỉ 
số “vĩ đại”, nghĩa là trở thành những công ty “vĩ đại”. 


Ví dụ, các công ty như Boeing, Coca-Cola, General Electric, 
Hewlett-Packard, Intel, Motorola, Wal-Mart hay Procter & Gamble, 
theo phân loại cua Jim Collins thì chi được xếp vào vị trí “tốt”. Mức 
tổng doanh thu trung bình của các công ty này trong vòng 15 năm cao 
hon chỉ số trên thi trường là 2,s lần. Còn các công ty nằm trong số “ 
đại” như Walgreens với bề dày lịch sử trên 40 nam thi chẳng có điều. 
gi đặc biệt lắm, nhưng kể từ năm 1975, cổ phiến của công ty này đã 
bất ngờ tăng vọt cho đến thời điểm này. Từ năm 1975 cho đến năm 
2000, nguồn vốn đầu tư vào Walgreens da mang lại mức doanh thu 
cao hon 2 lần so với nguồn vốn đổ vào Intel, cao hơn 5 lần so với 
nguồn vốn đổ vào General Electric, và cao hơn 8 lần so với nguồn vốn 
đầu tư vào Coca-Cola. 


Vậy làm thế nào mà các công ty như Walgreens — hầu như không 
có điểm gì đặc biệt so với các đối thủ trên thương trường, lại có thể 
trở thành một đơn vị vượt trội bằng đội ngũ chuyên gia quản trị cùng 
hệ thống quản lý tốt nhất trên thế giới? Việc tìm kiếm câu trả lời cho 
những câu hỏi này đã thôi thúc Jim Collins bắt tay vào tìm tòi, nghiên 
cứu. Ong đã đúc rút ra một công thức bao gồm nhiều nguyên tắc mà 
nếu biết thực hiện theo những nguyên tắc đó, doanh nghiệp bạn sẽ có 
khả năng trở thành một trong những công ty vĩ đại. 


Collins cùng. các cộng sự của mình đã đưa ra hai danh sách bao 
gồm 11 công ty vĩ đại và 11 công ty tốt để so sánh. Họ cũng đã nghiên 
cứu khoảng 6.000 bài báo về các công ty này va phân tích khoảng hơn 
2.000 trang phỏng vấn. 


Kết luận mà Collins và các cộng sự đưa ra có lẽ đã gây ngạc nhiên 


cho chính họ cũng như nhiều người khác. Đó là, kết quả vi đại không 
có gi lién quan dén viéc tuyén chon hay săn tim những siêu sao quản 
trị nổi tiếng. Cứ 1o trong 11 công ty vĩ đại thì các tổng giám đốc của họ 
chính là những người được chọn ra từ đội ngũ nhân viên bình 
thường. Hệ thống khen thưởng cho các cấp lãnh đạo trong các công ty 
này cũng không hề có sự khác biệt gì so với các công ty khác trên 
thương trường. 


Những điều này cũng không phân biệt được các công ty tốt với 
công ty vĩ đại. Điều gây ngạc nhiên chính là ở chỗ, các công ty đang 
thực hiện cuộc hành trình từ tốt đến vĩ đại thường dành ít sự quan 
tâm đối với sự thay đổi trong quản lý hay sự động viên khuyến khích 
nhân viên. 


Tại các công ty vi dai, người ta không nghĩ ra các chức vụ to tát, 
không tổ chức mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty và cũng không 
lập kế hoạch tái tổ chức cơ cấu. Những vị quản lý hàng đầu của các 
công ty này không đi nghi mát ở những resort nói tiếng xa hoa mà 
thường thư giãn ở những ngôi nhà nghỉ ngoại ô khiêm tốn. Họ ít ngồi 
trong văn phòng đầy đủ tiện nghi mà thích được xuống công xưởng 
với công nhân trong tiếng máy, tiếng động cơ ồn ào với mùi dau mỡ. 


Jim Collins da chi ra rang, nguyen nhan thanh cong của các công 
ty vĩ đại thường là những điều mà mọi người ít để ý đến ngay từ ban 
đầu. 


Sự khiêm tốn cộng với ý chí 


Khác với các vi lãnh dao của các công ty “tốt” - những người 
thường có tính cách mạnh và ít khi rời mắt khỏi tờ báo hay tạp chí, 
những người lãnh đạo tạo ra sự cải tổ vĩ đại lại thường là những 
người khiêm tốn. Họ là những người bình tĩnh, điềm đạm, và trong 
con người họ có sự tổng hòa giữa tính khiêm tốn và ý chí kiên định. 
Họ bắt tay vào việc không phải bằng thành tích cá nhân mà bằng mục 
tiêu chung cho doanh nghiệp — tạo dựng một công ty vĩ đại. Điều này 
không có nghĩa là họ đánh mất sự háo thắng. Họ háo thắng, nhưng sự 
háo thắng đó hướng đến công ty mà họ đang quản lý chứ không phải 
vì mục tiêu của cá nhân họ. 


Collins xếp những người lãnh đạo này ở cấp độ 5, ví dụ như 
Darwin Smitt - Giám đốc hãng Kimberly-Clark. Đó là một người 


dan ông có tinh cách khá mềm, người luôn cho rằng, Ban giám đốc 
công ty: đã có chút nhầm lần khi chon lựa ông vào vị trí giám đốc. Tuy 
nhiên, ông đã trụ vững ở vị trí này suốt 20 năm, đã tạo ra nhiều thay 
đổi ngọan mục cho công ty này và biến Kimberly-Clark thành một tên 
tuổi hàng đầu thế giới về sản xuất hàng tiêu dùng, vượt qua cả 
Procter & Gamble về chủng loại sản phẩm. 


Smitt thích đứng cạnh các nhân viên thợ sửa chữa, thợ điện của 
mình và cùng họ trao đổi công việc, trao đổi quan điểm, đôi khi còn 
bắt tay vào cùng làm việc với họ. Ông thích nghỉ ngơi cùng gia đình 
tại trang trại của mình ở nông thôn thay vì đến những khu biệt thự 
tiện nghi xa xi theo tiéu chuán cüa cóng ty cung cáp. Tuy nhién, sw 
khiêm tốn của ông luôn di kèm với chí hướng vạch sẵn và sự cương 
quyết. Một lần, ông bi đứt lia một ngón tay tại nơi làm việc. Vậy 
nhưng, sáng hôm sau, ông đã có mặt đúng giờ tại văn phòng mình. 
Sau khi nhậm chức Giám đốc công ty, Smitt đã phải tiếp nhận một 
quyết định mang tính sống còn trong lịch sử của Kimberly-Clark: bán 
lại nhà máy liên hợp sản xuất giấy xelulo đang trong tình trạng lay lắt, 
cầm cự. Số tiền thu được, ông đầu tư vào các nhãn hàng đang có tiềm 
năng lúc bấy giờ là Huggies và Kleenex. 


Những người lãnh đạo của các công ty “tốt” thường hay bận biu 
với những vinh quang cá nhân và thường không thể tạo dựng nền 
tảng cho sự thành công của doanh nghiệp sau khi mãn nhiệm. Họ 
thường chọn lựa những người kế thừa yếu kém hoặc góp phần đẩy 
nhanh tiến độ suy yếu cho công ty. 


Ví dụ, vị lãnh đạo tài năng và quả cảm của hãng Rubbermaid — 
Stanley Gold đã đạt được nhiều thành tích vĩ đại trên cương vị của 
mình. Ông là người khắt khe, nghiêm khắc và vị kỷ. Trong một bài 
phát biểu của mình, danh từ “tôi” được ông sử dụng tới 44 lần. Dưới 
sự lãnh đạo của ông, công ty đã nhanh chóng ăn nên làm ra với mức 
lợi nhuận luôn trong chiều hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, sau khi 
Stanley Gold mãn nhiệm, Rubbermaid tụt đốc một cách nhanh chóng. 
Mặc dù Stanley đã lựa chọn được người kế nhiệm nhưng vị tân lãnh 
đạo này cũng chỉ trụ được một năm rồi lại khăn gói ra đi, để lại sau 
lưng cả một công ty trong tình trạng leo lắt như ngọn đèn trước gió và 
một đội ngũ nhân viên yếu kém. 


Chọn đúng người đúng việc 


Nghe thi có vẻ la nghich ly, nhung những vị lãnh đạo của các công 
ty" vi dai thường bắt đầu công việc “cải tổ” của mình không phải bằng 
việc lập chiến lược công ty hay các chương trình hành động trong 
tương lai mà bằng việc tuyển chọn đúng người đúng việc. 


Vi dụ, Dik Culi, giam đốc công ty Wells- -Fargo tháp nién 1970, 
thay vi lập chiến lược công ty thì lại bắt tay vào chương trình “thay 
máu” trong công ty. Ong tuyén chon những siêu sao vĩ đại mà đôi khi 
còn không hiểu sẽ bổ nhiệm những siêu sao này vào vị trí nào. Và kết 
qua ma Dik thu được là mức doanh thu của công ty đã tăng ba lần so 
với chỉ số thị trường. 


Bank of America cũng dà á ap dụng chiến lược “Tướng yếu, quân 
mạnh”. Ý nghĩa của việc này là: tốt hơn hết, công ty hay tuyén chon 
cac top manager yếu, vì như vậy thì các nhân viên tiềm năng trong 
công ty mới có mục tiêu để mà phấn đấu nhằm thay thế các vị tướng 
yếu kia. Các vị tướng “bất tài” của Bank of America chờ đợi những 
anh “lính trơn” đến thế chỗ mình, cứ như thế, Ngân hàng này tạo ra 
một sự ganh đua trong đội ngũ nhân sự của mình và gặt hái được 
nhiều thành công trong kinh doanh. 


Lòng dũng cảm và niềm tin 


Admiral Jim đã từng bị bắt làm tù binh trong chiến tranh Việt 
Nam. Sau khi được trả tự do, ông từng nói rằng lúc nào ông cũng tin 
vào khả năng mình được thả. Trong khi đó, những người lạc quan 
nhất - những người từng nghĩ rằng họ được trả tự do ngay sau lễ Nó 
en, lại không chịu đựng nổi cú sốc khi biết rằng điều này không xảy 
ra, và cuối cùng đã chết vì tuyệt vọng. 


Pitney Bowes và Addressograph là hai công ty cạnh tranh 
nhau trên thị trường cung cấp máy móc dành cho văn phòng. Trước 
năm 1973, cả hai hãng đều có cùng mức doanh thu, mức lợi nhuận, số 
lượng nhân viên cũng như giá trị cổ phiếu. Nhưng sau đó thì cả hai 
công ty đều đi theo những hướng khác nhau. Giám đốc điều hành 
Addressograph — Roy Ash muốn biến công ty này thành một hãng 
hàng đầu thế giới như kiểu như Xerox, IBM hay Kodak. Nhung Ash 
đã không ngờ tới một điều rằng, kế hoạch này đã nhanh chóng bị sụp 
đổ. Trong thời gian nay, ở Pitney Bowes, vào đầu mỗi cuộc họp, ban 
Giám đốc thường dành ra 15 phút để thảo luận về các thành tích đã 
đạt được, sau đó họ dành cả hai giờ đồng hồ liền để thảo luận về 


những vấn đề “gay | khó chịu” cho mọi người và có thể còn gây cản trở 
sự phát triển của công ty. Kết quả là, năm 2000, Pitney Bowes có 30 
nghìn nhân viên với doanh thu 4 tỷ đô la Mỹ, còn Addressograph chỉ 
có 670 nhân viên với doanh thu chỉ von ven 100 triệu đô la. 


Lãnh đạo là người phải có tầm nhìn, nhưng họ cũng phải biết tạo 
ra môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cho mọi người, nơi tất cả 
nhân viên có thể trao đổi công việc một cách thắng thắn và tích cực. 
Có sự khác nhau rất lớn giữa khả năng đưa ra y kién va kha nang lang 
nghe. Lãnh đạo của các công ty vĩ đại hiểu rất rõ sự khác biệt này và 
biết tạo ra môi trường làm việc thân thiện để các nhân viên của họ có 
thể lắng nghe nhau. Collins cho rằng, một công ty vĩ đại là nơi mà mọi 
người không chăm chăm “bới lông tìm vết” để tìm ra kẻ nào gay | lỗi 
môi khi phải giải quyết › một vấn đề nào đó mà tất cả họ nêu ra vấn đề, 
cùng lắng nghe nhau để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. 


Nhím và cáo 


Theo quan điểm của Jim Collins, mọi người được chia thành 2 
nhóm “nhím” và “cáo”. Cáo thì “tham lam” và muốn đạt được nhiều 
mục tiêu cùng một lúc đồng thời nhìn thế giới xung quanh theo cách 
phức tạp và không thống nhất. Những người thuộc nhóm “Nhím” thì 
ngược lại, nhìn thế giói xung quanh theo cách don gián hon. Vói ho, 
nhírng gi khóng nam trong khai niệm của ho, sé chang có ý nghĩa gi. 
Họ nhìn thấy bản chất của vấn đề và không quan tâm đến những thứ 
còn lại. Trong các công ty vĩ đại đều có những con người thuộc nhóm 
“Nhím”. Họ biết câu trả lời cho ba câu hỏi chính. Thứ nhất, công ty có 
thể trở nên tốt nhất thế giới ở điểm nào? Thứ hai, làm thế nào để xác 
định được việc kinh doanh của công ty là có lợi nhuận hay không? Và 
cuối cùng là những con người thuộc nhóm *Nhím" trong các công ty 
vĩ đại thường cố gắng hết sức mình cho những họat động/lĩnh vực mà 
họ đam mê. Đương nhiên là họ cũng biết cách “truyền lửa” sang cho 
các cộng sự của mình để cùng đạt được mục tiêu chung. 


Năm 1974, lãnh đạo Abbott Laboratories hiểu ra rằng, công ty 
này không trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp dược 
phẩm được, và họ tìm cách để đạt được mục tiêu này. Họ bắt đầu 
nghiên cứu sản phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm cho bệnh viện và 
các thiết bị chẩn đoán bệnh). Và Abbott Laboratories đã thực sự trở 
thành đơn vị dẫn đầu trên thị trường về lĩnh vực này. 


Nói tóm lai, Collins đã đưa ra 7 nguyên tắc xây dựng một công 
ty vĩ đại. 


1. Hay cố gắng dé trở thành một vi lãnh đạo cấp độ 5 


Người lãnh đạo ở cấp độ này bắt tay vào công cuộc kinh 
doanh không phải bằng thành tích cá nhân mà bằng việc đạt 
được mục tiêu chung cho công ty — tạo dựng một công ty vĩ đại. 

2. Hành động theo nguyén tắc: đầu tiên là “ai” ...sau đó là “cái 


\ 99 


gl 


Nghia la bất cứ một cuộc cải tổ nào cũng nên được bắt đầu bằng 
việc tuyển chọn nhân sự để tìm ra đúng người đúng việc và loại bỏ 
những cá nhân không cần thiết. 


3. Hay biết nhìn thẳng vào sự thật trần trụi, nhưng đừng đánh 
mát niém tin vào sự thành công 


4. Hay luón duy tri khái niém con nhím 


Những người thuộc nhóm *Nhím" nhìn thế giới xung quanh theo 
cách đơn giản, theo một khái niệm don giản và thống nhất, xuyên 
suốt mọi hoạt động của mình. 


5. Tao dựng môi trường van hóa công ty vói ky luật cao 


Quan trọng là phải biết tuyển chọn đúng người đúng việc với 
trách nhiệm và kỷ luật cao. Bạn không cần phải mất thì gio kiém soát 
những người nhu vay. Diéu này giüp ban tiét kiém thói gian và cóng 
sức dé làm những công việc quan trong hơn. 


6. Hay xem các công nghệ moi như là bàn dap dé phat triển kinh 
doanh chứ không nên trông chó vào nó 


Các công ty vĩ đại thường là những đơn vị tiên phong trong việc 
áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến. Tuy nhiên, họ biết cách chọn 
lựa công nghệ phù hợp và không quá phụ thuộc hay kỳ vọng vào 
những công nghệ mới đó. 


7. Hay chia sé uới các cộng sự của minh kể cả những kết quá 


khiêm tốn nhất 

Quá trình chuyển đổi từ “tốt” đến “vĩ đại” là một con đường dai 
và cam go. Nó giống với việc ban đang cầm lái một con tàu nặng né. 
Ban đầu, con tàu ì ạch chuyển động, nhưng rồi cũng đến lúc con tàu 
rẽ sóng đi băng băng. Đó là khi tất cả mọi cố gắng và năng lượng bạn 
bỏ ra sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Và hãy để cho cộng sự của bạn nhìn 
thấy những nỗ lực nhỏ ấy đã đơm hoa kết trái thế nào. 


LOI NOI DAU 


Khi tôi dang gần kết thúc ban thao này, tôi thực hiện một cuộc 
chạy bộ theo con đường dốc đứng và đầy sỏi đá dan đến Vực 
Eldorado Springs, gần nhà tôi tại Boulder, Colorado. Tôi dừng lại tại 
một điểm nghỉ chân quen thuộc, nhìn phong cảnh trên cao van con 
chim trong màn tuyết mùa đông, lúc đó một câu hỏi không giống a1 
bỗng xuất hiện trong đầu tôi: Người ta phải trả tôi bao nhiêu tiền thì 
tôi mới chịu không xuất bản quyển sách Từ tốt đến vi đại. 


Đây là một ý nghĩ thú vị, nhất là sau khi tôi đã dành 5 năm để 
nghiên cứu và viết nên quyển sách này. Không phải là không có một 
con số đủ lớn để thuyết phục tôi bó qua quyến sách này, nhưng khi tôi 
bắt đầu cân nhắc những con số hàng trăm triệu đô-la, tôi thấy đã đến 
lúc phải quay về. Con số này cũng không thể buộc tôi phải từ bỏ dự 
án. Tôi là một giáo viên thật sự. Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng 
mình có thể không chia sẻ những gì mình đã khám phá vói những lớp 
sinh viên trên khắp thế giói. Và chính trong tinh than hoc hói và chia 
sẻ này ma tôi muốn giới thiệu với các ban quyển sách. 


Sau nhiều thang a án mình như một tu sĩ, tôi rất muốn được nghe 
mọi người kể về những gi có thé áp dụng được cho bản thân họ, và 
những gi không phù hợp. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những trang sách 
này có giá trị, và bạn sẽ quyết tâm áp dụng những gì đã học vào bất cứ 
điều gì bạn làm, nếu không phải trong công ty, thì cũng là trong 
những công tác xã hội, và nếu cũng không phải ở đó, thì ít nhất cũng 
là trong cuộc sống cá nhân của mình. 


CHUONG MOT: TOT LA KE THU 
CUA VI ĐẠI 


Điều lam cho cdi chết khó khăn là sự tò mò không lời giải đáp 
— BERYL MARKHAM, West with the Night[1] 
Tốt là kẻ thù của Vi Dai. 


Và đó là một trong những lý do chính giải thích vì sao có rất ít 
điều vĩ đại. 


Chúng ta không có những trường học vĩ đại, chính vì chúng ta đã 
có trường học tốt. Chúng ta không có những chính quyền vĩ đại, chính 
vì chúng ta đã có những chính quyền tốt. Rất ít người sống một cuộc 
đời vi đại, chủ yếu vì người ta chấp nhận một cuộc sống tốt. Da số các 
công ty không bao giờ trở thành vĩ đại chính là vì đa số đã trở nên khá 
tốt. Và đây chính là một vấn đề lớn của các công ty. 


Tôi đã rút ra nhận xét này vào năm 1996, trong một bữa tiệc tối 
với các nhà tư tưởng tiên phong được mời đến bàn luận về hiệu suất 
của tổ chức. Bill Meehan, giám đốc điều hành văn phòng San 
Francisco của công ty McKinsey, nhoài người về phía tôi và nói nhẹ 
nhàng, “Anh biết không, Jim, chúng tôi ở đây ai cũng thích quyển Xây 
dựng để trường tồn” (Build to Last) của anh. Anh và người đồng tác 
giả đã nghiên cứu và viết rất tốt. Đáng tiếc là quyển sách ấy ... vô 
dụng”. 





Vì tò mò, tôi yêu cầu ông giải thích. 


“Những công ty anh dẫn chứng đa số đều vĩ đại,” ông nói. “Họ 
chưa bao giờ phải làm cái việc đưa công ty mình từ tốt đi lên vĩ đại. 
Ho có những nha sáng lập cỡ David Packard va George Merck, những 
người đã tao được tầm mức vĩ đại ngay từ thưở đầu thành lập. 

Nhưng còn tuyệt đại đa số í những công ty khác, sau một thời gian 
phán đấu, nhận ra rằng ho chi là những công ty tốt, mà không thé là 
vĩ đại, thì sao?” 


Tôi biết ông Meehan dùng từ “vô dụng” một cách thậm xưng, 
nhưng quả. thật sự quan sát của ông rất chính xác, rằng những công ty 
vĩ đại, đa số vĩ đại từ thưở mới hình thành, và rằng rất nhiều công ty 
khác chỉ đạt được đến mức tốt, mà không thể đạt mức vĩ đại. Nhận 
xét của Meehan bỗng trở thành một món quà vô giá đối với tôi, vì nó 
đã đặt ra câu hỏi tạo nền cho sự hình thành quyển sách này. Câu hỏi 
đó là: Liệu một công ty có thể phát triển thành vĩ đại khong? | Néu 
được, thi bang cách nào? Hay ban than việc là một công ty tốt là một 
căn bệnh vô phương cứu chữa? 


Năm năm sau bữa ăn tối đó, chúng tôi gió day đã có thé ‘khang 
dinh rang qua trinh chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại có xây ra, và chúng 
tôi đã tìm hiểu được những biến số góp phần vào quá trình này. Từ 


loi nhan xét cua Bill Meehan, nhom ching tôi đã tiến hành một cuộc 
nghiên cứu suốt năm năm để khám phá cơ cấu chuyển đổi từ tốt đến 
vi đại. 


Để nắm được sơ lược khái niệm về dự án này, hãy nhìn vào SƠ đồ 
Tỉ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường chung. Nói ngắn 
gọn, chúng tôi xác định những công ty đã tạo bước nhảy vọt từ kết 
quả tốt đến vĩ đại và giữ vững thành quả này trong vòng ft nhất là 15 
năm. Chúng tôi so sánh những công ty này với một nhóm bao gồm 
những công ty không thể vươn lên vị trí vĩ đại, hoặc nếu đã đạt được 
vị trí này, lại không giữ được lâu. Sau đó chúng tôi so sánh hai nhóm 
công ty này để phát hiện ra những yếu tố căn bản tạo nên sự khác 
biệt. 





Ghi chú: 


— 


. IUSD được chia đều cho các nhóm công ty, vào 01/01/1995 

2. Mỗi công ty được giữ ở mức bằng với thị trường, cho đến thời điểm 
chuyên đổi. 

3. Giá tri tích lũy vào 01/01/2000. 

4. CÓ tức được tái dau tư, có điều chỉnh sự chia tách có phiếu có phiếu. 


Những công ty được đưa vào quyển sách này đều đã đạt được 


những kết qua phi thường; trong vòng 15 năm sau khi họ có bước 
nhảy vọt, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy trung bình luôn cao hơn thị 
trường 6.9 lần[2]. Thử so sánh, General Electric (một công ty được 
đánh giá là được điều hành tốt nhất tại Mỹ vào những năm cuối thế 
kỷ 2o) có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn thị trường 2.8 lần trong khoảng thời 
gian 15 năm từ 1985-2000[3]. Nói cách khác, nếu năm 1965 bạn đầu 
tư 1 dóla vào quỹ hỗ tương của những công ty nhảy vọt, đồng thời 
đầu tư 1 dóla vào chứng khoán trên thị trường chung, gia sử những 
công ty nhảy vọt có cùng tỷ lệ lợi nhuận như thị trường chung trước 
thời điểm nhảy vọt, thì đến năm 2ooo, bạn đã có 471 đôla từ nhóm 
nhảy vọt, so với 56 đôla từ thị trường chung. 


Những con số này thật ấn tượng, và càng ấn tượng hơn khi bạn 
để ý rằng chúng được đầu tư vào những công ty trước đó hết sức tầm 
tường. Hãy lấy ví dụ của Walgreens. Suốt 4o năm trời, Walgreens có 
những bước thăng trầm, nhưng cũng chỉ giao động quanh mức của 
thị trường chung. Đột nhiên vào năm 1975, không có một điềm báo 
nào, Walgreens bắt đầu leo lên, ngày càng cao, và cứ tiếp tục lên cao 
mãi. Trong khoảng từ 31-12- -1975 đến 1-1-2000, đầu tư 1 dóla vào 
Walgreens bằng đầu tư 2 đôla vào ông khổng lồ công nghệ Intel, gan 
bằng 5 dóla vào General Electric, 8 dóla vào Coca-cola, và hon 15 dóla 
vào thi trường cổ phiếu chung (tính luôn cả việc lên giá của thị trường 
NASDAQ vào cuối năm 1999). 


Bằng cách nào mà một công ty với một lịch sử vô danh đã lột xác 
và vượt qua mặt cả những công ty được xem là được điều hành tốt 
nhất trên thế giới? Và tại sao Walgreens có thể tạo bước đột phá trong 
khi những công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực với cùng 
những cơ hội, sở hữu những nguồn tài nguyên tương tự, lại không 
thể làm được (vi dụ như Eckerd)? Chỉ một vi du này thôi đã nói lên 
được cốt lõi của cuộc tìm kiếm. 


Quyển sách này không phải viết về bản thân Walgreens, hay bất 
cứ một công ty cụ thể nào mà chúng tôi đã nghiên cứu. Quyển sách 
này ‘tap trung vao cau hoi “Mot cong ty tốt có thể trở thành một công 
ty vĩ đại không? Bằng cách nào?”, và quá trình tìm kiếm một câu trả 
lời vượt không gian và thời gian để có thể áp dụng cho bất cứ loại tổ 
chức nào. 


Quá trình tìm kiếm suốt 5 năm của chúng tôi đã mở ra những 
hiểu biết mới. Trong số này có những điều khá lý thú và đi ngược lại 


những suy xét thóng thường. Nhưng trên hết chúng, tôi đúc kết được 
một điều: Bất cứ tổ chức nào cũng co thé cải thiện vị thế và hiệu suất, 
hoặc thậm chí vượt lên thành vĩ đãi, nếu họ chủ đích áp dụng khung ý 
tưởng mà chúng tôi đã phát hiện. 


Quyển sách này nhằm mục đích chia sẻ những gl chúng tôi đã tim 
hiểu được. Chương. 1 sẽ giới thiệu với các bạn về cuộc hành trình của 
chúng tôi, sơ lược về phương pháp nghiên cứu, và trình bày tóm tắt 
kết quả. Từ chương 2, chúng tôi sẽ đi thang vào kết quả nghiên cứu, 
bắt đầu bằng một thách thức: Khả năng lãnh đạo cấp độ 5. 


SỰ TO MO KIÊN TRI 


Moi người thường hỏi tôi: “Điều gi đã thúc đẩy anh thực hiện 
những dự án nghiên cứu lớn như vậy?” Đó là một cau hỏi hay. Cau 
trả lời của tôi là “Sự tò mò.” Không gi khiến tôi hứng thú hơn việc 
chọn được một câu hỏi mà tôi chưa biết câu trả lời và bắt đầu một 
hành trình đi tìm câu trả lời cho nó. Điều này mang lại sự thỏa mãn, 
giống như Lewis và Clark khi đặt chân lên con tàu đi về vùng đất phía 
Tây, đã phát biểu: “Chúng tôi không biết mình sẽ tìm thấy gì khi đến 
đó, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ kể lại cho bạn nghe khi quay về.” 


Sau đây là câu chuyện rút gọn của chuyến hành trình vì tò mò của 
tôi. 


Sau khi đã đặt ra câu hỏi, tôi bắt đầu tập hợp một đội nghiên cứu. 
(Từ “chúng tôi” được dùng trong quyền sách là muốn ám chỉ đội 
nghiên cứu này. Tổng cộng có 21 người tham gia vào dự án tại những 
thời điểm quan trọng, mỗi nhóm thường có 406 người cùng làm 
VIỆC). 


Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tìm ra những công ty có mô 
hình phát triển tương tự như sơ đồ trang 16. Chúng tôi đề ra cuộc tìm 
hiểu phân tích tài chính trong 6 tháng, mục đích là để tìm ra những 
công ty có mô hình can bản như sau: trong 15 năm, lợi nhuận co 
phiếu tích lũy bằng hoặc thấp hơn thị trường chung, chấm dứt bằng 


một bước nhảy vọt, và trong 15 năm tiếp theo, lợi nhuận tích lũy cao 
hơn thị trường chung ít nhất 3 lần. Chúng tôi ấn định thời gian là 15 
năm vì như vậy sẽ loại bỏ được những sự kiện hy hữu và những 
khoảng thời gian may. mắn (bạn không thể cứ may mắn suốt 15 năm), 
và khoảng thời gian này đài hơn thâm niên trung bình của đa số tổng 
giám đốc. (Điều này giúp chúng tôi tách biệt những công ty vĩ đại với 
những công ty có một giám đốc vĩ đại). Chúng tôi ấn định tỷ lệ 3 lần 
cao hơn thị trường chung vì tỷ lệ này cao hơn hiệu suất của hầu hết 
các công ty vĩ đại đã được công nhận khác. Thật vậy, quỹ hô tương 
của các công ty “quý tộc” sau đây cũng chỉ đạt tỷ lệ 2.5 lần cao hơn thị 
trường trong vòng 15 năm từ 1985 đến 2000: 3M, Boeing, Coca-cola, 
GE, Hewlett-Parkard, Intel, Johnson & Johnson, Merck, Motorola, 
Pepsi, Procter & Gambler, Wal-Mart, va Walt Disney. Vượt qua được 
những công ty nay cũng không đến nỗi nào!!! 


Trong tổng số những công ty có tên trong danh sách Fortune 500 
từ năm 1965 đến 1995, chúng tôi đã lọc ra được 11 công ty dap ứng 
các yêu cầu đề ra. (Phụ lục 1.A miêu tả chỉ tiết quá trình tìm kiếm của 
chúng tôi). Tuy nhiên, có vài điều cần lưu ý M ở đây. Thứ nhất, công ty 
được chọn phải thể hiện mô hình phát triên độc lập với ngành mà nó 
đang hoạt động; nếu cả một ngành công nghiệp có cùng mồ hình phát 
triển như nhau, thì chung tôi loại cong ty này. Thứ hai, chúng tôi da 
tranh luận liệu có cần phải thêm vào các tiêu chuẩn chọn lựa nào khác 
ngoài lợi nhuận cổ phiếu tích lũy, ví dụ như tầm ảnh hưởng xã hội 
hay chương trình chăm sóc nhân viên. Cuối cùng chúng tôi quyết 
định chỉ giới hạn vào kết quả cổ phiếu, vì chúng tôi không thể đưa ra 
một phương pháp lựa chọn hợp lý và nhất quán đối với những yếu tố 
khác mà không bị thiên vi bởi ý kiến cá nhân. Ở chương cuối, tôi sẽ đi 
sâu vào mối quan hệ giữa giá trỊ cổ tức và việc git vững giá tri vĩ đại, 
nhưng trọng tâm của cuộc nghiên cứu này vẫn là làm thế nào đưa một 
công ty tốt thành một công ty vĩ đại và bền vững. 


Thoạt tiên, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi danh sách công ty được 
chon. Ai dám nghĩ một công ty như Fannie Mae có thể vượt qua GE 
hay Coca-cola? Ai dám nghĩ Walgreens vượt qua Intel? Thật khó có 
the tim được một danh sách nào đáng chán hơn. Ngay danh sách này 
đã cho chúng tôi một bài học đầu tiên. Đưa một công ty từ tốt đến vĩ 
đại là hoàn toàn có thể, ngay cả trong những trường hợp ít ngờ nhất. 
Những điều ngạc nhiên như thế này đã khiến chúng tôi phải đánh giá 
lại cách suy nghĩ của mình về một công ty vĩ đại. 


Tên công Kết quả trong vòng 15 năm sau Năm T đến nămn 


ty bước nhảy vọt (*) T+15 (**) 
Abbott Gap 3.98 lần thị trường 1974-1989 

City Circuit 18.50 lan 1982-1997 
Fannie `% 

Mae 7.56 lân 1984-1999 
Gillette 7.39 Tân 1980-1995 

gốc 07794 3.42 lần 1972-1987 
Kroger 4.17 lần 1973-1088 
Nucor 5.16 lần 1975-1990 

` 7.06 lần 1964-1979 
Pitney "^ 

Bowes 7.16 lân 1973-1988 
Walgreens 7.34 lan 1975-1990 
Wells 


Fargo 3.99 lan 1983-1998 


(*) Tỉ lệ loi nhuận cổ phiếu tích lũy so sánh với thị trường cổ 
phiếu chung. 


(**) Năm T tính từ thời điểm nhảy vọt. 


Giai đoạn này chúng tôi đưa ra quyết định có thể nói là quan 
trọng nhất trong toàn bộ tiến trình nghiên cứu: so sánh những công 
ty nhảy vọt với một danh sách được chọn lọc những công ty đối 
chứng. Câu hỏi đặt ra không phải là “Những công ty nhảy vọt có điểm 
øì chung?” mà là “Những công ty nhảy vọt có điểm gì chung giúp họ 
vượt lên được những công ty đối chứng?” Hãy lấy một ví dụ, giả sử 
bạn muốn nghiên cứu nhờ đâu một vận động viên đoạt huy chương 
vàng tại Thế vận hội Olympics. Nếu bạn chỉ quan sát những vận động 
viên đoạt huy chương vàng, bạn sẽ nhận họ đều có huấn luyện viên. 
Nhưng nếu bạn nhìn vào những người cũng tham dự Thế vận hội 
nhưng chưa bao giờ đoạt huy chương, thì họ cũng có huấn luyện viên! 
Câu hỏi đặt ra là, “Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người đoạt huy 
chương và người chưa bao giờ đoạt huy chương?” 


Công ty nhảy Công ty cạnh tranh Lĩnh vực hoạt động kinh 
vot trực tiếp doanh 

Abbott Upjohn Sản phẩm y tế 

Circuit City Silo Ban lé chuyén dung 

Fannie Mae Great Western Dich vu tai chinh 

Gillette Warner-Lambert My pham 

Kimberly- Scott Paper Hàng tiêu dùng 


Clark 


Kroger 


Nucor 


Philip 
Morris 


Pitney 
Bowes 


Walgreens 


Wells Fargo 


A&P 


Bethlehem Steel 


R.J.Reynolds 


Addressograph 


Eckerd 


Bank of America 


Công ty ngắn ngày 


Burroughs 
Chrysler 
Harris 
Hasbro 
Rubbermaid 


Teledyne 


_ Chuỗi cửa hang thực 
phẩm 


Thép 


Thuốc lá 


Hệ thống máy tính 


Tiệm thuốc tây 


Ngân hàng vùng 


Chúng tôi chọn ra hai nhóm công ty đối chứng. Nhóm đầu tiên 
bao gồm những công ty cạnh tranh trực tiếp, tức là những công ty 
hoạt động trong cùng một ngành, có cùng cơ hội, cùng nguồn tài 
nguyên, nhưng không tạo ra được bước nhảy vọt. (Phụ lục 1.B miêu 
tả chỉ tiết quá trình chọn lựa). Nhóm thứ hai bao gồm những công ty 
ngắn ngày, tức là những cong ty cũng. tạo ra được bước nhảy vọt 
nhưng không thể giữ được quỹ đạo này, mục đích là để trả lời cho câu 
hỏi về tính bền vững. (Xem thêm phụ lục 1.C) Tổng cộng, chúng tôi 
chọn ra được 28 công ty: 11 công ty nhảy vọt, 11 công ty cạnh tranh 
trực tiếp, và 6 công ty ngắn ngày. 


Giai đoạn này chúng tôi tap trung nghiên cứu chi tiết từng trường 
hợp. Chúng tôi thu thập tất cả những bài viết đã đăng liên quan đến 
28 công ty này; có những bài được đăng cách đây hơn 5o năm. Chúng 
tôi mã hóa tat cả những dir liệu này vào các đề mục khác nhau, ví dụ 
như chiến lược, công nghệ, lãnh đạo v.v... Sau đó chúng tôi phỏng vấn 
cấp điều hành của các công ty nhảy vọt, những người đã nắm giữ các 
vị trí trọng yếu trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi cũng thực hiện 
những phân tích định tính và định lượng về những vấn đề từ sát 
nhập, đến mức lương thưởng của lãnh đạo, từ chiến lược hoạt động 
đến văn hóa doanh nghiệp. Từ vấn đề cắt giảm nhân viên đến phong 
cách lãnh đạo, từ các chỉ số tài chính đến tỉ lệ thôi việc của cấp điều 
hành. Tất cả những công việc này tính ra bằng 10,5 năm lao động miệt 
mài. Chúng tôi đã đọc va mã hóa 6.000 bài báo, thu thập hon 2.000 
trang phỏng vấn, và tạo ra 384 triệu byte dữ liệu vi tính. (Xem phụ lục 
1.D về chi tiết những phân tích và hoạt động của chúng tôi). 


Chúng tôi so sánh nô lực nghiên cứu của mình cũng giống như 
tìm hiéu cái hộp đen. Moi bước di lai mở thêm ánh sáng về cơ cau 
hoạt động của tiến trình nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại. 


KET QUA Vi DAI 


ar MEU Gi DIEN 
No mh DIEU Gi DIEN RA 


GEESE __. SEN TRUNG 





CHIEC HOP DEN? 





Sau khi có dữ liệu, chúng tôi thực hiện một loạt những buổi thảo 
luận dinh ky hàng tuần giữa các nhóm. Đối với môi một công ty trong 
số 28 công ty đã chọn, chúng tôi lần lượt đọc các bài báo, bài phân 
tích, bài phỏng vấn, và các đề mục mã hóa. Tôi sẽ trình bày với các 


đồng nghiệp trong nhóm về một công ty nào đó, đưa ra những kết 
luật sơ khởi, và đặt ra những câu hỏi. Sau đó chúng tôi sẽ tranh luận, 
tranh cãi, đập bàn, lên giọng với nhau, rồi lại hạ nhiệt ngồi ngầm 
nghĩ, rôi lai tranh luân, rôi lai ngam nghi, thao luan, dat cau hỏi, giải 
quyết vấn đề, vài lại tranh luận để xem “thế này là thế nào”. 


Các bạn cần phải biết rằng những khái niệm chúng tôi đưa ra 
trong quyển sách này đều dựa trên những đúc kết thực tế từ khối 
thông tin chúng tôi thu thập. Chúng tôi không đưa ra một giả thuyết 
trước rồi sau đó đi tìm thông tin để minh chứng cho no. Chung tôi 
chọn đưa ra lý thuyết theo cách suy diễn từ một cái nền vững chắc, 
dựa trên cơ sở những bằng chứng thực tế. 


Xét cho cùng phương pháp của chúng tôi là một quá trình so sánh 
có hệ thống những công ty nhảy vọt với những công ty khác, và luôn 
tìm hiểu xem đâu là điểm khác biệt. 


Chúng tôi cũng nhấn mạnh đến “những con chó không sủa”. Nếu 
ban đã đọc qua truyện về Sherlock Holmes Cuộc phiêu lưu của Ngon 
lửa bạc, trong đó Holmes đã xác định hành động kỳ lạ của con chó 
trong đêm chính là đầu mối. Con chó không sủa, theo Homes, là một 
hành động kỳ lạ, và như vậy có nghĩa là nghi phạm chính phải là một 
người quen. 


Tương tự, trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, những gì chúng 
tôi không tìm ra, tức là những con chó chúng tôi tưởng sẽ sủa nhưng 
lại không, đưa đến những đầu mối rất quan trọng. Khi chúng tôi bắt 
đầu bước chân vào chiếc hộp đen và lần lượt bật từng công tắc đèn, 
những gi chúng tôi không tìm thấy cũng hết sức thú vị như những gi 
đã tìm thấy. Ví dụ như: 


- Những nhà lãnh đạo tầm cỡ được thuê từ bên ngoài vào có mối 
quan hệ ngược chiêu với việc đưa công ty từ tốt lên vĩ đại. Mười trong 
số mười một vị tổng giám đốc các công ty nhảy vọt được đề bạt lên từ 
bên trong công ty, trong, khi đó những công ty đối chứng thuê tổng 
giám đốc từ bên ngoài sáu lần nhiều hơn. 


* Chúng tôi không tim thấy mối liên hệ giữa chế độ lương 
thưởng của cấp lãnh đạo với quá trình nhảy vọt từ tốt lên vĩ đại. Giả 
thiết rằng chế độ lương thưởng của cấp lãnh đạo là một yếu tố quan 
trọng đối với hiệu suất công ty không được thể hiện qua các dữ liệu 


thu thập. 


e Chiến lược không thôi chưa đủ tạo nên sự khác biệt giữa công 
ty nhảy vọt với công ty đối chứng. Cả hai nhóm công ty đều có những 
chiến lược hợp lý, và chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho 
thấy công ty nhảy vọt dành nhiều thời gian để thực hiện việc hoạch 
định chiến lược lâu dài hơn những công ty đối chứng. 


e Những công ty nhảy vọt không chỉ đặt mục tiêu phải làm gi để 
trở thành công ty vĩ đại, họ còn chú trọng vào cả những gì không 
được lầm lần những gi phải ngừng làm. 


e Công nghệ và những thay đổi do công nghệ mang lại không 
giúp gì cho việc kích hoạt quá trình chuyển đổi từ tốt lên vĩ đại. Công 
nghệ có thể giúp quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh hơn, nhưng công 
nghệ không phải là nguyên nhân dẫn đến việc chuyển đổi. 


e Việc sát nhập hay mua lại công ty cũng không có vai trò gi trong 
viéc kích hoat quá trinh chuyén dói. Hai cóng ty tam thường kết hợp 
với nhau không thể tự nhiên trở thành một công ty vĩ đại. 


e Công ty nhảy vọt không quá chú trọng việc quản trị thay đổi, 
động viên nhân viên, hay tạo ra sự đồng bộ. Những vấn đề này sẽ tự 
động được giải quyết khi được đặt trong tình thế thích hợp. 


* Công ty nhảy vọt không tao ra những sự kiện, chương trình, 
đặt tên tuổi, khẩu hiệu.. để đánh dấu sự chuyển đổi. Thực tế là nhiều 
công ty còn không nhận thức hết được quy mô tại thời điểm chuyển 
đổi, họ chỉ nhận ra sau này khi nhìn nhận lại. Như vậy, họ tạo ra một 
bước nhảy vọt to lớn đối với kết quả kinh doanh, nhưng họ lại không 
tuân theo một quy trình cải cách nào. 


e Công ty nhảy vọt đa số không hoạt động trong những ngành 
công nghiệp lớn, thực tế một số còn hoạt động trong những ngành 
công nghiệp rất tệ. Chúng tôi cũng không tìm thấy một ví dụ nào về 
một công ty được may mắn đặt trên đỉnh của hỏa tiễn khi nó được 
phóng lên. Vĩ đại không phải là kết quả của may mắn. Vĩ đại là kết quả 
của sự chọn lựa có nhận thức. 


Tôi đã cố gắng tìm cách don giản nhất để mô ta quá trình đi từ dữ 
liệu, phân tích, tranh luận, những suy đoán về “chó không sủa” đến 
những đúc kết cuối cùng trong quyền sách này. Câu trả lời hay nhất 
mà tôi có thể nghĩ ra được là, đấy: là một quá trình tương tác xoay 
vòng, từ việc phát triển ý tưởng và thử lại với dữ liệu, sau đó lại thay 
đổi ý tưởng, xây dựng một bộ khung, chứng kiến nó bị đổ sụp trước 
các dữ liệu, và rồi lại tiếp tục xây dựng bộ khung khác. Quá trình này 
được lặp đi lặp lai, cho đến khi mọi thứ có vẻ như đã liền lại với nhau 
thành một bộ khung những khái niệm. Chúng ta ai cũng có những 
điểm mạnh, và tôi cho rằng. thế mạnh của mình là những thông tin rời 
rạc, tôi tìm ra khuôn mẫu, rồi đưa mọi thứ vào trật tự của nó. 


Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh rằng những khái niệm trình bày 
trong bộ khung cuối cùng không phải là ý kiến của cá nhân tôi. Mặc 
dù rõ ràng là tôi không thể hoàn toàn vô tư trong suốt quá trình 
nghiên cứu, nhưng mọi kết luận trước khi được toàn bộ nhóm nghiên 
cứu chấp nhận phải thỏa các tiêu chuẩn khát khe. Mỗi khái niệm cơ 
bản trong bộ khung cuối cùng phải là yếu tố tạo nên sự thay đổi trong 
100% các công ty nhảy vọt và không được xuất hiện trong hơn 30% 
các công ty đối chứng trong suốt khoảng thời gian mấu chốt. Bất cứ 
khái niệm nào không thỏa điều kiện này thì không thể được trình bày 
như một khái niệm chính. 


Sau đây là tổng quan về bó khung các khái niệm cũng như sơ lược 
về nội dung còn lại của quyển sách. 





Sự chuyển đổi được xem là bao gồm quá trình xây dựng nền tang 
và theo sau là quá trình đột phá. Toàn bộ quá trình này được phân 
thành ba giai đoạn chính: con người kỷ luật, tư tưởng kỷ luật, hành 
động kỷ luật. Trong mỗi giai đoạn có hai khái niệm chính. Bao trùm 
lên toàn bộ bộ khung là khái niệm chúng tôi đặt tên là “Bánh đà”, thể 
hiện hình dạng toàn bộ quá trình đi lên từ tốt đến vĩ đại. 


Chúng tôi thật sự ngạc n nhiên, nói đúng hon là ' choáng”, khi phát 
hiện ra năng lực lãnh đạo cần thiết để chuyển đổi một công ty từ tốt 
đến vĩ đại. Nếu so sánh với những vị lãnh đạo với nhần cách lớn 
thường được đề cao trên báo đài và trở nên nổi tiếng, thì những vi 
lãnh đạo các công ty nhảy vọt như đến từ một thế giới khác. Khiêm 
tốn, ôn hòa, điểm đạm, thậm chí còn hơi e dé, những vị lãnh đạo này 
là sự tổng hợp đầy nghịch lý giữa Sự quyết đoán trong công việc và 
bản chất nhún nhường. Hình mau của họ là Lincoln, Socrates, chứ 
không phải là Patton hay Caesar. 


Chúng tôi cứ tưởng các vi lãnh đạo công ty nhảy vọt phải bat đầu 


bằng việc đề ra định hướng va chiến lược mới. Nhưng trên thực tế, 
việc đầu tiên họ làm là tìm ra những con người phù họp, loại bỏ 
những con người không phù hợp, đặt đúng người vào đúng việc, sau 
đó mới cùng nghĩ ra họ muốn đi về đâu. Câu cách ngôn thường dùng 
“Con người là tài sản quý giá nhất của bạn” có vẻ không con đúng 
nữa. Không phải con người (people), mà phải là người phù hop (right 
people) mới là tài sản quý giá nhất! 


Chúng tôi học được rằng một cựu tù binh chiến tranh có thể dạy 
ra nhiều bài học tìm đường đi đến vinh quang nhiều hơn hầu hết 
những quyển sách về chiến lược công ty (corporate strategy). Mọi 
công ty nhảy vọt đều trải qua điều mà chúng tôi gọi là Nghịch lý 
Stockdale[4]: Bạn phải luôn giữ vững niềm tin rằng mình sẽ chiến 
thang cho dù khó khăn đến mấy, nhưng đồng thời cũng phải dám đối 
mặt với sự thật phũ phàng về tình hình thực tế của bạn, cho dù là tình 
hình có tồi tệ đến mức nào. 


Để vượt lên từ tốt đến vĩ đại đòi hỏi phải vượt qua được sự lệ 
thuộc vào năng lực. Chỉ vì bạn đã chọn một lĩnh vực làm trọng tâm, 
chỉ vì bạn đã theo đuổi nó liên tục trong nhiều năm, không có nghia là 
ban sé trở thành giói nhất thé giới trong linh vực nay. Và nếu như ban 
khóng phải là người giỏi nhất ngay trong lĩnh vực hoạt động chính 
của công ty, thì linh vực này không thể là nền tảng của một công ty vi 
đại. Nền tảng của công ty phải được xác định bằng một khái niệm 
đơn giản, dựa trên cơ sở thấu hiểu điểm giao nhau của ba vòng tròn. 


Mọi công ty đều có văn hóa riêng, một số công ty có kỷ luật, 
nhưng ít công ty có được văn hóa kỷ luật, bạn không cần phải có trong 
tay những con người kỷ luật, bạn không cần phải có hệ thống cấp bậc. 


Khi bạn có tư tưởng kỷ luật, ban không cần có hệ thống thủ tục. Khi 
ban có được hành động kỷ luật, bạn không cần phải giám sát chặt ché. 
Khi bạn kết hợp được văn hóa kỷ luật với tỉnh thần dám nghĩ dám 
làm, bạn đã có trong công thức đạt hiệu suất vĩ đại. 


Các công ty nhảy vọt có cách nhìn hoàn toàn khác về công nghệ. 
Họ không dùng công nghệ như công cụ cơ bản để kích hoạt sự thay 
đổi. Nhưng đồng thời có một nghịch lý: họ chính là người đi tiên 
phong trong việc sử dụng những công nghệ đã được họ chọn lọc. 
Chúng tôi phát hiện ra rằng bản thân công nghệ không phải là nguyên 
nhân cơ bản đưa đến việc nhảy vọt hay suy thoái. 


Những công ty muốn thực hiện cải cách, đề ra những chương 
trình thay đổi tận gốc, hay siết chặt việc tái cơ cấu đều gần như chắc 
chắn không thể tạo ra bước nhảy vọt. Quá trình chuyển đổi từ tốt đến 
vĩ đại không diễn ra trong một động tác. Không có chuyện chỉ cần một 
hành động đơn giản, chỉ cần một chương trình hoành tráng, chỉ cần 
một cuộc cách tan chết người, chỉ cần một cơ hội may mắn, cũng 
không có chuyện chỉ cần một khoảnh khắc diệu kỳ. Quá trình chuyển 
đổi bao gồm việc cật lực đẩy một cái bánh đà vừa to vừa nặng theo 
một hướng nhất định, từng bước, từng bước một, tạo da dẫn đến 
bước nhảy vọt, và tiếp tục phát triển. 


Tôi nhận thấy đáng lẽ ra quyển. sách này phải được xuất bản 
trước quyển Xây dựng để Trường tồn (Built to Last). Quyển sách này 
chỉ ra cách để làm thế nào đưa một công ty tốt phát triển thành một 
công ty vĩ đại và bền vững. Quyển Xây. dựng để Trường tồn chỉ cho 
bạn cách đưa một công ty có kết quả vĩ đại thành một công ty vĩ đại 
trường tồn, thành một hình ảnh biểu tượng của doanh nghiệp. Để 
làm được việc này, bạn cần có những giá trị chủ đạo và một mục đích 
vượt lên trên việc chỉ đơn thuần kiếm tiền, cộng với khả năng bảo tồn 
cái cốt lõi đồng thời thúc đẩy sự phát triển. 


Kết quả Khái ẵ 
Khái q Công 


niém Tot là kinh doanh + _ niệm Xây =  tyvidai 
đến vĩ đại vĩ đại bền dựng để trường 
vững Trường tồn tồn 


Nếu bạn đã đọc qua quyển Xây dựng để Trường tồn, tôi khuyên 
bạn nên bỏ qua câu hỏi đâu là mối liên hệ giữa hai cuộc nghiên cứu 
này để tập trung vào những kết quả trình bày trong quyền Từ tốt đến 
Vĩ đại (Good to Great) mà thôi. Trong chương cuối cùng, tôi sẽ quay 
lại và trình bày mối liên hệ giữa hai cuộc nghiên cứu. 


Sau khi tôi trình bày cuộc nghiên cứu này cho một số các nhà điều 
hành làm việc trong lĩnh vực Internet tại một cuộc hội thảo, một cánh 
tay đưa lên đặt câu hỏi: “Liệu kết quả nghiên cứu này có thể áp dựng, 
cho nền kinh tế mới không? Liệu chúng tôi có phải từ bỏ hết những ý 
tưởng cũ và bắt đầu lại từ đầu không?” Đây là một câu hỏi hoàn toàn 
hợp lý vì chúng ta đang sống trong một giai đoạn với nhiều biến 
chuyên lón. Câu hòi này rất thường được dat ra cho tôi, vì vậy tôi 
muốn trả lời ngay từ đầu, trước khi đi vào phần nội dung chính của 
quyển sách. 


Thế giới đang thay đổi, và sẽ còn tiếp tục thay đổi. Nhưng điều 
này không có nghĩa là chúng ta dừng mọi nô lực tìm kiếm những quy 
luật vượt thời gian. Hãy thử nghĩ xem, trong khi các ứng dụng cơ khí 
vẫn liên tục thay đổi và phát triển, thì các định luật vật lý vẫn không 
thay đổi. Tôi muốn các bạn nhìn nhận công việc của chúng tôi như 
một quá trình tìm kiếm những nguyên lý vượt thời gian, những định 
luật về một công ty vĩ đại vân luôn đúng đắn và cần thiết cho dù thế 
giới quanh ta có thay đổi thế nào đi nữa. Dĩ nhiên, cách áp dụng cho 
từng trường hợp cụ thể sẽ thay đổi, nhưng những định luật bất biến 
về hiệu suất tổ chức sẽ vẫn không thay đổi. 


Sự thật thì sống trong nền kinh tế mới không phải là điều gì mới 
lạ cả. Thế hệ trước, khi họ phải đối mặt với việc phát minh ra điện, 
điện thoại, ô-tô, radio, bóng đèn ban dan, phải chăng họ cũng cảm 
giác như chúng ta hiện nay trước nén kinh tế mới? Và trong môi 


thành qua của nền kinh tế mới, các nhà điều hành xuất sắc cũng phải 
tuân theo một số nguyên tắc cơ bản, một cách cứng nhắc và có kỷ 
luật. 


Nhiều người cho rằng sự thay đổi hiện nay đang diễn ra với một 
tầm vóc với tốc độ lớn hơn trong quá khứ. Ngay cả nếu đúng như vậy, 
thì trong SỐ những công ty nhảy vọt mà chúng tôi giới thiệu ở đây, 
cũng có những công ty đã phải t trải qua quá | trình thay đổi chóng mặt, 
không thua kém gì những gi diễn ra trong nền kinh tế mới. Vi dụ như, 
trong thập niên 1980, ngành ngân hàng hoàn toàn biến đổi chỉ trong 
vòng 3 năm, khi họ phải đối mặt với việc thay đổi giảm bớt những, 
quy định, luật lệ từ Chính phủ. Đó thật sự là một “nền kinh tế mới” 
đối với ngành ngân hàng. Và chính Wells Fargo đã áp dụng mọi kết 
quả trình bày trong quyền sách này để mang lại kết quả vĩ đại, như 
một lời giải đáp trả thích đáng vào ngay những thay đổi do việc giảm 
bớt các luật lệ, quy định gây ra. 


Khi bạn tìm hiểu kỹ những chương sau, hãy ghi nhớ một điều. 
Quyển sách này không nói đến nền kinh tế kiểu cũ. Nó cũng không 
nhắc đến nền kinh tế mới. Quyển sách này cũng không nói về các 
công ty, hay hoạt động kinh doanh của họ. Quyển sách này tập trung 
vào một điều duy nhất: những quy luật vượt thời gian đưa công ty từ 
tốt đến vĩ đại. Quyển sách này chỉ cho bạn làm thế nào đưa một tổ 
chức tốt thành một tổ chức đạt kết quả vĩ đại và lâu bền, còn định 
nghĩa thế nào là “kết quả” thì tùy bạn đưa ra sao cho phù hợp với tổ 
chức của mình. 


Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng tôi không nghĩ rằng 
công viéc của tôi là nghiên cứu vê kinh doanh, cũng như tôi không cho 
rằng về cơ bản đây là một quyển sách kinh doanh. Tôi nhìn nhận công 
việc của mình là khám phá điều gì tạo nền những tổ chức xuất sắc 
trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôi tò mò muốn tìm hiểu sự khác nhau cơ 
bản giữa tốt và vi đại, giữa xuất sắc và tam thường. Tôi chỉ vô tình 
dùng các công ty như một phương tiện để tìm hiểu hộp đen. Tôi chọn 
công ty vì hai ưu điểm lớn mà các công ty cổ phần công khai mang lại 
cho việc nghiên cứu: kết quả kinh doanh được mọi người công nhận 
(từ đó chúng tôi mạnh dạn chọn ra một danh sách); và sự đa dạng của 
các loại dữ liệu công khai về chúng. 


Khái niệm Tốt là kẻ thù của Vĩ đại không chỉ giới hạn trong lĩnh 
vực kinh doanh. Đây là một vấn đề mang tính nhân văn, phổ quát. 


Néu chung tôi giải mã được câu hỏi từ tốt đến vi đại, chúng tôi chắc 
chắn sẽ mang lại điều gì đó hữu ích cho bất cứ loại hình tổ chức nào. 
Những trường học tốt có thể trở thành trường học vĩ đại. Những, tòa 
báo tốt có thể trờ thành tòa báo vĩ đại. Những nhà thờ tốt cũng có thể 
trở thành vĩ đại. Những cơ quan chính phủ tốt cũng có thể trờ thành 
vị đại. Và lẽ dĩ nhiên những công ty tốt có thể trở thành vĩ đại. 


Vì vậy, mời bạn cùng tôi đi vào cuộc hành trình khám phá những 
gi đưa tốt đến vi đại. Tôi khuyến khích bạn hãy đặt câu hỏi và thẩm 
định lại những gi bạn học được. Một trong những vi giáo sư tôi yêu 
quý đã có lần nói: “Người học trò xuất sắc là người không bao giờ tin 
tuyệt đối giáo sư của họ.” Hoàn toàn đúng. Nhưng chính ông cũng 
từng nhắc nhở: “Ta không nên gạt bỏ dữ liệu chỉ vì ta không thích 
những gì dir liệu nói”. Tôi trình bay tất cả ở đây cho bạn nhận xét 
đánh giá, chứ không phải để bạn chấp nhận một cách mù quang. Ban 
chính là quan toà và cũng là bồi thẩm đoàn. Hãy để các chứng cứ lên 
tiếng. 


CHUONG HAI: KHA NANG LANH 
DAO CAP DO 5 


Ban có thé làm được bát cứ điều gì trong cuộc sống uới điều kiện 
bạn đừng dé ú ai là người hưởng công. - HARRY S. TRUMAN 


Năm 1971, một người đàn ô ông có vẻ rất bình | thường tên là 
Darwin E. Smith lên nắm chức Tông giám đốc công ty Kemberly- 
Clark, một công ty giấy già nua và nang nề. Giá cổ phiếu của công ty 
lúc này đã tụt xuống 36% dưới mức thị trường chung trong vòng 2O 
nám.[5] 


Smith là mót luát sw, tính tinh diém dam, dang làm viéc trong 
cóng ty. Bán thán óng cüng khóng chác viéc Hói dóng quàn tri chon 
minh là mót quyét dinh dáng dán. Cam giác này càng táng lén khi mót 
vi giám đốc trong cóng ty kéo ô ong ra ngoài và nói nhó ráng óng khóng 
có trình độ chuyên môn cần thiết để đảm nhiệm chức vụ này[6]. 
Nhưng ô ông vẫn nhận chức Tổng giám đốc, và giữ vững cương vị này 
trong suốt 2o năm sau đó. 


Và đó là 2o năm tuyệt vời. Trong giai đoạn này, Smith đã tao ra 
một bước chuyển biến đáng kinh ngạc, đưa công ty Kimberly-Clark 
thành công ty giấy tiêu dùng hàng đầu trên thế giới. Dưới quyền lãnh 
đạo của ông, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Kimberly-Clark đã đạt 
gấp 4.1 lần thị trường chung, vượt qua cả những đối thủ trực tiếp như 
công ty giấy Scott hay Procter & Gamble, hay những “đại gia” như 
Coca-Cola, Hewlett-Packard, 3M, General Electric. 


Đây là một thành quả ấn tượng, một vi du tiêu biểu trong thế ky 
hai mươi về việc đưa một công ty từ tốt đến vĩ đại. Vậy mà có rất ít 
người biết về Darwin Smith, ngay cả những sinh viên chuyên ngành 
quản trị hay lịch sử kinh doanh. Có lẽ Smith cũng muốn thế. Là một 
người không lúc nào cũng tỏ ra quan trọng, Smith thích làm bạn với 
những người thợ điện, thợ ống nước và mỗi kỳ nghỉ hè ông lại đến 
trang trại của mình ở Winconsin, chạy lòng vòng | trên chiếc xe chuyên 
dụng, trồng cây, don dá[7]. Ông không bao giờ cố tạo dựng hình ảnh 
người anh hùng hay một người điều hành nổi tiếng[8]. Một lần, một 


nhà báo yêu cầu ông hãy miêu ta phong cách lãnh đạo của mình, 
Smith, lúc đó đang ăn mặc hết sức lỗi mốt như một cậu bé nhà quê 
lần đầu mua được bộ cánh ở siêu thị, không nói gì mà chỉ nhìn chằm 
chặp qua cặp mắt kính có gọng đen lỗi thời. Phải sau một lúc lâu, ông 
mới trả lời đơn giản: “Kỳ quặc, lập di!’ 19] Tay phóng vién Wall Street 
J ournal hóm dó chiu thua khóng thé viét duoc mót bài báo dinh dám 
nào vé Darwin Smith! 


Nhung néu ban nghi Darwin Smith là một người nhu mi, dịu 
đàng, thì bạn lầm to. Đằng sau sự nhút nhát và khiêm nhường 4 ấy là 
một quyết tâm mãnh liệt, san sàng chịu dung moi gian khó trong cuóc 
sóng. Smith sinh ra trong một gia dinh nhà nóng dân nghèo ở 
Indiana, phái di làm thém vào ban ngày tai International Harvester dé 
có tiền theo hoc vào ban đêm tai Dai hoc Indiana. Một ngày no, ong bi 
đứt mất một phần ngón tay khi đang làm việc. Theo như mọi người 
kể lại thì ông vẫn cứ đi học tối hôm đó, và đi làm lại vào sáng hôm 
sau. Cau chuyện có vẻ hơi phóng đại, nhưng rõ ràng ông không để 
chuyện mất một ngón tay ngăn cả con đường học vấn của mình. Ông 
van đi làm ban ngày, đi học ban đêm, và cuối cùng đã được nhận vào 
trường luật Harvard (Harvard Law School)[1o]. Sau này, khoảng hai 
tháng sau khi nhận chức Tổng giám đốc, các bác sĩ chẩn đoán ông bị 
bệnh ung thu mũi và họng, và dự đoán ông chỉ sống được tối đa thêm 
một năm. Ông báo tin này với Hội đồng quản trị, nhưng đồng thời 
cũng nói thêm là ông chưa chết, cũng như t không định chết ngay. Ong 
van tiếp tục giữ đúng lịch trình làm việc căng thang, mỗi tuần lại di từ 
Winconsin đến Houston để xạ trị, và tiếp tục sống thêm hai mươi lăm 
năm, và giữ chức Tổng giám đốc trong phần lớn thời gian nay[11] 





Smith đã thực hiện việc cải tổ Kimberly-Clark cũng với một quyết 
tâm sắt đá như váy, nhất là khi ông đưa ra quyết định đặc biệt quan 
trọng trong lịch sử công ty: Bán tất cả các nhà máy sản xuất bột 
giấy|12]. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi nhận chức Tổng giám đốc, 
Smith va những cộng sự của ông đã đi đến kết luận rằng ngành kinh 
doanh trọng điểm trước nay của Kimberly-Clark — giấy láng - chỉ có 
thể đạt mức tầm thường. Thực trạng kinh tế ngành này rất yếu và khả 
năng cạnh tranh tháp[13]. Ngoài ra, họ lý luận rằng, nếu Kimberly- 
Clark bắt đầu bước chân vào ngành giấy tiêu dùng, thì việc cạnh tranh 
với những công ty đẳng cấp quốc tế như Procter & Gamble sẽ buộc họ 
phải chiến đấu hay là chết. 


Vậy là, như một nhà cầm quân ra lệnh qua sông phá cầu, chỉ chừa 


một con đường (thành công hay là chết), Smith đã tuyên bố quyết 
định bán những nhà máy sản xuất bột giấy. Một thành viên Hội đồng 
quản trị cho biết đây là một quyết định liều lĩnh nhất mà ông từng 
thấy ở một vị Tổng giám đốc. Ngay cả nhà máy tại Kimberly, 
Winconsin, ông cũng không giữ lại. Toàn bộ số tiền thu được đưa vào 
kinh doanh hàng tiêu dùng, đầu tư cho những nhãn hiệu như Huggies 
và Kleenex[14]. 


Giới truyền thông trong ngành kinh doanh gọi đây là một quyết 
định ngu xuân và những nhà phân tích trên thị trường chứng khoán 
Wall Street đã hạ giá cỗ phiến của công ty[15]. Nhung Smith không hề 
lay chuyển. Hai mươi lãm năm sau, Kimberly-Clark đã mua lại toàn 
bộ công ty giấy Scott, qua mặt J Procter & Gamble trong sáu trên tổng 
số tám mặt hàng[16]. Khi đã về hưu, Smith nhắc lại giai đoạn thành 
công lẫy lừng của mình một cách đơn giản: “Tôi đã không ngừng cố 
gắng để có đủ khả năng làm việc”.[17] 





KHÔNG NHƯ MONG ĐỢT 


Darwin Smith là một thí dụ điển hình về điều mà chúng tôi gọi là 
Khả năng lãnh đạo cấp độ ø - một cá nhân kết hợp được tính khiêm 
nhường tuyệt đối và quyết tâm cao trong công việc. Chúng tôi luôn 


tìm thấy những người lãnh đạo kiểu này đứng mũi chịu sào tại mọi 
công ty nhảy vot trong giai đoạn chuyển đổi. Cũng như Smith, họ đều 
là những người khiêm nhường nhưng thể hiện quyết tâm mãnh liệt; 
quyết làm những gi cần làm để đưa công ty lên vi đại. 


Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 hướng cái tôi cá nhân họ, đi vào 
mục đích lớn hơn là xây dựng công ty vĩ đại. Không phải những 
người lãnh đạo này không có cái tôi, hay không biết quan tâm đến 
bản thân mình. Thực tế, họ cực kỳ quan trọng — nhưng tham vọng 
của họ trước hết là vì công ty, chứ không vì bản thân 


Thuật ngữ “cấp độ 5” ám chỉ cấp độ cao nhất trong thang khả 
năng lãnh đạo mà chúng tôi đã xác định trong quá trình nghiên cứu. 
Xem sơ đồ Bậc thang 5 cấp độ). Mặc dù bạn không nhất thiết phải đi 
qua từng bước từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, bạn có thê hoàn thiện những 
cấp độ dưới sau này, nhưng nhà lãnh đạo cấp độ 5 là tổng hợp tính 
chất của cả năm cấp ‹ độ của kim tự tháp. Tôi sẽ không đi sâu vào từng 
cấp độ ở đây, vì từ cáp độ 1 đến cấp. độ 4 có vẻ như tự nó đã nói lên tất 
cả, và đã có rất nhiều những đặc điểm khác biệt của những nhà lãnh 
đạo công ty nhảy vọt - tức là có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 - với 
những lãnh đạo công ty đối trọng. 


Trước hết, cho phép tôi được ban ra ngoài lề để tạo một bối cánh 
quan trọng. Chúng tôi không đi tìm những người lãnh đạo cấp độ 5. 
Thực tế là tôi đã hướng dan đôi ngũ nghiên cứu rất rõ ràng là phải hạ 
thấp vai trò của người lãnh đạo để tránh lối suy nghĩ đơn giản khá 
phó biến hiện nay hoặc là đề cao người lãnh đạo, hoặc là đổ mọi lỗi 
cho người lãnh đạo. 


Nếu phải so sánh thì cách nhìn nhận “Người lãnh đạo là câu trả 
lời cho tất cả mọi việc” cũng giống như cách nhìn “Chúa là cầu trả lời 
cho tất cả mọi VIỆC ” trong thời Trung cổ đã ngăn cản sự hiểu biết một 
cách khoa học về thế giới tự nhiên. Trong thế ky 16, người ta gan mọi 
hiện tượng họ không hiểu cho Chúa. Tại sao mùa màng thất bát? Ấy 
là Chúa muốn thế. Tại sao chúng ta có động đất? Chúa làm thế. Cái gì 
giữ trái đất không rơ1? Là Chúa. Nhưng khi chúng ta bước vào kỷ 
nguyên khai sáng, chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự hiểu biết khoa học — 
và chúng ta có vật lý học, hóa học, sinh học v.v... Không phái vi thé mà 
chung ta tro thanh người vô thần, chúng ta chỉ là hiểu biết rõ ràng 
hơn về cấu tạo vũ trụ mà thôi. 


Tương tự như vậy, nếu chúng ta gán mọi thứ cho “Kha năng lãnh 
đạo”, chúng ta cũng sẽ đi vào con đường của người xưa trong thế kỷ 
16. Chúng ta chỉ đơn giản là thừa nhận mình ngu dốt. Không phải 
chúng ta chối bỏ khả năng lãnh đạo (sự thật là khả năng lãnh đạo rất 
quan trọng), nhưng cứ mỗi lần chúng ta giơ tay đầu hàng và chọn 
cách giải thích “Câu trả lời chắc phải là do khả năng lãnh đạo” là 
chúng ta đã ngăn cản mình đi sâu vào tìm hiểu một cách khoa học 
điều gì đã làm nên những công ty vĩ đại. 


Vì vậy, ngay từ đầu dự án tôi đã phải liên tục nhắc nhở: ' Đừng 
quan tâm đến những người điều hành. “Những nhóm nghiên cứu vẫn 
liên tục phản đối: “Khong được, ching ta không thể bỏ qua ho. Có 
một điểm chung gi đó rất khác thường về họ.” Tôi bẻ lại: "Những 
công ty đối chứng cũng có lãnh đạo, thâm chí lãnh đại vi dai nữa là 
đằng khác. Vậy thì điểm khác biệt nằm ở đâu?” Cứ thế cuộc tranh 
luận tiếp diễn. 


Cuối cùng, như thông lệ, dữ liệu luôn thắng. 


Những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt như được đúc cùng một 
khuôn. Không quan trọng công ty họ lãnh đạo hoạt động trong ngành 
cong nghiệp hay hàng tiêu dung, dang gap khung hoang hay hoat 
động bình thường, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ. Không quan trọng 
bước chuyển đổi diễn ra lúc nào, công ty lớn | hay nho. Tat ca những 
công ty nhảy vọt đều có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 tại thời điểm 
chuyển đổi. Ngoài ra, những công ty đối chứng lại cho thấy họ thiếu 
khả năng này một cách nhất quán. Khả năng lãnh đạo cấp độ 5 là một 
khái niệm di ngược hiểu biết thông thường, nhất là khi SO VỚI VIỆC 
trước nay chúng ta tin rằng muốn chuyển đổi công ty cần phải có 
những người lãnh dao tiếng tám, có nhân cách lớn. Vì váy, cần nhấn 
mạnh rằng Cấp độ 5 là một kết luận từ thực tế, chứ không phải được 
ý tưởng hóa. 


KHIÊM NHƯỜNG + Ý CHÍ = CẤP ĐỘ 5 


Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 luôn thể hiện hai mặt song Song, 
khiêm nhường và ý chí, khiêm tốn và ngoan cường. Để cho dễ hiệu, 
hãy nghĩ về tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (mot trong số it vi tong 
thống Mỹ có khả năng lãnh đạo cấp độ 5), người không bao giờ để cái 
tôi của mình xen vào tham vọng lớn của ông vì một sự nghiệp xây 


dựng đất nước hùng mạnh bền vững. Những ai nhìn thấy tính cách 
của Lincoln khiêm tốn, nhút nhát, cử chi vụng về mà cho rằng nó thé 
hiện con người yếu đuối đều lầm to, to đến mức như những con số 
sinh hãi sau day: 250.000 sinh mạng phe Liên bang va 360.000 sinh 
mạng của phe Liên đoàn (trong cuộc Nội chiến Mỹ 1861-1865), trong 
đó có cả tinh mạng của Lincoln[18]. 


Mặc dù so sánh những vi tóng giám dóc cóng ty nhay vot voi 
Abraham Lincoln cũng có hơi qua, nhưng rõ ràng họ đều có chung 
một trạng thái hai mặt song song. Vi dụ như Colman Mocker, Tổng 
giam đốc Gellette từ 1975 dén 1991. Dưới thời Mockler, Gillette phải 
đối mặt với ba cuộc tấn công lúc nào cũng đe dọa phá hủy cơ hội đi 
đến vĩ đại của công ty. Hai cuộc tấn công diễn ra dưới hình thức đề 
nghị mua lại công ty từ Revlon, khởi xướng bởi Ronald Perelman, 
một kẻ đột kích thích nhai xì gà, nổi tiếng chuyên cắt nhỏ công ty mà 
bán để lấy tiền chỉ trả cho trái phiếu cấp thấp và tiếp tục đầu tư vào 
những vụ mua bán thù nghịch khac[19]. Cuộc tấn công thứ ba đến từ 
Coniston Partners, một nhóm đầu tư đã nắm trong tay 5.9% cổ phần 
Gillette. Nhom nay đã khởi xướng một cuộc chiến trách nhiệm để 
nắm quyền điều hành trong hội đồng quản tri, với hy vọng sau đó sé 
bán công ty cho người nào trả tiền cao nhất và thu lợi nhuận nhanh 
chóng từ số cổ phần họ đang nắm giữ|2o]. Nếu Gillette được sang tay 
cho Perelman với mức giá ông này đề nghị, các cổ đông sẽ được 
hưởng số lợi ngay lập tức bang 44% gia trị cổ phiéu[21]. Nếu nhìn vào 
con số 2.3 tỉ đô la lợi nhuận co phiếu ngắn hạn được chia đều cho 116 
triệu cổ phiếu. Đa số y nhà lãnh đạo có lẽ đã đầu hàng, bỏ túi hàng triệu 
đô la từ việc bán cổ phiếu của họ và số tiền bồi thường nghỉ việc[22]. 


Conlman Mickler đã khong dau hang, ô ong chon con đường đấu 
tranh vì tương lai vĩ đại của Gillette, mặc dù ông đã có thể bỏ túi một 
khoản tiền lớn từ những cổ phiếu của mình. Mockler là một người 
lặng lẽ và kín đáo, luôn luôn lịch sự, nổi tiếng là người lịch thiệp, gần 
như là một quý ông dòng dõi. Những ai nhìn vào bản chất kín đáo của 
Mockler và cho day la diém yếu sẽ thấy mình lầm to. Trong “cuộc 
chiến ủy nhiệm”, các nhà điều hành cấp cao của Gillette đã gọi điện 
đến hàng ngàn nhà đầu tư, từng người một, và cuối cùng đã thắng. 


Đến đây, các bạn có thể nghĩ: “Những điều này có vẻ như bộ phận 
lãnh đạo cũ dang dau tranh vi quyền lợi của chính mình thay vì lợi ích 
của cổ đông.” Nhìn bề ngoài, mọi việc có vẻ đúng như vậy, nhưng hãy 
xem xét hai sự kiện sau. 


Thứ nhất, Mockler và đồng sự của ông đã đặc cược tương lai công 
ty vào những khoản đầu tư kếch sù cho những hệ thống tiên tiến về 
mặt công nghệ và hoàn toàn mới (sau này được biết đến như Sensor 
mà Mach 3). Nếu việc mua lại thành công, những dự án này chắc chắn 
đã từng bị dừng lại hoặc hủy bỏ, và ngày nay chúng ta không ai được 
sử dụng dao cạo Sensor, Sensor for Women, hay Mach 3, và hàng 
trăm triệu người mỗi ngày phải vất vả với lông tóc.[23] 





Sơ đồ giả định lợi nhuận nhà đầu tư theo ba tình huống: 


Đầu tư 1 USD vào Gellitte, giữ lại từ 31-12-1976 đến 31-12-1996. 


Đầu tư 1 USD vào Gillette, giữ lại từ 3-2- -1976, sau đó bán cho 
Ronald Perelman để nhận 44% tiền thưởng vào ngày 31-12-1986, và 
đem toàn bộ đầu tư vào thị trường chung. 


Đầu tư 1 USD vào thị trường chung, giữ lai từ 31-12-1976 đến 31- 
12-1996. 


Thứ hai, vào thời điểm diễn ra cuộc chiến thôn tính, Sensor đã 
cho thấy sẽ là nguồn lợi quan trọng trong tương lai nhưng chưa thể 
hiện qua giá cổ phiếu vì quá trình nghiên cứu vẫn còn trong bí mật. 


Nhờ vào Sensor, Hội đồng quản trị và Mockler tin tưởng rằng giá tri 
tương lai của cổ phiếu sẽ vượt xa giá thoi diém hién tai, ngay ca khi 
đã cộng cả tiền thưởng mà những kẻ muốn thôn tinh dua Ta. Việc bán 
công ty lúc đó sẽ giúp những người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn vui 
sướng, nhưng lại thê hiện sự thiếu trách nhiệm trầm trọng với những 
người nắm giữ cổ phiếu dài hạn. 


Sau cùng, Mockler và Hội đồng quản trị đã chứng minh rằng họ 
đúng một cách ấn tượng. Nếu một người kinh doanh cổ phiếu chấp 
nhận bán với giá thưởng 44% như đề nghị của Ronald Perelman vào 
ngà 31-10- 1986, sau đó dùng toàn bộ số tiền đầu tư vào thị trường 
chung trong vong 10 năm, đến cuối năm 1996, họ sẽ nghèo hon một 
người vẫn tiếp tục ở lại với Mockler và Gillette là 3 làn[24]. Thật vay, 
toan bộ công ty, khách hang và cổ đông đều không được phục vu tốt 
nếu như Mockler đầu hàng những kẻ thôn tính, thu vào túi hàng triệu 
đô, và về hưu trong an nhàn. 


Điều đáng buồn là Mockler đã không được tận hưởng thành quả 
của ông. Vào ngày 25-1-1991, đội ngũ lãnh dao Gillette nhận được bản 
thảo trang bìa tạp chí Forbes, trên đó là một tác phẩm của một họa sĩ 
thể hiện Mockler đứng trên đỉnh núi, giơ cao qua đầu một lưỡi dao 
cạo vĩ đãi một cách đắc thắng, trong khi những kẻ bại trận nằm la liệt 
trên sườn núi. Những vị lãnh dao khác đã trêu chọc khi thấy Mockler 
được miêu tả như một phiên bản doanh nhân của nhân vật truyện 
tranh nổi tiếng Conan Vô Dich. Mockler là người rất ngại xuất hiện 
trước công chúng nên có lẽ đã từ chối những lời yêu cầu được chụp 
hình cho trang bìa. Chỉ vài phút sau khi chứng kiến sự công nhận 
công khai cuộc đấu tranh suốt 16 năm dài, Mockler quay về văn phòng 
và sụp xuống sàn, và một cơn đau tim nặng đã lấy đi cuộc sống của 
óng[25]. 


Tôi không biết phải chăng Mockler muốn chọn cái chết khi đang 
làm việc, nhưng tôi tin chắc ô ông không bao giờ muốn thay đổi cách 
tiếp cận trên Cương vi Tổng giám đốc. Cá tính điềm tĩnh của ông che 
giấu một quyết tâm cao độ, sự cống hiến hết mình nhằm làm mọi thứ 
thành tuyệt vời đến mức cao nhất, không phải vì nghĩ đến những gì 
mình được nhận lại, mà đơn giản chỉ vì ông không thể nghĩ ra cách 
làm nào khác hon. Trong hệ giá tri của Colman Mockler chắc chắn 
không có viéc chon con đường dé di và bán cóng ty cho nhitng ké chi 
muốn vắt hết nguồn lợi, phá hủy những tiềm năng trở nén vi dai; 
cũng như đối với Lincoln không có chuyện nộp đơn kiện đòi hòa bình 


va mãi mai mất đi cơ hội xây dựng một dat nước vĩ đại va bền vững. 


Tham vọng cho công ty: Truyền cho người kế nhiệm cơ hội thành 
cong 


Khi David Maxwell trở thành Tổng giám đốc Fannie Mae năm 
1081, công ty đang trong tình trạng thua lỗ 1 triệu đô la mỗi ngày làm 
viéc. Trong vong chín năm sau đó, Maxwell đã đưa Fannie Mae thành 
một công ty có hiệu suất cao sánh ngang vói những công ty giói nhất 
ở Wall Street, doanh thu 4 triệu đô la moi ngày và có loi nhuán có 
phiéu cao hon thi trường chung 3. 8 Tân. Maxwell vê hwu gay khi 
dang trén dinh cao vi cho rang cong ty sẽ khong có lợi nếu mình ở lại 
quá lâu, và chuyển giao công ty lại cho người kế nhiệm Jim Johnson 
cũng giỏi không kém. Không lâu sau quyết dinh nghỉ huu, gói tiền 
hưu của Maxwell, lúc đó đã có giá trị lên đến 2o triệu đô la nhờ vào 
kết quả kinh doanh tuyệt vời của Fannie Mae, trở thành một đề tài 
gây tranh cãi tại Quốc hội (do Fannie Mae hoạt động dưới Bản điều lệ 
- charter — của Chính phú). Maxwell trả lời bằng cách viết thu cho 
người kế nhiệm, trong đó ô ong nêu ro sự e ngại một cuộc tranh cai sé 
dẫn đến những phản ú ứng bất lợi tại Quốc hội và có thé ánh hưởng 
xấu đến tương lai của công ty. Do đó ông ta yêu cầu Johnson không 
cần phải trả ông phần tiền còn thiếu, khoảng 5.5 triệu đô la, mà đóng 
góp toàn bộ số tiền cho quỹ Fannie Mae xây nhà ở cho người nghèo. 
[26] 


David Maxwell, cũng như Darwin Smith hay Colman Mockler, thể 
hiện rõ một tinh cách chính của những người Cấp độ 5: tham vọng 
trước và trên hết là vì công ty và lo lắng cho sự thành công của công ty 
hon là cho sự giàu có của cá nhân hay danh tiếng bản thân. Nhà lãnh 
đạo cấp độ s mong muốn công ty sẽ còn thành công hơn nữa trong 
tay những người kế nhiệm, và hài lòng với ý nghĩ rằng hầu hết mọi 
người không biết rằng nguồn gốc của mọi sự thành công hôm nay là 
do nỗ lực của họ. Một nhà lãnh đạo Cấp độ 5 đã từng nói, “Tôi muốn 
một ngày nào đó, ngồi trước hiên nhà nhìn vào một trong những công 
ty vĩ đại trên thế giới và có thể nói rằng, “Tôi đã từng làm việc ở đó”” 


Ngược lại, những nhà lãnh đạo công ty đối trọng, vì quá lo lắng 
cho tiếng tăm của riéng ho, thường không chuẩn bị những điều kiện 
thành cong cho thé hé sau. Con gico thể tỏ rõ sự vi dai của cá nhân 
bạn nếu như mọi thứ không thể hoạt động sau khi bạn ra đi? 


Trong hon ba phan tư các công ty đối trong, chúng tôi nhận thấy 
các nhà lãnh đạo chỉ để lại cho người kế nhiệm những điều kiện để 
thất bại hay chọn những người kế nhiệm yếu kém, hay cả hai. 


“Một số người còn mắc hội chứng “chó lớn nhất” ; nghĩa là họ 
không quan tâm đến những con chó khác trong cũi, miễn họ vẫn là 
con lớn nhất. Một Tổng giám đốc công ty đối trọng được cho biết đã 
đối xử vớ những ứng cử viên kế nhiệm như “cách vua Henrry WIII 
đối xử với vợ.””[27] 


Hãy thử xem xét trường hợp công ty Rubbermaid, một công ty 
ngắn ngày đi lên từ vô danh trở thành số 1 trên danh sách Những 
công ty Danh giá nhất nước Mỹ (American’s Most Admired 
Companies) hàng năm của tạp chí Fortune, và sau đó, cũng nhanh 
chóng như vậy, tan vỡ thành một đống lộn xộn phải nhờ Newell mua 
lại để tiếp tục hoạt động. VỊ kiến trúc sư trong câu chuyện đáng nhớ 
này là một nhà lãnh đạo tài giỏi và lịch thiệp tên là Stanley Gault, 
trong thập niên 1o8o đã trở thành đồng nghĩa với thành công của 
công ty. Trong số 312 bài báo chúng tôi thu thập được viết về công ty 
Rubbermaid, Gault hiện ra như một nhà lãnh đạo cứng rắn và đề cao 
cái tôi. Trong một bài báo, ông đáp trả lời kết tội rằng mình là một 
nhà độc tài bằng câu nói: “Dung thé, nhưng tôi là một nha độc tai 
trung thực ”[28]. Trong một vài báo khác, chỉ tính riêng đoạn ông nói 
về dan dắt thay đổi, chữ “Tôi” đã xuất hiện 44 lần (Tôi có thể lãnh đạo 
việc thay đổi; Tôi viết ra 12 mục tiêu; Tôi trình bày và giải thích các 
mục tiêu v.v... và v.v...), trong khi chữ “chúng tôi” chỉ xuất hiện 16 
lần[2o]. Gault hoàn toàn có quyền tự hào về sự lãnh đạo thành công 
của mình. Dưới thời của ông, Rubbermaid liên tiếp đạt sự tăng 
trưởng doanh thu trong suốt 4o quý liên tục, một kết quả rất ấn 
tượng, và rất đáng trân trọng. 


Nhưng, điều này mới là điểm chính, Gault không để lại một công 
ty có thể van vi đại ma ... không có ông. Người kế nhiệm được ông 
chọn chỉ cầm cự được một năm ở chức vụ này và người kế tiếp nữa có 
trong tay một đội ngũ quản lý kém đến mức ông ta phải cùng lúc kiêm 
nhiệm bốn công việc khác nhau, và thêm việc tìm ra người kế 
nhiệm|30]. Những người kế nhiệm của Gault không chỉ phải đối mặt 
với một hệ thống quản lý trống rỗng mà cả một chiến lược trống 
rỗng, những điều này cuối cùng đã làm sụp đổ công ty[31]. 


Dĩ nhiên, bạn có thể nói, “Vâng, Rubbermaid sụp đổ sau khi Gault 


ra di, nhung diéu nay cang thé hién tinh cach vi dai cua ông như một 
lãnh đạo”. Chính xác! Gault đúng là một vị lãnh đạo cấp độ 4 hết sức 
xuất sắc, có thể là một trong những người xuất sắc ; trong vòng 50 nam 
qua. Nhưng ông không phải là một nhà lãnh dao cấp độ 5, va đó là 
một lý do chính đưa Rubbermaid từ tốt đến vĩ đại trong một thoáng 
chốc rồi nhanh chóng từ vĩ đại đến quên lãng. 


Sự khiêm tốn thuyết phục 


Tương phản với phong cách hướng về cái tôi của những nhà lãnh 
đạo công ty đối trọng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc những nhà 
lãnh đạo công ty nhảy vọt không chịu nói về họ. Trong những cuộc 
phỏng vấn các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, họ luôn nói về công ty 
và đóng góp của những vị điều hành khác, và...đánh trống lang khi 
chúng tôi bàn đến đóng góp của chính họ. Khi chúng tôi ép họ phải 
nói về chính mình, họ sẽ dùng những câu như: “Tôi hy vọng mình 
không có vẻ quá quan trọng.” Hoặc: “Nếu Hội đồng quản trị không 
chọn ra được những người tiền nhiệm tuyệt vời, có lẽ bạn đã không 
ngồi đây nói chuyện với tôi." Hoặc: “Tôi có đóng góp gì đâu. Nói thế là 
đề cao bản thân quá. Tôi không nghĩ mình có quyền dành công trạng 
gi nhiéu. Chúng tôi may mắn có được những con người vĩ đại.” Hoặc: 

“Trong công ty có rất nhiều người có thể làm tốt hơn tôi mà.” 


Đó không phải là sự khiêm tốn giả dối. Những người đã từng làm 
việc với họ hoặc viết vé họ thường dùng những từ như lặng le, khiêm 
tốn, nhún nhường, nhút nhát, tt nói, rộng lượng, cử chỉ nhẹ nhàng, 
không tin vào những gi báo chí viet vé họ, v.v. Một thành viên Hội 
đồng quản trị Jim Hlavacek đã miêu tả Ken Iverson, vị Tổng giám đốc 
đứng sau sự biến chuyển của Nucor từ gần phá sản thành một trong 
những công ty thép thành công nhất trên thế giới như sau: 


Ken là một người rất khiêm tốn và nhún nhường. Tôi chưa bao 
gió gap người nào đạt được những thành công như ô ông mà lại khiêm 
nhường đến vậy. Mà tôi cũng dang | lam việc với rất nhiều Tổng giám 
đốc ở những công ty lớn. Trong. cuóc sóng riéng tu cüa Ong cüng vay, 
ong song rat don gian. Ý tôi muốn nói đến những. điều nhỏ nhặt như 
việc ông thường đến chỗ giữ chó lạc để đem chó về nuôi. Ông có một 
căn nhà đơn giản mà ong da sống từ rất lâu. Nhà ông chỉ có một chỗ 
để xe, có lần ô ông than phiền với tôi là ông phải dùng thẻ tín dụng để 
cào bớt lớp tuyết đóng trên cửa sổ và đã làm gãy cái thẻ. Tôi nói: “Ken 
à, anh phải biết là có một cách giải quyết, gắn thêm cái cửa cho chỗ để 


xe. ” Ông trả lời tôi: “Thôi kệ, chuyện chẳng có gi nghiêm trọng ca....” 
Ông đơn giản và khiêm nhường thế đấy.[32] 


Mười một vị Tổng giám đốc được chọn là những vị Tổng giám 
đốc vĩ đại nhất thế kỷ, vì rằng chỉ có mười một công ty trong danh 
sách Fortune 500 thoả mãn những điều kiện đặt ra trong cuộc nghiên 
cứu này. Tuy vậy, cho dù họ đã đạt những thành tựu đáng nhớ, hầu 
như chưa có ai nhận xét gì về họ. George Cain, Alan Wurtzel, David 
Maxwell, Colman Mockler, Darwin Smith, Jim Herring, Lyle 
Everingham, Joe Cullman, Fred Allen, Cork Walgreen, Carl Reichardt, 
bạn đã từng nghe nói tới được may người trong số những vi điều 
hành phi thường này? 


Khi chúng tôi hệ thống hoá 5. 979 bài báo cho cuộc nghiên cứu, 
chúng tôi nhận thấy số bài báo viết về thời điểm chuyển đổi của các 
công ty nhảy vot ít hon phân nửa so với số bài viết vé công ty đối 
trọng. [33] Ngoai ra, chung tôi ít khi tim được bai bao nao tập trung 
vào những vị Tổng giám đốc công ty nhảy vọt. 


Những vị Tổng giám đốc công ty nhảy vọt không muốn trở thành 
những vị anh hùng bất tử. Họ không bao giờ ao ước được đặt lên cao 
và trở thành những hình tượng khó với tới. Họ chỉ muốn là những 
người bình thường, lặng lẽ mang lại những kết quả phi thường. 


Một số vị lãnh đạo công ty đối trọng lại là sự tương phản rõ ràng. 
Công ty giấy Scott, công ty so sánh trực tiếp với Kimberly - Clark, thuê 
một Tổng giám đốc tên là Al Dunlap, một người hoàn toàn khác xa 
với Darwin Smith. Dunlap ồn ào vô ngực xưng tên, sẵn sang ké cho 
bất cứ ai muốn nghe (thậm chi cả những người không muốn nghe) về 
những thành tựu ông đã đạt được. Trong một bài báo trên tạp chí 
Business Week khoảng 19 tháng sau khi ông giữ vi trí cao nhất tại 
công ty Scott, ông đã huênh hoang: “Câu chuyện về công ty Scott sẽ đi 
vào lịch sử kinh doanh nước Mỹ như là một trong những Cuộc xoay 
chuyén tinh thé thanh cong nhất, nhanh nhất, khiến cho những cuộc 
xoay chuyển khác trở nên quá tầm thường.”[34] 


Cũng theo Business Week, bản thần | Dunlap đã bỏ túi khoảng 100 
triệu USD trong 603 ngày làm VIỆC tại công ty Scott (tương đương 
165.000 USD môi ngày), đa số nhờ vào sa thai hang loạt nhân viên, 
cắt giảm chi phí nghiên cứu bớt phân nửa, và bơm hoocmôn tăng 
trưởng cho công ty để chuẩn bị bán.[35] Sau khi bán đứt công ty và 


bo tui hang triéu USD, Dunlap đã viết một quyền sách về bản thân, 
trong đó ô ông tự công bố tên hiệu (nickname) của mình là Rambo Áo 
Sọc. Ông viết: “Tôi thích xem phim Rambo. Đó là một chàng trai 
không có một tí cơ hội thành công nào nhưng luôn thắng. Rambo 
bước vào trận chiến với thế trận hoàn toàn chênh lệch, ai cũng tưởng 
anh sẽ bị nát như tương. Nhưng không hề. Cuối cùng anh vẫn thắng 
và loại bỏ những kẻ xấu. Anh tạo ra hoà bình từ chiến tranh. Đó cũng 
là những gi tôi làm."[36] Darwin Smith có thé cũng thích xem phim 
về anh chàng Rambo không có đầu óc, nhưng tôi không nghĩ khi bước 
ra khỏi rạp ông sẽ nói với vợ mình: “Em biết không, anh thấy mình 
giống nhân vật Rambo này; anh ấy làm anh nhớ tới mình.” 


Rõ ràng câu chuyện về công ty Scott diễn ra có vẻ hơi thái quá 
trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, nhưng nó không phải là trường 
hop don lẻ. Trong hơn 2/3 số công ty đối trọng, chúng tôi đã tìm thấy 
một cái tôi vô cùng lớn góp phần vào sự tan rã hay tiếp tục đời sống 
tầm thường của công ty.[37] 


Chúng tôi nhận thấy rằng khuôn mẫu này đặc biệt nổi bật ở 
những công ty ngắn ngày — những công ty đạt bước nhảy vot dưới tài 
của một vi lãnh đạo theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng đi xuống chỉ vài 
năm sau đó. Lee Iacocca là một vi dụ; ông đã cứu Chrysler từ bên bờ 
vực phá sản, thực hiện một cuộc xoay chuyển tình thế nổi tiếng nhất 
(và hoàn toàn xứng đáng) trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Lợi 
nhuận cổ phiếu Chrysler đạt mức ký lục 2,9 lần cao hơn thị trường 
chung vào khoảng giữa thời gian nắm quyền của ông. Tuy nhiên, sau 
đó, ông lại chuyển. hướng đồn sức để trở thành một trong những 
Tổng giám đốc nổi tiếng nhất lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Tờ nhật 
báo Investor’s Business Daily và tờ Wall Street Journal đã ghi nhận 
rằng Iacocca xuất hiện khá đều đặn trên các buổi nói | chuyện truyền 
hình như Today hay Larry King Live, tự mình độc diễn trong hơn 80 
đoạn quảng cáo, thậm chí còn nghĩ đến việc chạy đua cho chức tổng 
thống Mỹ (có lần ô ông đã phát biểu: ' “Điều hành Chrysler còn khó hơn 
điều hành đất nước .... Tôi có thể điều hành nền kinh tế đất nước 
trong vòng 6 tháng”, > , và giới thiệu rộng rãi quyển tự truyện của mình. 
Quyển sách tựa đề Iacocca đã bán được 7 triệu bản và đưa ông lên vi 
trí một ngôi sao, được hàng ngàn người hầm mộ chào đón khi ông đặt 
chân đến Nhật Ban.[38] Cổ phiếu cá nhân Iacocca thì càng tăng, 
nhưng trong nửa sau thời gian điều hành của ông, cổ phiếu Chrysler 
đã giảm 31% so với thị trường chung. 


Dang, buồn là Iacocca lại không thé từ bỏ “sân khấu lón” va 
những bổng lộc có được từ cương vị lãnh đạo. Ông đã trì hoãn việc về 
hưu nhiều lần đến mức những người trong công ty giễu nhau là 
Iacocca là từ viết tat của “I Am Chairman of Chrysler Corporation 
Always" (Tôi mãi mãi là Chủ tịch của Chrysler).[39 | 


Đến khi cuối cùng phải quyết định về hưu, ông yêu cầu Hội đồng 
quản trị tiếp tục để ô Ong sử dụng chiếc phi cơ riêng, và được hưởng 
quyền chọn mua cổ phiếu với giá ưu đãi (stock option). [40] Sau đó 
ông lại kết hợp với một kẻ nổi tiếng chuyên mua bán công ty là Kirk 
Kerkorian và đề nghị mua lại Chrysler dù không được công ty này 
đồng ý.[41] 


Chrysler vẫn hưởng thêm chút vinh quang ngắn ngui trong vong 5 
nam sau khi Iacocca về hưu, nhưng những điểm yếu cơ bản của công 
ty cuối cùng đã khiến nó bị nhà sản xuất Daimler-Benz của Đức mua 
lại.[42] Dĩ nhiên việc sụp đổ không còn vị thế một công ty độc lập của 
Chrysler không hoàn toàn do lỗi Iacocca (chính thế hệ lãnh đạo sau đó 
đã đưa ra quyết ‹ định chết người là bán công ty cho người Đức), 
nhưng sự thật vẫn còn đó: cuộc xoay chuyển tình thế vĩ đại của 
Iacocca trong những nam đầu thập niên 8o không bên virng va 
Chrysler không thé trở thành một công ty vĩ đại trường tồn. 


Quyết tâm không lay chuyển ... để làm việc phải làm 


Cần phải nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo Cấp độ 5 không chỉ 
bao gồm khiêm tốn và nhún nhường. Một đức tính khác cũng không 
kém phần quan trong | la quyết tâm cao độ, đến mức gần như khắc khổ 
để thực hiện bất cứ điều gì cần thiết đưa công ty lên vĩ đại. 


Sự thật là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian tranh luận về cách 
miêu tả những vị lãnh đạo nhảy vọt. Ban đầu chúng tôi thử đưa ra 
những thuật ngữ như “nhà lãnh đạo quên mình”, hay nhà “lãnh đạo 
phục vụ”. Nhưng các thành viên đã cật lực phản đối những từ mô tả 
tính cách này. 


Anthony Chirikos nói: “Những từ ngữ này nghe không thật. Nó 
làm cho những vị lãnh đạo yếu đuổi và hèn nhát, mà đó không phải là 
điều tôi biết về Darwin Smith hay Colman Mockler. Họ chắc chắn sé 
làm bất cứ điều gì để xây dựng một công ty vĩ đại.” 


Sau đó Eve Li đưa ra lời đề nghị: “Sao chúng ta không cứ gọi họ là 
nhà lãnh đạo Cấp độ 5? Nếu chúng ta đưa ra một tính từ miêu tả như 
“quên minh’, hay “phục vu’, mọi người sẽ nghĩ về họ theo một hướng 
hoàn toàn khác. Chúng ta cần làm cho mọi người hiểu rõ toàn bộ khái 
niệm, nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Nếu bạn chỉ thấy mặt khiêm 
nhường, xem như ban đã không hiểu khái niệm nay.’ 


Những nhà lãnh dao Cấp độ 5 như luôn bị ám ảnh điên cuồng bởi 
một khát vọng cháy bỏng trong tâm trí, đó là khát vọng phải mang lại 
kết quả cho công ty. Họ có thể bán toàn bộ các nhà máy, hay sa thải cả 
anh em mình, nếu điều đó là cần thiết để tạo ra một công ty vĩ đại. 


Khi George Cain trở thành Tổng giám đốc công ty Abbott 
Laboratories, nó đang đứng ó Ó tóp cuói trong ngành cóng nghiệp dược 
phẩm, một doanh nghiệp réu ra, đã nhiều năm chỉ trông chờ vào con 
bò sữa duy nhất là chất kháng sinh erythromycin. Cain khong có được 
một cá tính lôi cuốn để làm cả công ty phấn khích, nhưng ô ông lại có 
một điều còn mạnh mẽ hơn: những tiêu chuẩn làm việc hiệu quả. Ông 
không thể chịu đựng được sự tầm thường dưới bất cứ hình thức nào 
và hoàn toàn không dung thứ cho những cá nhân chấp nhận khái 
niệm chỉ cần tốt là được. Cain bắt đầu kế hoạch phá bỏ một trong 
những nguyên nhân chính đưa đến sự tầm thường của Abbott: con 
ông cháu cha. Với những nỗ lực đần đần xây dựng lại một cách có hệ 
thống cả Hội đồng quản trị lẫn nhóm điều hành bằng những con 
người giỏi nhất mà ông có thể tìm thấy, Cain đã tuyên bố thang than 
rang quan hé gia dinh hay tham nién khong có môt ti gia tri nào trong 
việc quyết định ban có được nắm giữ vi trí trong yếu hay không. Nếu 
bạn không có năng lực để trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhất ngành 
trong lĩnh vực bạn chịu trách nhiệm, thì bạn sẽ không còn được nhận 
lương nira.[43] 


Những nỗ lực tái xây dựng công ty một cách sắt đá như vậy có thể 
được chờ đợi ở một Tổng giám đốc được thuê từ bên ngoài vào để 
xoay chuyén tinh thé cho cong ty, dang nay Cain là một người có 18 
năm thâm niên làm việc tại công ty và là một thành viên trong gia 
đình, con của một vi chủ tịch trước đây của Abbott. Những buói tiệc 
gia đình có lé là thời gian khó khăn đối với gia đình Cain trong vài 
năm đầu. (“Tôi xin lỗi vì đã phải đuổi anh. Mà anh có muốn dùng 
thêm một ít thịt gà tây nữa không?”) Sau cùng thì các thành viên gia 
đình cũng cảm thấy hài lòng về giá trị cổ phiếu của họ, nhờ Cain đã 
cho khởi động bộ máy tạo tăng trưởng lợi nhuận, và từ thời điểm 


chuyển đổi vào năm 1974 đến năm 2000 đã dem lại lợi nhuận cho cổ 
đông gấp 4,5 lần thị trường, qua mặt dễ dàng những “đại gia” như 
Merck hay Pfizer. 


Upjohn, công ty so sánh trực tiếp của Abbott, cũng có nhà lành 
dao trong gia dinh trong cüng thói gian George Cain nam quyén. 
Nhung khong giống như George Cain, Tong giám đốc của Upjohn 
khong hé thé hién quyét tâm vượt qua sự tầm thường của chế độ con 
ông cháu cha. Cho đến thời điểm Abbott đã tìm ra được những người 
giỏi nhất nắm giữ những vị trí trọng yếu, không kể họ có mối quan hệ 
gia đình hay không, thì Upjohn van còn giao cho những người hang B 
trong gia dinh giữ những vi tri quan trong. [44] Mac du Upjohn \ va 
Abbott là hai cong ty rất giống nhau với sơ đồ lợi nhuận cổ phiếu 
tương tự cho đến trước thời điểm chuyển đổi, Upj ohn ttr do da giam 
98% so với Abbott trong vòng 21 năm, trước khi đầu hang và sát nhập 
với Pharmacia vào năm 1995. Có một chuyện ngoài lề khá thú vi, 
Darwin Smith, Colman Mockler, George Cain đều được dé bạt từ bên 
trong | cong ty. Stanley Gault, Al Dunlap, va Lee Iacocca đều được đưa 
vao cong ty từ bên ngoài như một vi cứu tinh. Điều này thể hiện một 
kết luận có tính hệ thống hơn từ cuộc nghiên cứu của chúng tôi. 
Những chứng cứ của chúng tôi không bo sung cho ý kiến rằng bạn cần 
đưa một người từ bên ngoài vào để làm đảo lộn tình thế công ty và 
đưa nó từ tốt đến vĩ đại. Thật sự thì việc chọn một nhân vat noi tiếng 
từ bên ngoài vào làm chủ thể thay đổi có mối quan hệ ngược chiều với 
việc chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại một cách bền vững. (Xem Phụ lục 
2.A.) 


Mười trong số mười một Tổng giám đốc nhảy vọt đều được đề 
bạt từ bên trong công ty, ba trong số đó là do thừa kế trong gia đình. 
Những công ty đối trọng chọn người ngoài sáu lần nhiều hơn, nhưng 
họ lại không thé mang lại kết quá vĩ đại và bền vững.[45] 


Một ví dụ tuyệt vời về những thay đổi từ bên trong là Charles R 
“Cork” Walgreen HI, người đã đưa một công ty Walgreens đang rêu 
rã thành một công ty có kết quả vượt trên thị trường cổ phiếu 15 lần 

trong khoảng thời gian từ cuối năm 1975 đến 01/01/2000.[46] Sau 
nhiều năm đối thoại và tranh luận trong nội bộ nhóm lãnh đạo về 
kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống, Cork cảm giác cuối cùng 
nhóm đã đạt bước ngoặt rõ ràng va dễ hiểu (point of clarity and 
understanding): tương lai tươi sáng của Walgreens nằm ở những 
tiệm thuốc tây tiện dụng, không phải là dich vụ ăn uống. Dan Jorndt, 


người kế nhiệm Walgreens giữ chức Tổng giám đốc vào năm 1998, đã 
kê lại những gi diễn ra tiếp sau đó: 


Cork phát biểu tại một trong những buổi họp lên kế hoạch: “Okay, 
bây giờ tôi sẽ vạch ra một mục tiêu. Chúng ta sẽ rút ra khỏi ngành 
kinh doanh nhà hàng trong vòng 5 năm.” Vào thời điểm đó, chúng tôi 
có hơn 500 nhà hàng. Cả phòng họp im lặng, tưởng như bạn có thể 
nghe được nhịp thở của mọi người! Ông nói tiếp: “Tôi muốn moi 
người biết rằng, kim đồng hồ đang chuyển động. Thời gian không chờ 
chúng ta dau....” Sáu tháng sau, chúng tôi lại gặp nhau trong cuộc họp 
kế hoạch và có ai đó vô tinh nói rằng chúng ta chỉ còn 5 năm để rút ra 
khỏi ngành kinh doanh nhà hàng. Cork không phải một người thuộc 
dạng hay om sòm. Ông chỉ nhịp ngón tay lén bàn và nói: "Nghe này, 
các ban chỉ còn 4 năm rưỡi nữa thói. Tôi nói là moi người có 5 năm 
cách đây đã 6 tháng. Bây giờ chỉ còn 4 năm rưỡi mà thôi.” Vâng, từ 
ngày đó, mọi viéc thật sự chuyển động để loại dan nganh kinh doanh 
nha hang. Ong ay khong bao giờ nao ning. Ong ấy không bao giờ nghi 
ngờ, cũng không bao giờ chỉ trích.[47] 


Cũng giống như khi Darwin Smith bán các nhà máy giấy của 
Kimberly - Clark, quyết định của Cork Walgreen đòi hỏi tính cương 
quyết cao. Không phải vì dịch vụ ăn uống là một phần kinh doanh lớn 
(mặc dù nó có mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể). Vấn đề thật sự liên 
quan đến tình cảm nhiều hơn. Sự thật là Walgreen đã sáng chế ra 
món sinh tố mạch nha và kinh doanh dịch vụ ăn uống là một truyền 
thống gia đình lâu đời có từ thời ông cố của Cork. Một số điểm bán 
thức ăn còn được đặt tên theo chính ô ông — một chuỗi nhà hàng có tên 
là Corky' s. Nhưng bất kể điều gì, nếu như Walgreens có phải phá vỡ 
truyền thống lau đời của gia đình để tap trung nguồn lực cho lĩnh vực 
họ có thể trở thành giói nhất trên thế giới (là nhà thuốc tây tiện 
dụng), Cork chắc chắn sẽ làm thế. Một cách lặng lẽ, một cách bền bỉ, 
một cách đơn giàn.[48] 


Cá tính lặng lẽ và quyết tâm của nhà lãnh đạo cấp độ 5 không chi 
thể hiện trong những quyết định lớn, như bán đi dịch vụ kinh doanh 
ăn uống, hay đấu tranh chống lại những kẻ có ý định thâu tóm công 
ty, mà còn thể hiện qua phong cách cá nhân chuyên cần như một 
người thợ. Alan Wurtzel, một thành viên thuộc thế hệ thứ hai đã thừa 
hưởng công ty nhỏ của gia đình và biến nó thành Circuit City, là 
người thể hiện rõ ràng nhất phong cách này. Khi được hỏi về sự khác 
nhau gita Ong và vi Tông giám đốc ở công ty so sánh trực tiếp, 


Wurtzel da tom lại: “Con ngựa biéu dién va con ngựa cày — ông ấy 
giống như một con ngựa biểu diễn, còn tôi giống một con ngựa cày 
ơn. [49] 


Cửa số và tấm gương 


Lời nhận xét của Alan Wurtzel về con ngựa cày rất thú vị nếu ta 
xét hai yếu tố sau. Thứ nhất, ông đã có bằng tiến sĩ về khoa luật học 
tại đại học Yale, rõ ràng, tính cách cần cù như ngựa cày của ông 
không phải là do thiếu thông minh. Thứ hai, phương pháp làm việc 
cần cù đã tạo nền tang cho những kết quả biểu diễn thật sự vi đại. Dé 
tôi nói rõ hơn thế này: Nếu bạn phải chọn giữa việc đầu tư 1 USD vào 
Circuit City hoặc 1 USD vào General Electric vào ngày mà huyền thoại 
Jack Welch bắt đầu nắm quyền ở đây vào năm 1981 và giữ số tiền cho 
đến ngày 01/01/2000, thì ban sẽ giàu hơn nhờ Circuit City, gấp 6 lần. 
[5o] Không phải là một kết quả tôi đối với một con ngựa cày. 


Bạn có thể hy vọng những kết quả phi thường này sẽ khiến Alan 
Wurtzel có thể thảo luận về những quyết định thông minh ông đã đưa 
ra. . Nhưng khi chúng tôi yêu cầu ông hãy liệt kê 5 yếu tố chính trong 
việc chuyên đổi công ty, sắp xếp theo thứ tự quan trọng, Wurtzel đưa 
ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên: Yếu tố đầu tiên là may man. 

"Chúng tôi may mắn hoạt động trong một ngành công nghiệp tuyệt 
vời, và được gió thổi thuận chiều sau lưng.” 


Chúng tôi phản biện lại, và chỉ ra rằng chúng tôi chọn những công 
ty nhảy vọt dựa trên kết quả kinh doanh của họ cao hơn mức trung 
bình của ngành. Ngoài ra, công ty so sánh trực tiếp (Silo) cũng hoạt 
động trong cùng một ngành, được cùng một luồng gió hỗ trợ, thậm 
chí họ còn có những cánh buồm lớn hơn. Chúng tôi tranh cãi với 
nhau về điểm này trong một lúc, và Wurtzel vẫn tiếp tục gán cho sự 
thành công của mình là do may mắn đúng noi dung lúc. Sau đó, khi 
được hỏi về những yếu tố đóng góp vào sự bền vững của quá trình 
chuyển. đổi, ông nói: “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là may mắn ... Tôi 
may mắn tìm được đúng người thay thé.”[51] 


May mắn. Quả là một yếu tố kỳ quặc để bàn luận. Vậy mà các nhà 
lãnh đạo nhảy vọt nói về may mắn rất nhiều trong những cuộc phỏng 
vấn với chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo công 
ty Nucor, chúng tôi hỏi ông nhờ dau công ty đã liên tục đưa ra được 


những quyết định đúng đắn; ông trả lời: “Tôi nghĩ chúng, tôi chang 
qua chi may mán."[52] J oseph F. Cullman III, vị Tổng giám đốc Cấp 
độ 5 trong giai đoạn chuyển đổi của Philip Morris, thang thừng từ 
chối nhận công về mình trong sự thành công của công ty, mà cho rằng 
mình may mắn có được những đồng nghiệp tuyệt VỜI, người kế 
nhiệm tuyệt vòi, và nguoi tién nhiém tuyet VỜI. [53] Ngay ca quyén 
sách ông viết, ông viết vi mọi người quá tha thiết nhưng ông cũng 
không có ý định bán rộng rãi ra ngoài, cũng mang một cái tựa rất lạ 
“Tôi là một người may mắn”. Đoạn mở đầu như sau: “Tôi là một 
người rất may mắn từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời: bố 
mẹ tuyệt vời, đi truyền tốt, may mắn trong tình yêu, may mắn trong 
kinh doanh, và may mắn khi một người bạn học tại Yale đã quyết 
định triệu tập tôi về Washington, D.C. vào đầu năm 1941 thay vì tập 
trung trên một con tàu mà sau đó đã bị chìm và mang theo toàn bộ 
mọi người trên đó trong vùng biển Bắc Đại Tây Dương, may mắn 
được vào Hải quân, và may mắn vẫn còn sống ở tuổi 85.”[54] 


Thoạt đầu chúng tôi rất bối rối trước sự nhấn mạnh vào may 
mắn. Sự thật là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng rằng công ty 
nhảy vọt được trời ban cho nhiều may mắn hơn (hay nhiều vận xui 
hơn) so với những công ty đối trọng. Sau đó chúng tôi bắt đầu nhận 
ra một khuôn mau hoàn toàn trái ngược ở những vị lãnh đạo công ty 
đối trọng: Họ thường xuyên đổ lỗi cho vận xui, và thường xuyên than 
phiền về những khó khăn họ phải đối mặt trong môi trường. 


Hãy so sánh Bethlehem Steel và Nucor. Cả hai công ty đều hoạt 
động trong ngành thép và sản xuất những sản phẩm rất khó tạo sự 
khác biệt. Cả hai công ty. đều phải đối mặt với sự cạnh tranh của các 
loại thép nhập khẩu ré tién. Vay mà lành dao & hai cóng ty có cái nhin 
hoàn toàn khác nhau vé cüng mót hoàn cành. Tóng giám dóc cóng ty 
Bethlehem tổng kết những khó khán công ty phải đối mặt trong năm 
1983 bằng cách đổ tội cho hàng nhập khẩu: “Moi vấn đề của chúng ta 
là hàng nhập kháu."[55]Ken Iverson và đội ngũ nhân viên của ông tại 
Nucor xem cùng một thách thức hàng nhập khẩu là một điều may 
mắn. (Chúng ta chẳng phải may mắn sao; thép thì nặng, mà họ phải 
chuyên chở thép xuyên đại dương, vì vậy ta có loi thé hon ho rát 
nhiều.) Iverson nhận thấy các vấn đề số 1, số 2, số 3 của ngành công 
nghiệp thép nước Mỹ không phải là hàng nhập. khẩu, mà là sự quản 
ly.[56] Ông còn đẩy lên cao trào khi tuyên bố công khai chống lại việc 
chính phủ bảo hộ khỏi hàng nhập khẩu, ông nói trước một khán 
phòng những nhà lãnh đạo các công ty thép khác năm 1977 rằng van 


đề thực sự mà ngành công nghiệp. thép nước Mỹ đang đối mặt là việc 
quản lý không theo kip sự đối m6i.[57] 


Sự nhấn mạnh vào may mắn là một phần của một khuôn mẫu mà 
chúng tôi đặt tên là cửa số và tấm gương. 


Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 nhìn ra ngoài cửa số và gán công lao cho 
những yếu tố nằm ngoài bản thân họ khi mọi thứ tiến triển tốt đẹp 
(và nếu họ không tìm được ai hay sự kiện gi dé gán cóng thi ho cho 
rang nhó may mán). Trong khi dó, néu moi sw không suón sé thì họ 
không đổ lỗi cho vận xui mà nhìn vào tấm gương để nhìn nhận trách 
nhiệm. 


Những vị lãnh đạo công ty đối trọng thì làm hoàn toàn ngược lại. 

Họ sẽ nhìn ra ngoài cửa số để đổ lỗi cho điều gì đó hoặc ai đó ngoài 
họ nếu kết quả xấu, nhưng lại tự khen mình trước gương và giành 
công lao khi mọi việc tiến triển tốt. Điều ngạc nhiên là cửa số và tấm 
Đương không phản ánh sự vật một cách khách quan. Mọi người đứng 
bên ngoài cửa số chỉ vào các vị lãnh đạo Cấp độ 5 bên trong và nói: 

“Ông ấy là người chính yếu, không có sự hướng dẫn và lãnh đạo của 
ông ấy, chúng ta đã không có một công ty vĩ đại.” Còn nhà lãnh đạo 
Cấp độ 5 thì chỉ vào những con người bên ngoài cửa sổ và nói: “Hay 
nhìn vào những con người vi dai kia và van may đã giúp moi thứ có 
được như hôm nay. Tôi là một người may mắn.” Cả hai đều đúng cả, 
đĩ nhiên rồi. Nhưng những người Cấp độ 5 sẽ không bao giờ nhìn 
nhận sự thật này. 


NUÔI DƯỠNG KHẢ NĂN G LÃNH ĐẠO CẤP 
ĐỘ 5 


Cách day không lâu, tôi chia sẻ kết quả về Cấp độ 5 với một nhóm 
các nhà lãnh đạo cấp cao. Một phụ nữ vừa mới được bổ nhiệm Tổng 
giám đốc giơ tay và nói: “Tôi tin vào những gì ông nói về các nhà lãnh 
đạo nhảy vot. Nhưng tôi có một noi lo là khi tôi nhìn vào gương, tôi 
biết mình không phải là Cấp độ 5, ít nhất là chưa phải. Một phần lý do 
tôi được đề bạt vào công việc này là vì cái tôi của mình thúc đẩy. Phải 
chăng ô ông muốn nói rằng tôi không thể đưa công ty của mình lên vĩ 
đại nếu tôi không phải là Cấp độ 5?” 


Tôi dap: “Tôi không chắc liệu bạn có nhất thiết phải là nhà lãnh 
đạo Cấp độ 5 để đưa công ty mình lên vĩ đại. Tôi chỉ đơn giản là đưa 
ra dẫn chứng. Trong số 1.435 công ty từng xuất hiện trên danh sách 
Fortune soo mà chúng tôi xem xét ban đầu, chỉ có 11 công ty được 
chọn vào cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Trong SỐ 11 công ty này, tất 
cả những người ở ở vi tri trọng yếu của họ đều có khả năng lãnh đạo 
Cấp độ 5, kê cả Tổng giám đốc, tại thời điểm nhảy vọt của họ.” 


Cô ấy ngồi yên một lúc lâu, và bạn có thể tưởng tượng mọi người 
trong phòng đều đang â âm thầm thúc giục cô hỏi điều cần phải hỏi. 
Cuối cùng, cô lên tiếng: “Vậy chúng ta có thé học để đạt Cấp độ 5 
không?” 


Giả thiết của tôi là có hai loại người: những người không có hạt 
giống Cấp độ 5 và những người mang trong mình hạt giống này. 
Nhóm thứ nhất bao gồm những người mà trong một triệu năm nữa 
cũng không thể chiến thắng được nhu cầu cái tôi vì tham vọng lớn là 
xây dựng một điều gì đó to lớn và lâu dài hơn bản thân họ. Đối với 
những người này, công việc trước tiên là vì những gi họ được nhận — 
danh tiếng, của cải, sự nịnh nọt, quyền lực, v.v - chứ không vì những 
gi họ sẽ xây dựng, sáng tạo, đóng gop. 


Bảng tổng kết: Hai mặt của khả năng lãnh đạo Cấp 
độ 5 


Ý chí chuyên nghiệp Bản tính khiêm nhường 


Thể hiện sự khiêm tốn thuyết 
phục, tránh sự ham mộ của công 
chúng; không bao gió khoe khoang. 


Tạo ra kết quả vĩ đại, tạo động lực cho 
quá trình chuyến đối từ tốt đến vĩ đại 


Hành động với sự kiên quyết 
lặng lẽ và bình thản; dựa chủ yếu vào 
các tiêu chuẩn hiệu quả chứ không 
phải cá tính truyền cảm hứng để 
thúc đẩy mọi người. 


Thể hiện một quyết tâm sắt đá phải 
làm những gi cần làm để mang lại hiệu quả 
lâu dài tốt nhất, cho dù việc đó khó khăn 
đến thế nào 


Dé ra các tiêu chuẩn để xây dựng một Hướng tham vọng vì công ty, 


công ty vĩ đại và bền vững; nhất quyết không vì bản thân; tạo điều kiện cho 
không bằng lòng với một kết quả thấp người kế nhiệm đạt những kết quả 
hơn. còn cao hơn trong thế hệ tiếp theo. 
Nhìn vào gương, chứ không nhìn qua Nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ 
cửa sổ, để nhận trách nhiệm nếu kết quả không nhìn vào gương, để ghi công 
không tốt, không bao giờ đổ lỗi cho nguói cho thành công của công ty — cho 
khác, hay những yếu tố khách quan bên người khác, cho các yếu tố khách 
ngoài, hay vận xui. quan, cho may mắn. 


Điều trớ trêu là sự căm hận và tham vọng cá nhân giúp con người 
đạt được quyền lực lại mâu thuẫn với tính khiêm nhường cần thiết ở 
khả năng lãnh đạo Cấp độ 5. Khi bạn kết hợp sự trớ trêu này với việc 
đội ngũ giám đốc thường. hoạt động dưới một niềm tin sai lạc là họ 
cần thuê một lãnh đạo nổi tiếng, đề cao cái tôi để đưa công ty lên vĩ 
đại, bạn có thể hiểu được tại sao các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 ít khi xuất 
hiện trên vị trí cao nhất của các tổ chức. 


Nhóm người thứ hai, tôi tin rằng nhóm này đông hơn nhóm 1 rất 
nhiều, bao gồm những người có tiềm năng tiến tới Cấp độ 5; năng lực 
đã nằm sẵn trong người họ, có thể bị che khuất hoặc chưa được khơi 
dậy, nhưng đã sẵn có. Nếu được đặt dưới hoàn cánh thích hợp - tự 
xem xét lại bản thân, tự phát triển bản thân một cách có ý thức, một 
người cố vấn thông. thái, một thầy giáo tuyệt vời, cha mẹ thương yêu, 
một kinh nghiệm sống quan trọng, một người sếp dat Cấp độ 5, hay 
bất cứ yếu tố nào khác — họ sẽ có thể phát triển. 


Nhìn vào dữ liệu, chúng tôi nhận thấy một số vị lãnh đạo trong 
cuộc nghiên cứu đã trải qua những kinh nghiệm sống quan trọng có 
thể đã khơi mào hay phát triển sự trưởng thành của họ. Darwin 
Smith đã toa sang sau khi 6 ong mac bénh ung thw. Joe Cullman chiu 
anh hưởng nặng của Thế chiến II, đặc biệt là quyết định triệu tập bị 
thay đổi vào phút chót giúp ông thoát khỏi chuyến tàu định mệnh mà 
nếu không ông đã chết theo nó. [58] Một niềm tin tôn giáo vững chắc 
hay tìm được niềm tin trong tôn giáo. cũng có thể giúp nuôi dưỡng 
phát triển những tính cách của người Cấp độ 5. Colman Mockler 
chẳng hạn, đã chuyển sang theo đạo Thiên Chúa phúc âm khi đang 
học MBA tại Harvard, và sau đó, theo lời quyển Cutting Edge, trở 
thành người khởi xướng cho một nhóm các nhà lãnh đạo doanh 


nghiệp tai Boston gặp gỡ thường xuyên vào buổi sáng để thảo luận 
việc đưa các giá tri tôn giáo vào môi trường kinh doanh.[59] Tuy 
nhiên cũng có những nhà lãnh đạo khác trong cuộc nghiên cứu không 
có một sự kiện nào làm chất xúc tác; họ chỉ sống cuộc đời bình 
thường và bằng cách nào đó đạt đến Cấp độ 5. 


Tôi tin, mặc dù tôi không chứng minh được, rằng những người có 
tiềm năng trở thành nhà lãnh dao Cấp độ 5 có rất nhiều trong xã hội 
chúng ta. Theo sự ước đoán của tôi, vấn đề không phải là việc khan 
hiếm những người tiềm năng. Họ đang tồn tại xung quanh chúng ta, 
nếu chúng ta biết mình phải kiếm cái gì. Vậy cái đó là cái gì? Hãy tìm 
kiếm những trường hợp không ai đứng ra nhận công khi những kết 
quả phi thường xuất hiện. Rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nhà lãnh 
đạo Cấp độ 5 tiềm năng đang làm việc. 


Tôi rất muốn đưa ra một danh sách các bước cần làm để bạn tự 
phát triển lên thành Cấp độ 5, nhưng tôi không có được những thông 
tin nghiên cứu vững chắc để đưa ra một danh sách đáng tin cậy. Cuộc 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy Cấp độ 5 là một yếu tố chính trong 
chiếc hộp đen chứa đựng những gi cần thiết để chuyển đổi công ty từ 
tốt đến vĩ đại. Tuy nhiên bên trong chiếc hộp đen đó lại chứa dung 
một chiếc hộp den khác, đó là sự phát triển bên trong con người để 
đạt Cấp độ 5. Chúng tôi có thể đoán điều gì nằm bên trong chiếc hop 
đen đó, nhưng cũng chi thế thôi, những lời đoán. Vì vậy, nói ngắn 
gọn, Cấp độ 5 là một ý tưởng hay, một ý tưởng manh mé, và để tạo ra 
được những sự nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại, có lẽ nó còn là một y tuóng 
thiết yếu. Một danh sách kiểu như “Mười bước đến Cấp độ 5" sẽ làm 
ý tưởng trở nên vặt vãnh. 


Lời khuyên của tôi, dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu, là hãy bắt 
đầu luyện tập những kỷ luật tốt đến vĩ đại khác mà chúng tôi đã phát 
hiện ra. Chúng tôi tìm thấy mối quan hệ cộng sinh giữa Cấp độ 5 và 
những kết luận khác. Một mặt, Cấp độ 5 giúp bạn thực hiện những 
kết luận khác; mặt khác, thực hiện những kết luận này giúp bạn đạt 
được Cấp độ 5. Hãy thử nghĩ như thế này: Chương này nói về những 
nhà lãnh đạo Cấp độ 5 là ai; những chương còn lai sẽ miêu tả những 
gi họ làm. Lãnh đạo theo các kỷ luật khác sẽ giúp bạn di đúng hướng. 
Không có gì bảo đảm bạn sẽ đạt đến |, Cấp độ 5 hoàn toàn, nhưng Ít ra 
nó cũng cho bạn một điểm cụ thể để bắt đầu. 


Chúng tôi không thể nói chắc có bao nhiêu phần trăm người có tố 


chat bén trong minh, và có bao nhiêu trong số đó có thể nuôi dưỡng 
nó lớn lên. Ngay cả những người trong nhóm nghiên cứu của chúng 
tôi đã phát hiện ra Cấp. độ 5 cũng không tự biết được liệu chúng tôi có 
phát triển lên thành Cấp độ 5 hay không. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi 
đều bị ảnh hưởng và truyền cảm hứng sâu sắc bởi ý tưởng này. 
Darwin Smith, Colman Mockler, Alan Wurtzel, và tất cả những nhà 
lãnh dao Cấp độ 5 khác đã trở thành thần tượng của chúng tôi, một 
điều chúng tôi muốn hướng đến. Liệu chúng tôi có lên được đến đỉnh 
Cấp độ 5 hay không thi công sức bỏ ra cũng đáng. Bởi vì cũng giống 
như những sự thật cơ bản khác về những gì tốt nhất cho con người, 
khi chúng ta nhìn ra được sự thật, chúng ta biết rằng cuộc sống của 
mình và những gì mình chạm vào sẽ tốt hơn với nỗ lực của bản thân. 


Tóm tắt chương 
KHẢ NĂNG LÃNH DAO CAP ĐỘ 5 


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH 


- Moi cong ty nhay vot đều có kha năng lãnh đạo Cấp độ 5 
trong những năm chuyển đổi quan trọng. 


- Cap độ 5 muốn nói đến một hinh tháp năm cấp bậc thể hiện 
năng lực điều hành, trong đó Cấp độ 5 là cao nhất. Những nhà lãnh 
đạo Cấp độ 5 là sự kết hợp đầy nghịch lý giữa sự khiêm tốn cá nhân 
và nghị lực làm việc. Họ là những người tham vọng, dĩ nhiên, nhưng 
tham vọng trước hết là vì công ty, chứ không phải vì bản thân họ. 


- _ Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 tạo điều kiện cho người kế nhiệm đạt 
được những thành công lớn hơn trong thế hệ kế tiếp, trong khi 
những nhà lãnh đạo Cấp độ 4 chú trọng cái tôi chỉ tạo điều kiện thất 
bại cho người kế nhiệm. 


- Nha lãnh đạo Cấp độ 5 thể hiện sự khiêm tốn thuyết phuc, 
nhún nhường và đè đặt (understated). Ngược lại, hai phần ba công ty 
đối trọng có những nhà lãnh đạo có cái tôi cực lớn đã góp phần vào sự 
tan vỡ hay tiếp tục ở mức tầm thường của công ty. 


- Nha lãnh dao Cap độ 5 bị thôi thúc bởi một khát vọng cháy 
bỏng phái mang lai két quà bén vững. Họ quyết tâm làm bất cứ điều 
gl cần thiết dé xây nên một công ty vĩ đại, cho dù quyết định đưa ra 
có khó khăn hay to lớn đến mức nào. 


- Nha lãnh đạo Cấp độ 5 thể hiện một sự cần cù như nguoi lao 
động that sự, như hình ảnh mot chú ngựa cay thay vi ngựa biéu diễn. 


- Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 nhìn ra cửa sô và cho rằng sự thành 
công là do các yếu tố không thuộc bản thân họ. Nhưng khi mọi việc 
không được như ý, họ lại nhìn vào gương và tự trách mình, nhận lãnh 
mọi trách nhiệm. Những vị Tổng giám đốc đối trọng thường làm điều 
ngược lại — họ nhìn vào gương dé ghi nhận | công lao của mình đóng 
góp vào sự thành công, nhưng lại nhìn ra cửa số khi cần đổ lỗi cho 
những kết quả không như ý. 


- Mot trong những khuynh hướng, đáng lo ngại trong thời 
gian sần đây là việc chọn lựa (nhất là từ các thành viên Hội đồng 
quản tri) những nhân vật điều hành nổi tiếng, chói sáng, và loại bỏ 
các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 tiềm năng. 


- Tôi tin rang có nhiêu nhà lãnh dao Cấp độ 5 tiềm năng đang 
sống quanh chúng ta, chỉ cần chúng ta biết mình đang tìm cái gì, và 
nhiều người trong số này có tiềm năng phát triển lên Cấp độ 5. 


NHỮNG KHÁM PHÁ BẤT NGỜ 


- _ Những nhà lãnh dao nổi tiếng được thuê từ bên ngoài tỉ lệ 
nghịch với quá trình đi từ tốt đến vĩ đại. Mười trong số mười một vị 
Tổng giám đốc công ty nhảy vọt đi lên từ bên trong công ty, còn 
những công ty đối trọng thì thuê ngoài 6 lần nhiều hơn. 


- Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 thường cho rằng thành công là do 
may mắn hơn là sự vĩ đại của bản thân. 


- . Chúng tôi không cố gang đi tìm nhà lãnh đạo Cấp độ 5 (hay 
bất cứ điều gì tương tự) trong cuộc nghiên cứu này, nhưng dữ liệu 
thật thuyết phục. Đây là những kết luận từ thực tế, chứ không phải do 
lý thuyết tạo ra. 


CHUONG BA: CON NGUOI DI 
TRƯỚC — CONG VIỆC THEO SAU 


Sẽ có những lúc chúng tôi không thé đợi ai được. 
Nào, bâu giờ bạn phải quuết định ở uên trên xe hay xuống xe. 
KEN KESEY 
Trong tac phẩm The Electric Kool Acid Test của Tom Wolfe[6o] 


Khi chúng tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu, chúng tôi những tưởng. 
mình sẽ phát hiện ra bước đầu tiên để đưa một công ty từ tốt đến vi 
đại là phải đề ra hướng đi mới, tầm nhìn mới, chiến lược mới, rồi sau 
đó là tìm ra những người đồng điệu và đặt họ vào hướng đi mới này. 


Điều chúng tôi tìm ra hòan toàn ngược lại. 


Việc đầu tiên những nhà lãnh đạo khởi xướng quá trình chuyển 
đổi từ tốt đến vĩ đại làm không phải là định hướng xem sẽ lái chuyển 
xe buýt đi đâu rồi kêu gọi mọi người lên xe. Không, đầu tiên họ tìm 
cho đúng người để mời lên xe (và mời những người không phù hợp 
xuống xe), rồi mới nghĩ xem sẽ lái chiếc xe đi đâu. Họ sẽ nói đại loại 
như: “Nghe này, tôi thật sự không biết sẽ lái chiếc xe đi đâu. Nhưng 
tôi biết chắc thế này: Nếu chúng tôi mời được đúng người lên trên xe, 
mỗi người phải ngồi đúng chỗ của mình, và đưa những người không 
phù hợp xuống xe, lúc đó chúng tôi sẽ biết cách đưa nó đến một nơi 
tuyệt vời.” 


Những nhà lãnh đạo nhảy vọt hiểu rất rõ ba điều đơn giản. Thứ 
nhất, nếu bạn bắt đầu với “ai”, rồi mới tới “cái gì”, bạn sẽ dễ dàng 
thích nghĩ với môi trường, thay đổi. Nếu người ta tham gia vào 
chuyến xe chỉ vì chuyện nó đang đi đi đến dau, thì chuyện gì sẽ xảy ra 
nếu bạn di được 10 cây sô ) thi ban lai muốn đổi hướng? Lúc đó bạn 
gap rắc rối ngay. Nhưng nếu người | ta lên xe vì quan tâm đến những 
người cũng có mặt trên đó, thì sẽ dễ dàng đổi hướng: ' Này nhé, tôi 
leo lên chuyến xe này vi những người có mặt ở đây, nếu chúng ta cần 
phải đổi mới thành công, thì cũng được thôi.” Thứ hai, nếu bạn chọn 


đúng người trên xe, sẽ không có việc phải thúc đẩy hay quản lý con 
người. Một người phù hợp không cần được quản lý chặt ché hay thúc 
day, ho sẽ tự cảm thấy thôi thúc bởi một động lực bên trong phải đạt 
kết quả tốt nhất và đóng góp một phần tạo nên sự vĩ đại. Thứ ba, nếu 
bạn chỉ có trong tay những người không phù hợp, thì cho dù bạn có 
tìm đúng hướng đi, bạn cũng không có một công ty vĩ đại. Tầm nhìn 
vĩ đại mà không có những con người vĩ đại cũng trở nên vô nghĩa. 


Hãy nhìn vào trường hợp của Wells Fargo. Wells Fargo bắt đầu 
giai đoạn 15 năm đạt hiệu suất phi thường từ năm 1983, nhưng nền 
tang của sự thay đổi này phải tính từ thập niên 1970, khi Tổng giám 
đốc lúc bấy giờ là Dick Cooley khởi đầu thiết lập một trong những đội 
ngũ lãnh đạo đầy tài năng trong ngành ( nhà đầu tư Warren Buffett 
cho rằng họ là đội ngũ giói nhát)[61]. Cooley tién doán ngành kinh 
doanh ngan hàng sẽ đi đến những thay đổi lớn, nhưng 6 ông không tỏ 
ra vẻ mình biết được hình thức thay đổi là gì. Vì vậy thay vì ngồi soan 
ra chiến lược đối đầu với thay đổi, ông và Chủ tịch hội đồng quan tri 
Ernie Arbuckle tap trung vao VIỆC đưa “một dòng chảy tài nang không 
ngừng” vào trong huyết mạch của công ty. Họ thuê những người xuất 
chúng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu họ tìm thấy mà không cần biết sẽ 
đặt những người này vào làm công việc cụ thể nào. Ông nói: “Đó là 
cách bạn xây dựng tương lai. Nếu tôi không đủ thông minh để nhìn 
thấy những thay đổi sắp đến, họ sẽ giúp chúng tôi. Và họ sẽ đủ linh 
động để giải quyết.”[62] 


Phương pháp của Cooley thể hiện đây là một lời tiên tri. Không ai 
có thể dự đoán được những biến đổi mang lại do luật lệ thay đổi. 
Nhưng khi những thay đổi diễn ra, không một ngân hàng nào giải 
quyết hay bằng Wells Fargo. Vào thời điểm này, ngành kinh doanh 
ngân hàng rót xuống dưới thị trường chung 59%, nhưng Wells Fargo 
lại cao hon thị trường gấp 3 làn.[63] 


Carl Reichardt, người lên nhận chức Tổng giám đốc năm 1983, 
cho rằng thành công của ngân hàng phần lớn là nhờ vào đội ngũ nhân 
viên ông được thừa hưởng từ Cooley.[64] Khi Carl Reichardt đưa ra 
danh sách những người đã tham gia đội ngũ lãnh dao Wells Fargo 
dưới thời ông, chúng tôi không khỏi choáng váng. Hầu như tất cả mọi 
người gio dà tró thành Tóng giám dóc mót cóng ty lón: Bill Aldinger 
là Tóng giám dóc Household Finance, Jack Grundhofer là tóng giám 
dóc Bankers Trust, Richard Rosenberg là tóng giám dóc Bank of 
America, Bob Joss là tóng giám dóc Westpac Banking (mót trong 


những ngân hang lớn tai Uc) và sau này là Trưởng khoa Kinh tế Sau 
Đại Hoc (Graduate School of Bussiness) tại Đại hoc Stanford — day 
chắc không phải là một đội lãnh đạo bất kỳ. Arj ay Miller, một thành 
viên Hội đồng quản trị của Wells Fargo suốt 17 năm, cho chúng tôi 
biết đội ngũ lãnh đạo ở Wells Fargo làm ông nhớ đến nhóm “Whiz 
Kids” danh tiếng đã được tuyển vào công ty Ford trong những năm 
cuối thập niên 1940 (ma Miller cũng là một thành viên, sau này trở 
thành chủ tịch của Ford).[65] Phương pháp của Wells Fargo rất đơn 
giản: Bạn thuê những người giỏi nhất, bạn huấn luyện họ thành 
những nhà lãnh đạo giỏi nhất trong ngành, và bạn chấp nhận sẽ có 
người ra đi để trở thành Tổng giám đốc những công ty khac.[66] 


Bank of America lại chọn một phương pháp khác. Trong khi Diek 
Cooley liên tục tuyển những người giỏi nhất mà ông có thể, Bank of 
America, theo lời quyên sách Breaking the Bank, lại theo đuổi một mô 
hình "tướng yếu, lính mạnh”. [67] Néu ban chon những vị tướng 
mạnh vào những vị trí trọng yếu, thì những người cạnh tranh sẽ bỏ đi 
hết. Nhưng nếu bạn cho những vi tướng kém, những người giữ chỗ 
nhiều hơn là người lãnh đạo có năng lực, thì có nhiều khả năng 
những người lính sẽ ở lại lầu hơn. 


WELLS FARGO VÀ BANK OF AMERICA 
Giá trị tích lũy của 1 USD đầu tư 


1-1-1073 — 1-1-1008 





Mô hình này tao ra một môi trường rất khác so với Wells Fargo. 
Trong khi đội ngũ tại Wells Fargo hoạt động như một đội ngũ đồng 
đều, các thành viên ngang hàng nhau tranh luận nảy lửa để tìm ra câu 
trả lời tốt nhất, thì những vị tướng đi kèm tại Bank of America lại 
ngồi đợi lịnh trên. Sam Armacost, người 'duoc' thừa hưởng đội ngũ 
kém này, đã mô tả môi trường quản lý tại đây: “Sau mấy cuộc họp 
lãnh đạo đầu tiên, tôi thường cảm giác rất chán nản. Tôi chẳng những 
khong t thay ai phan đối, mà tôi cũng chả thấy ai có ý kiến bình luận gi. 
Họ ngồi như phỗng xem gió thổi chiều nào.”[68] 


Một vị lãnh đạo đã về hưu của Bank of America đã gọi những vị 
lãnh đạo cấp cao trong những năm 1970 là ‘ "Người Nhựa”, đã duoc 
huấn luyện cách im lặng tuân theo chỉ thi của vị Tổng giám đốc quyền 
lực. [69] Sau nay, khi da thua 16 hon 1 ty dóla trong những nam giữa 
thập niên 1980, Bank of America mới tuyển một đoàn những tướng 
giỏi để vực dậy ngân hàng. Và họ đi đâu để tìm những vị tướng giỏi 
này? Ngay chính Wells Fargo. Sự thật là Bank of America tuyển quá 
nhiều lãnh đạo của Wells Fargo đến nỗi trong giai đoạn chuyển đổi 
này nhân viên tự nhận họ là Wells of America.[70 [Nhờ vậy mà Bank 
of America đã bắt đầu leo lên dan dan, nhưng cũng đã quá muộn. Từ 
1973 đến 1998, trong khi Wells Fargo di qua giai đoạn chuẩn bị và đạt 


những thành tựu đáng kể, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Bank of 
America đã thậm chí không bằng được thị trường chung. 


Có thể bạn đang nghĩ: “Đó chỉ là quản tri giỏi — việc tuyển đúng 
người vào làm việc. Có lạ gì đâu?” Ở một mức độ nào đó chúng tôi 
phải đồng ý với bạn; day chang qua la cách quản tri giỏi theo kiểu cổ 
điển. Nhưng có hai điều làm cho các công ty nhảy vọt này khác biệt. 


Rõ ràng mà nói, trọng tâm của chương này không phải là về cách tập hợp một 
nhóm người thích hợp, điều này không có gì mới lạ. Trọng tâm đầu tiên là phải tìm 
được người thích hợp (và loại bỏ người không phù hợp) trước khi định hướng sẽ 
đi về đâu. Điểm chính thứ hai là mức độ cương quyết đưa ra các quyết định nhân 
sự để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. 


Y tưởng “con người đi trước” là một ý tưởng don giản dễ hiểu, 
nhưng... khó thực hiện, và hầu hết mọi người không làm tốt. Nói thì 
dễ - chú trọng con người, nhung thử hoi có bao nhiêu người có được 
kỷ luật như David Maxwell, quyết định không phát triển chiến lược 
cho đến khi tìm được đủ người thích hợp, mặc dù mỗi ngày hoạt 
động công ty thua lỗ 1 triệu đồ la cộng thêm số nợ 56 tỷ đô la? Khi 
Maxwell trở thành Tổng giám đốc Fannie Mae trong những ngày đen 
tối nhất, Hội đồng quản trị rất mong muốn biết ông sẽ cứu công ty 
bằng cách nào. Mặc dù áp lực phải hành động là rất lớn, phải làm 
điều gì đó thật to lớn, nắm lấy bánh lái và bắt đầu lái, nhưng Maxwell 
van ưu tiên vào việc tập trung tìm người phù hợp cho nhóm lãnh đạo 
của Fannie Mae. Hành động đầu tiên của ông là phỏng vấn tất cả các 
nhà quản lý. Ông mời họ ngồi và nói: “Thử thách này sẽ rất khó khăn. 
Tôi muốn nói cho anh biết rằng công việc sắp tới đòi hỏi rất khắt khe. 
Nếu anh nghĩ mình sẽ không phù hợp với ap lực mới của công việc thì 
cũng chẳng sao. Không ai trách móc anh vì điều này cả.” [71] 


Maxwell nói rõ rằng chỉ có chỗ cho những người hạng A sẵn sàng 
bỏ công sức A+, và nếu bạn không sẵn lòng như thế, bạn nên xuống 
xe ngay, ngay lúc này. [72] Một giám đốc mới vừa bỏ cả cuộc đời và sự 
nghiệp để vào làm ở Fannie Mae đã đến gap Maxwell và noi: “Tôi đã 
nghe ông nói rất kỹ, và tôi không muốn sống thé nay.” Thế là ông nay 
bỏ công ty về làm lại chỗ cü.[73] Cuối cùng, mười bốn trong số hai 
mươi sáu giám đốc đã rời bỏ công ty, và được thay thế bằng những vị 
giám đốc giỏi nhất, nhạy bén nhất, siêng năng nhất trong toàn giới tài 
chinh.[74] Cùng một tiêu chuẩn này đã được áp dụng từ trên xuống 


đưới trong tòan bộ Fannie Mae, các vi giám đốc các cấp thay máu 
nhân viên và tạo áp lực cho nhau, khiến cho tỷ lệ nghỉ việc rất cao do 
nhiều | người không chịu được sự chỉ trích. [75] Một thành viên lãnh 
đạo cấp cao cho biết: “Chúng tôi có một câu nói với nhau “Anh không 
thể giả tạo được ở Fannie Mae’. Hoặc là anh biết rất rõ công việc của 
mình hoặc không, và nếu anh không biết thì anh sẽ bi cho ra ria."[76] 


Ca hai công ty Wells Fargo va Fannie Mae đều thể hiện ý tưởng 
đưa vấn đề con người đi trước vấn đề về công việc, trước tầm nhìn, 
trước chiến lược, trước chiến thuật, trước tổ chức công ty, trước công 
nghệ. Dick Cooley va David Maxwell, ca hai déu 1a vi du cho kha nang 
lanh dao cap độ 5 khi họ phát biểu: “Tôi không biết chúng tôi sẽ đưa 
công ty về đâu, nhưng tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi bắt đầu với 
những con người thích hợp, đặt cho họ những câu hỏi thích hợp, và 
dẫn dắt họ vào những cuộc tranh luận nảy lửa, chúng tôi sẽ tìm được 
cách đưa công ty này thành vĩ đại.” 


Khác với những công ty nhảy vọt xây dựng những đội ngũ lãnh 

đạo mạnh và sâu sắc, rất nhiều công ty đối trọng đi theo mô hình 

“một thiên tài, vạn người giúp việc”. Trong mo hình này, công ty là 
một bệ phóng phô diễn tài năng cá nhân xuất chúng. Trong những 
trường hợp này, một thiên tài trên cao — động lực chính thúc đẩy 
thành công của công ty — là một tài sản vĩ đại với điều kiện... thiên tài 
van ở lại với công ty. Những thiên tài này it khi tạo dựng một đội ngũ 
lãnh đạo tuyệt vời, vì lý do đơn giản là họ không cần mà cũng không 
muốn. Nếu bạn là một thiên tài, bạn không cần đội ngũ lãnh đạo giỏi 
như Wells Fargo, có thể tự tỏa sáng ở nơi khác. Không, bạn chỉ cần 
một đoàn quân lính giỏi để thực hiện những ý y tuóng vi đại của ban. 
Tuy nhiên, khi thiên tài ra di, những người giúp việc trở nên lac long. 
Hoặc tệ hơn, họ cố gắng bắt chước người tiền nhiệm bằng các quyết 
định to tát, mạnh mẽ (cố gắng hành động như một thiên tài, dù bản 
thân không phải là thiên tài), và mang lại những kết quả không như ý. 


Eckerd Corporation đã phải chịu hậu quả do một nhà lãnh đạo có 
khả năng thiên phú tìm ra việc phải làm nhưng lại không có khả năng 
tập hợp những người thích hợp vào trong nhóm điều hành. Jack 


Erkerd được trời phú một sức sống cá nhân mãnh liệt (ông đã vận 
động tranh cử thống đốc bang Florida khi đang điều hành công ty) và 
một tài năng bẩm sinh nhìn thấy thông tin thi trường và các cơ hội 
kinh doanh, đã phát triển từ hai cửa tiệm nhỏ ở Wilmington, 
Delaware, thành một để chế tiệm thuốc : tây với hon 1.000 tiệm trai 
khắp vùng đông nam nước Mỹ. Đến cuối thập niên 1970, doanh thu 
của Eckerd đã ngang bằng Walgreens, và có vẻ như Eckerd đang tiến 
đến giành vi trí cóng ty vi dai nhát ngành. Nhung dung luc do, Jack 
Eckerd rời bỏ công ty để theo đuổi đam mê chính trị, chạy đua chức 
thượng nghị sĩ và tham gia vào chính quyền tổng thống Ford ở 
Washington. Không còn được dẫn dắt bởi tài năng của Eckerd, công 
ty bắt đầu xuống dốc, và cuối cùng bị J.C Penny mua lại.[77] 


Sự khác biệt giữa Jack Eckerd và Cork Walgreen thật quá ro. 
Trong khi Jack Eckerd là một thiên tài trong việc chon mua lại những 
cửa tiệm thuốc tây, Cork Walgreen lại là một thiên tài trong việc chọn 
đúng người để tuyển dung.[78] Trong khi Jack Erkerd co tai nhin ra 
tiệm nào nên nằm trong khu vực nao, Cork Walgreen lại có tài nhìn 
thấy người nào nên giữ chức vụ nào. Trong khi Jack Erkerd đã 
sai lầm trong một quyết định quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo — 
tìm ra người kế nhiệm — thi Cork Walgreen đã phát triển được nhiều 
ứng cử viên sáng giá và chọn được người kế nhiệm tuyệt vời, người 
có khả nang chứng minh mình còn giỏi hơn cả Cork.[7o ] Trong khi 
Jack Eckerd không có một nhóm điều hành nào, Cork Walgreen đã 
thiết lập một nhóm điều hành giỏi nhất trong ngành. Trong khi cơ chế 
hướng dẫn hoạt động của chiến lược của Eckerd Corporation nằm 
trong đầu Jack Eckerd, thì cơ chế hoạt động chiến lược của 
Walgreens dựa vào sự đối thoại trong nhóm va chia sẻ thông tin giữa 
các thành viên trong nhóm điều hành. 


M6 hình “một thiên tài vạn người giúp việc” đặc biệt phó bién 
trong các cóng ty ngán ngày. Mót trường hợp điển hình là về một 
người được biết đến như một “Nhân sư” trong kinh doanh: Henry 
Singleton của Teledyne. Singleton lớn lén trên một trang trại ở Texas; 
tuổi thơ của ông luôn mơ ước lớn lên trở thành một thuong gia vi dai 
theo hình mẫu chủ nghĩa cá nhân lỗi thói. Sau khi tốt nghiệp Tiến si 
tại đại hoc MIT, ông đã thành lập công ty Teledyne.[8o | Teledyne có 
góc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “sức mạnh từ xa”, một cái tên rất phù 
hợp, cũng như sức mạnh trung tâm gắn kết cả một tập đoàn trải rộng 
chính là Henry Singleton. 


TELEDYNE CORPORATION 
Trường hop kinh điển “Thiên tài với van người giúp việc” 


Gia tri tích lũy so với thị trường chung 


1-1-1967 — 1-1-1996 





Nhờ vào việc sát nhập, Singleton xây dựng từ một xi nghiệp nhỏ 
thành một công ty đứng hạng 293 trên danh sách Fortune 500 trong 
vòng sáu năm. [81] Trong vòng mười năm, ông đã hoàn tất hon 100 
vụ sát nhập, cuối cùng thành lập một tập đoàn dàn trải với hon 130 
trung tâm sinh lợi, cung cấp từ kim loại hiếm đến bảo hiểm.[82] Kỳ lạ 
thay, cả một hệ thống làm việc trơn tru, trong đó Singleton dong 
vai trò chất keo kết dính các bộ phận di chuyên lại với nhau. Có lần 
ông phát biểu: “Tôi định nghĩa công việc của mình như là có quyền tự 
do làm điều gi mình cho rằng tốt nhất cho công ty bất cứ lúc nào."[83] 
Một bài báo trên tap chí Forbes nam 1978 da viét: "Singleton sé khóng 
nhận được bát cứ giải khiêm tốn nào, nhưng có ai không né phục 
thành tích lẫy lừng của ông?” Singleton tiếp tục điều hành công ty cho 
đến khi ông bước qua tuổi 7o, không hề nghiêm túc nghĩ tới việc 
nhường lại cho người kế nhiệm. Tại sao phải lo lắng đến vấn đề kế 


nhiệm khi trọng tam của tất cả mọi việc là tạo ra một cái nền tôn vinh 
tài năng siêu phàm của bạn? Bài báo viết tiếp: “Nếu trong toàn bộ bức 
tranh này có điểm khiếm khuyết nào, thì đó là việc Teledyne không 
phải là một hệ thống mà là sự phản chiếu kỷ luật của một người duy 
nhất.”[84] 


Và đây chính là một khuyết điểm chết người. Một khi Singleton 
từ bỏ việc điều hành hàng ngày vào gitra thập niên 1980, tòan bộ tập 
đoàn rời rạc đã sup đổ.Từ cuối năm 1986 cho tới lúc sát nhập với 
Allegheny vao nam 1995; lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Teledyne đã 
rớt xuống 66% dưới mức thị trường. Singleton đã đạt được giấc mơ 
tuổi thơ trở thành một thương gia vi dai, nhưng ô ong da hoan toan 
thất bại trong việc xây dựng một công ty vi đại. 


Chúng tôi cứ tưởng sẽ tìm thấy dữ liệu cho thấy hệ thống lương 
thưởng, nhất là đối với cấp điều hành, có mối quan hệ mật thiết với 
việc nhảy vọt từ tốt đến vĩ đại. Chúng tôi nghĩ, với bao nhiêu sự chú ý 
đồn vào chết độ lương thưởng cho lãnh đạo, từ việc chuyển sang trả 
lương bằng cơ hội mua cổ phiếu đến các gói tiền thưởng khổng lồ nay 
đã trở thành thông lệ, chắc chắn số tiền hay cách thức trả lương 
thưởng phải đóng một vai trò chính trong việc đưa công ty từ tốt đến 
vi đại. Dường như điều này là đương nhiên, vì có thể còn có cách nào 
khác sai khiến được người khác làm đúng việc để đạt kết quả cao? 


Rốt cuộc chúng tôi đã hòan tòan sai lầm trong vấn đề này. 


Chúng tôi không tìm thấy một liên kết nhất quán nào giữa chế độ lương 
thưởng cho lãnh đạo và quá trinh di tir tót dén vi dai. Các dit liéu thu tháp duoc 
khóng dü để kết luận rằng cấu trúc lương thưởng của lãnh đạo là một yếu tố đòn 
bẩy trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. 


Chúng tôi dành nhiều tuần để nhập dữ liệu về lương thưởng từ 
các bản báo cáo ủy nhiệm và thực hiện 112 cuộc phân tích riêng biệt 
để tìm ra một khuôn mẫu hay mối liên hệ. Chúng tôi xem xét tất cả 
mọi thứ có thể định lượng dành cho nhóm năm nhà lãnh đạo cấp cao 


nhất — tiền mặt hay cổ phiếu, chế độ khen thưởng ngắn hạn hay dài 
hạn, lượng căn bản hay tiền thưởng, v. V.. . Một vài công ty chủ yếu 
dùng có phiếu; một số lại không. Một số công ty trả lương rất cao, 
một số khác lại không. Một số lại dùng đến chế độ thưởng, một số lại 
không. Quan trọng hơn, khi chúng tôi phân tích cách thức trả lương 
thưởng cho lãnh đạo tương ứng với các công ty không đối trọng, 
chúng tôi không tìm thấy một sự khác nhau nhất quán giữa việc sử 
dụng cổ phiếu, hay lương cao, hay tiền thưởng, hay chế độ thưởng 
dài hạn. Điểm khác biệt quan trọng duy nhất chúng tôi nhận thấy là 
tổng cộng số tiền thưởng trong vòng 10 năm sau thời điểm nhảy vọt 
mà những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt nhận được có hơi ít hơn so 
với những người đồng chức tại các công ty đối trọng lúc này vẫn chỉ 
là những công ty tầm thuóng.[85] 


Điều này không có nghĩa là chế độ lương thưởng cho lãnh đạo 
không liên quan là không liên quan. Bạn phải đối xử hợp tình hợp lý 
(tôi không nghĩ là các ông Colman Mocker, David Maxwell, hay 
Darwin Smith lại chấp nhận làm việc không công), và rõ ràng các công 
ty nhảy vọt cũng đã tính đến điều này. Nhưng một khi bạn đã thiết lập 
được một hệ thống hợp lý thì chế độ lương thưởng cho lãnh đạo 
không còn là một biến số quan trọng trong việc đưa công ty từ tốt đến 
vi dai. 


Vì sao lại như thé? Don giản vi đây là một cách nhìn khác về 
nguyên lý “con người đi trước”: Vấn đề không phải là bạn trả lương 
lãnh đạo như thế nào, mà vấn đề trước tiên là nhà lãnh đạo nào được 
trả lương. Nếu bạn chọn đúng người lãnh đạo trên “chuyến xe kinh 
doanh” của bạn, họ sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn để xây 
dựng một công ty vĩ đại, không phải vì những gì họ nhận được, mà 
chỉ đơn giản là vì họ không thê nghĩ mình chấp nhận điều gikém 
hon. Các giá tri sống của họ buộc ho phải xây dựng sự xuất sắc, và 
bạn không thể thay đổi điều này bằng một chế độ lương thưởng, cũng 
như bạn không thể buộc họ phải thở hay nín thở vậy! Các công ty 
nhảy vọt hiểu một sự thật đơn giản: Người được chọn đúng sẽ làm 
những việc cần thiết và mang lại kết quả tốt nhất họ có thể, bất kể chế 
độ lương thưởng. 


Vâng, chế độ động viên và lương thưởng là quan trọng, nhưng vì những lý do 
rất khác đối với các công ty nhảy vọt. Mục đích của chế độ lương thưởng không 
phải là để có được các hành vi thích hợp từ những người không phù hợp, mà là để 
đưa được những người thích hợp lên chuyến xe ngay từ đầu, và giữ họ lại trên xe 


sau do. 


Chúng tôi không thé xem xét kĩ hon chế độ lương thưởng của các 
lãnh đạo cấp trung, vì không có dữ liệu được hệ thống hóa như các 
bản báo cáo ủy quyền dành cho lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, các dẫn 
chứng từ các nguồn thông tin, bài báo đều cho thấy nguyên lý này 
đúng với mọi cấp trong công ty.[86] 


Một dẫn chứng sinh động la Nucor. Nucor xây dựng toàn bộ hệ 
thống dựa trên ý tưởng rằng bạn có thể dạy cho người nông dân cách 
sản xuất thép, nhưng bạn khong thé day phong cach lam viéc kiéu 
nông dân cho những người ngay từ dau không có đức tinh này. Vì 
vậy, thay vì thành lập các nhà máy tại các khu vực sản xuất thép 
truyền thống như Pittsburgh hay Gary, họ xây dựng nhà máy tại 
những nơi như Crawfordsville, Indiana; Norfolk, Nebraska, 
Plymouth, Utah. Những nơi này có nhiều nông dân, những người di 
ngủ sớm, dậy từ tỉnh mơ, và bắt tay ngay vào làm việc, không chút 
mau mè. Những câu nói như “Phải vắt sữa bò thôi”, “Phải cay xong 
bốn mươi mẫu ở phía bắc trước buổi trưa” đã được chuyển thành 

“Phải cuộn xong mấy tấm thép lại” và “Phải đúc xong bón muoi tán 
trước bữa trưa”. Nucor dà loai bó những ai không có được thái độ 
làm việc tương tự, và trong năm đầu tiên, tỉ lệ bỏ việc lên đến 50%, 
nhưng sau đó tỉ lệ này xuống rất thấp chỉ còn lại những con người 
thích hợp công việc về lâu dai.[87] 


Để tuyển va giữ chân những người thợ giỏi nhất, Nucor trả lương 
cho các công nhân thép cao hơn bất cứ công ty thép nào trên thế giới. 
Nhưng họ thiết lập hệ thống trả lương dựa trên cơ chế thưởng theo 
nhóm mang tính chất cạnh tranh cao, trong đó so% số tiền công nhân 
lãnh được tùy thuộc vào năng suất của nhóm gồm khoảng 20-4O 
ngwoi.[88 | Cac thanh viên trong nhóm thường đến sở làm việc trước 
3o phút để sắp xếp dụng cụ và sẵn sàng bắt tay vào làm ngay khi tiếng 
chuông báo giao ca bắt dau.[89] Một vị lãnh đạo trong Nucor cho 
biết: “Chúng tôi có một đội ngũ công nhân thép siêng năng nhất trên 
thế giới. Chúng tôi thuê 5 người, bắt họ làm việc bằng 10 người, và trả 
lương bằng 8 nguói."[90] 


Hệ thống này ở Nucor không có ý định biến những con người 
lười biếng thành siêng năng, mà là tạo ra một môi trường trong đó 
những người siêng năng sẽ sống khỏe còn những người lười biếng thì 


hoac tw động nghỉ hoặc bị đuổi khỏi chuyến xe. Trong một trường 
hợp quá khích, công nhân đã cầm thanh sắt đuổi một thành viên chây 
lười chạy ra khỏi nhà may!!![91] 


Nucor đã thực hiện ngược lại câu ngạn ngữ thông thường rằng con người là 
tài sản quý nhất của bạn. Trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, con người 
không phải là tài sản quan trọng nhất. Con người phù hợp mới là quan trọng, mới 
chính là tài sản quý nhất. 


Trường hợp của Nucor giải thích rõ một điểm vô cùng quan 
trọng. Trong việc đánh giá “con người phù hợp” các công ty nhảy vot 
đặt trọng tâm lên các tính cách cá nhân nhiều hơn là trình độ học vấn, 
kỹ năng thực dụng, kiến thức chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc. 
Điều này không có nghĩa là kiến thức chuyên môn hay kỹ năng là 
không quan trọng, nhưng họ xem những điều này có thể tích lũy 
được, trong khi đó những yếu tố như cá tính, tinh thần làm việc, khả 
năng suy luận, quyết tâm hòan thành mục tiêu, và các giá trị sống 
khác là những yếu tố đã ăn sâu vào con người. Dave Nassef, phó chủ 
tịch phụ trách đối ngoại cty Pitney Bowes đã nói: 


Tôi từng gia nhập thủy quân lục chiến, nơi rất được ca ngợi trong 
việc bồi dưỡng giá tri con người. Nhưng đó không phải là cách họ 
hoạt động. Thủy quân lục chiến chỉ tuyến những người chia sẻ cùng 
những giá trị, sau đó huấn luyện họ đạt được sứ mệnh của tổ chức. 
Chúng tôi áp dụng cùng một nguyên lý tại Pitney Bowes. Công ty 
chúng tôi có những người muốn làm điều đúng hơn bất cứ công ty 
nào khác. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến kinh nghiệm làm việc. 
Chúng tôi muốn biết: Họ là ai? Tại sao họ lại như thế? Chúng tôi tìm 
hiểu họ là ai bằng cách hỏi họ vì sao họ có những quyết định cho riêng 
họ trong cuộc sống. Câu trả lời của họ sẽ cho chúng tôi biết giá trị 
đích thực của họ là gì.[o2] 


Một vị lãnh đạo nhảy vọt đã từng nói những quyết định tuyển 
người đúng đắn của ông thường dành cho những người không có 
kinh nghiệm gì trong kinh doanh hay trong ngành. Có lần ông đã thuê 
một người từng bị bắt hai lần trong Chiến tranh thế giới thứ II và đã 
trốn thoát cả hai lần. “Tôi nghĩ một người có thể làm điều này thì sẽ 
không gap rắc rối gi trong kinh doanh ca.”[93] 


Những công ty nhảy vot có vẻ như là những chỗ làm khó, va sự 
thật là thế. Nếu bạn không có những gì họ đòi hỏi, bạn sẽ không trụ 
lại được lâu. Nhưng nền văn hóa của họ không phải là tàn nhẫn, đó là 
văn hóa khắc nghiệt. Sự phân biệt này rất quan trọng. 


Nền văn hóa tàn nhẫn nghĩa là chặt chém vô tội vạ, nhất là trong 
những thời điểm khó khăn, hay là tự do đuổi việc mọi người mà 
không cần suy xét thấu đáo. Nền văn hóa khắc nghiệt nghĩa là luôn 
luôn áp dụng những nguyên tac đề ra mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là đối 
với cấp lãnh đạo. Nền văn hóa khắc nghiệt, nhưng không tàn nhân 
giúp cho những, người giỏi nhất không phải lo lắng về công ăn việc 
làm của họ và có thể tập trung hòan tòan cho công việc. 


Năm 1986, Wells Fargo mua lại Crocker Bank và dự định cắt giảm 
những chi phí thừa trong quá trình hợp nhất. Chuyện này không có gì 
lạ, mọi vụ sát nhập ngân hàng trong giai đoạn không còn được bảo hộ 
luôn đi kèm với việc cắt giảm chi phí thừa thường thấy trong một 
ngành công nghiệp bảo hộ. Tuy nhiên, chuyện lạ trong quá trình hợp 
nhất Wells Croker là cách Wells kết hợp đội ngũ lãnh đạo, hay nói cho 
đúng hơn, cách Wells không tìm cách kết hợp đội ngũ lãnh đạo của 
Crocker vào văn hóa của mình. 


Nhóm điều hành Wells Fargo đã kết luận ngay từ đầu rằng đa số 
các giám đốc của Crocker không phải là người thích hợp trên chuyến 
xe. Những người làm việc cho Crocker từ lau đã ngắm những truyền 
thống và đặc quyền của văn hóa ngàn hàng kiểu cũ, điển hinh là ho có 
cả một nhà án dành cho lãnh dao bang cám thạch, có đầu bếp riêng, 
và bộ chén đĩa tri giá 500.000 dóla.[94] Điều này hòan tòan trái 
ngược với văn hóa khổ hạnh tại Wells Fargo, cấp lãnh đạo cũng phải 
ăn thức ăn do một dịch vụ nhà án ký túc xá cung cap.[95] Wells 
Fargo, đã nói rõ với các giám đốc của Crocker” “Nghe nay, đây không 
phải là một vụ sát nhập của hai công ty ngang hàng, đây là một vụ 
mua lại. Chúng tôi mua lại chi nhánh và các khách hàng, chúng tôi 
không mua lại các ban.” Wells Fargo đã chấm dứt hợp đồng với hau 
hết mọi người trong nhóm điều hành — 1.600 người đã ra đi trong 
ngày đầu tiên — trong đó có gần hết những thành viên điều hành cấp 
cao [961 


Nhà phê bình có thể nhận xét: “Như vậy là những người trong 
Wells chỉ cố gắng bảo vệ họ mà thôi.” Nhưng hãy xem xét cả sự kiện 
sau: Wells Fargo cũng sa thải một số giám đốc của chính họ khi mà 
giám đốc của Crocker được đánh giá có năng lực hơn. Đối với những 
người lãnh đạo, các tiêu chuẩn của Wells Fargo rất tàn bạo và nhất 
quán. Giống như trong một đội bóng chuyên nghiệp, chỉ có những 
người xuất sắc mới được gọi vào đội tuyển hàng năm, bất kể cấp bậc 
hay thâm niên. Một nhà lãnh đạo Wells Fargo tổng kết lại: “Cách duy 
nhất giúp mọi người đạt kết quả cao là đừng làm bận tay họ với 
những con người không có khả năng làm việc. ”[o7] 


Nhìn trên bé mặt, cách quản lý này rất tàn nhẫn. Nhưng di liệu 
cho thấy một nhà lãnh đạo bình thường tại Crocker không có cùng 
tính chất với một nhà lãnh đạo bình thường tại Wells và chắc chắn 
không phù hợp với nén văn hóa hiệu suất của Wells Fargo. Nếu ho 
không thể hòa nhập ' về lâu dài, tại sao bắt họ phải chịu dung lác này? 
Một nhà lãnh dao cấp cao tai Wells Fargo nói với chúng tôi: "Chüng 
tôi đều công nhận đây là một vụ mua lại, không phải là sát nhập, và 
chẳng có lý do gì để phải nói lòng vòng, và không thang thắn với moi 
ngw0i1. Chung tôi nhận thấy tốt nhất là nói từ ngày đầu tiên. Chúng tôi 
phải hết sức cố gắng để nói thẳng từ đầu: “Xin lỗi, nhưng chúng tôi 
không có chỗ cho bạn hoặc, 'Vâng, tôi thấy có một vị trí cho anh, anh 
van có việc lam, thôi đừng lo nữa. ' Chúng tôi không muốn nền văn 
hóa của mình bị chết vì hàng ngàn vết dao cắt.”[o8] 


Để mọi người mon moi trong sự hòai nghĩ kéo dài hàng năm, 
hàng tháng, lấy đi thời gian quý báu của mọi người, thay vì họ có thể 
bắt đầu ở một nơi khác, trong khi cuối cùng họ cũng không thể hòa 
nhập ở đây được, như vậy mới là tàn nhẫn. Giải quyết ngay từ đầu và 
để mọi người tiếp tục cuộc sống mới của họ, đó là khắc nghiệt. 


Nói như vậy không có nghĩa là việc mua lại Crocker là chuyện đơn 
giản. Đuổi việc hàng ngàn người không hề là chuyện dễ chịu, nhưng 
trong giai đoạn luật lệ mới hàng tram ngàn người đã mất việc. Tuy 
vậy, cũng cần lưu ý hai điểm. Thứ nhất, Wells Fargo sa thải ít hơn 
ngân hàng đối trọng của ho, Bank of America.[99] Thứ hai, nhóm 
điều hành cấp cao trung, bao gồm cả những nhà điều hành cấp cao 
trung của Wells Fargo, nếu tính theo tỉ lệ phần trăm, chịu hậu quả 
nhiều hơn nhóm nhân viên cấp thấp trong quá trình sát nhập.[1oo] 
Sự khắc nghiệt trong các công ty nhảy vọt được áp dụng trước hết từ 
cấp cao, tập trung vào những người nắm trách nhiệm nhiều. 


Khắc nghiệt trong các quyết định nhân sw nghĩa là trước hết phải 
khắc nghiệt trong các quyết định nhân sự cấp cao nhất. Thực tế tôi 
ngại là nhiều người sẽ dùng khái niệm “khắc nghiệt với con người” 
như một lý do để thỏai mái sa thải mọi người nhằm nâng cao hiệu 
suất. Tôi có thể nghe họ biện hộ: “Tôi biết việc này rất khó, nhưng 
chúng tôi buộc phải khắc nghiệt.” Tôi phải co người lại. Vì sự thật 
không chỉ có những người tốt, siêng năng sẽ bị đau đớn trong quá 
trình này, mà thật ra những chiến thuật này hòan tòan đi ngược lại 
quá trình giữ kết quả cao và bền vững. Các công ty nhảy vọt ít khi sử 
dụng chiến thuật cắt giảm nhân sự, và không bao giờ sử dụng biện 
pháp này như là chiến lược chính. Ngay cả trong trường hợp của 
Wells Fargo, số nhân viên họ cắt giảm trong giai đoạn chuyển đổi chỉ 
bằng một nửa của Bank of America. 


Sáu trong số mười một công ty nhảy vọt không hề cắt giảm nhân sự trong 
vòng 10 năm trước thời điểm nhảy vọt đến mãi sau năm 1998, và bốn công ty khác 
chỉ cắt giảm một đến hai lần. 


Ngược lại, chúng tôi nhận thấy các công ty đối trọng cắt giảm 
nhân sự năm lần nhiều hơn các công ty nhảy vọt. Một số công ty đối 
trọng mắc phải căn bệnh kinh niên phải cắt giảm nhân sự và tái cấu 
trúc công ty.[101] 


Nếu bạn nghĩ cách khởi động quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ 
đại là phải tự do chặt chém trên số người làm việc siêng năng, thì đó 
là một sai lầm, một sai lầm khủng khiếp. Tái cấu trúc công ty liên tục 
hay sa thải vô tội vạ không bao giờ nằm trong mô hình từ tốt đến vĩ 
đại. 


Khắc nghiệt như thế nào? 


Chúng tôi đã rút ra được ba nguyên tắc kỷ luật thực hành trong 
quá trình nghiên cứu khắc nghiệt và nhân tâm. 


^ € 


Một trong những luật bất biến của khoa hoc quản trị là “Luật 


Packard” (Chúng toi đặt tên nay vi chúng tôi phát hiện trong cuộc 
nghiên cứu trước về David Packard, nhà đồng sáng láp Hewlett- 
Packard). Luát phát biéu nhw sau: Khóng cóng ty nào có thé lién tuc 
táng doanh thu nhanh hon khá náng tuyén dung đúng người để thực 
hiện sự tăng trưởng này mà vẫn có thể phát triển thành một công ty vĩ 
đại. Nếu tỉ lệ tăng trưởng doanh thu cứ liên tục cao hơn tỉ lệ tuyên 
dụng nhân sự, đơn giản là bạn sẽ không thể xây dựng được một công 
ty vi đại. 


Những người xây dựng công ty vĩ đại hiểu rõ ràng rằng nút thắt quan trọng 
trong quá trình phát triển công ty không phải là thị trường, hay công nghệ, hay sự 
cạnh tranh, hay sản phẩm. Có một thứ vượt qua tất cả: khả năng tuyển người và 
giữ được đủ số người thích hợp. 


Đội ngũ lãnh đạo tại Circuit City là người hiểu rõ luật Packard. 
Cách đây vài năm, một ngày sau lê Giáng sinh, khi tôi đang lái xe 
quanh Santa Barbara, tôi phát hiện ra một điều khác biệt tại các cửa 
hàng Circuit City. Các cửa hàng khác đều giáng các báng hiéu hay biéu 
ngữ chào đón khách hàng: “Luôn có giá tốt nhất” hay là “Sale sau lễ”, 
hay là “Cơ hội mua hàng sau Giáng sinh tốt nhất” , hay tương tự như 
thế. Nhưng tại Circuit City thi khong. Biéu ngữ họ giăng mang dòng 
chữ: “Luôn luôn tìm kiếm người giỏi nhất.” 


Tấm bảng này làm tôi nhớ lại buổi phỏng, vấn Walter Bruckart, 
pho Tong giam đốc trong giai đoạn chuyển đổi. Khi được hỏi về năm 
yếu tố hàng, đầu đóng góp vào quá trình chuyển đổi từ tầm thường 
sang xuất sắc, Bruckart đã phát biểu: “Thứ nhất là nhân sự. Thứ hai là 
nhân sự. Thứ ba là nhân sự. Thứ tư là nhân sự. Thứ năm là nhân sự. 
Phần lớn sự chuyển đổi thành công là do chúng tôi có kỷ luật trong, 
việc tuyển đúng người.” Bruckart kể lại một cuộc nói chuyện với Tổng 
giám đốc Alan Wurtzel trong giai đoạn tăng trưởng bùng nó tại 
Circuit City: “ “Alan, tôi thật quá chán ngán việc phải tìm cho đúng 
người để trám vị trí này hay vị trí kia. Đến lúc nào thì tôi phải thỏa 
hiệp đây?" Alan trả lời không chút do dự: “Anh không được thỏa hiệp. 
Chúng ta sẽ tìm cách khác trong khi chờ đợi tuyển được đúng 


999 


người. ”[102] 


Một trong những điểm khác biệt giữa Alan Wurtzel tại Circuit 
City và Sydney cooper tai Silo là Wurtzel dành nhiều thời gian trong 
những năm đầu để tìm cho đúng người, còn Cooper dành đến 8o% 


quỹ thời gian tim đúng cửa tiệm dé mua lai.[103] Mục tiêu đầu tiên 
của Wurtzel là xây dựng một đội ngũ lãnh đạo giỏi nhất, chuyên 
nghiệp nhất trong ngành; mục tiêu đầu tiên của Cooper là tăng, 
trưởng nhanh đến mức có thể. Circuit City đặt trọng tâm vào việc 
tuyển đúng người từ trên xuống dưới, từ người giao hàng đến các 
phó Tổng giám đốc; Silo lại nổi tiếng không thể làm được những việc 
căn bản như giao hàng mà không làm hỏng sản phẩm. [104] Theo lời 
phát biểu của Dan Rexinger tại Circuit City: “Chúng tôi nói với họ: 
'Các anh là điểm tiếp xúc cuối cùng giữa khách hàng và Circuit City. 
Chúng tôi sé trang bi cho các anh đồng phục. Chúng tôi yêu cầu các 
anh phải sạch sẽ, thơm tho. Các anh phải là những người chuyên 
nghiệp. Cách chúng tôi tiếp xúc với khách hàng khi giao hàng đã thay 
đổi đến mức đáng kinh ngạc. Chúng tôi thường nhận được những lời 
cảm ơn vì những người giao hàng đã đối xử lịch sự VỚI ho.[105] Nám 
năm tir khi Alan Wurtzel nhận chức, Circuit City và Silo cüng áp dung 
một chiến lược (tức là cùng một câu tra lời cho câu hỏi “cái gi’), 
nhưng CircuIt City thì lên như diều gặp gió, VƯỢT qua thị trường cổ 
phiếu chung 18,5 lần trong vòng 15 năm từ thời điểm chuyển đổi, 
trong khi đó Silo lên xuống that thường và cuối cùng bị một công ty 
nước ngòai mua lại. Cùng một chiến lược, khác nhân sự, kết quả hòan 
tòan khác biét.[106] 


Ngay lúc bạn nhận thấy mình cần quản lý chặt hơn một người 
nào đó, tức là bạn đã phạm một sai lầm trong quá trình tuyển dụng. 
Hướng dẫn, chỉ dạy, định hướng là những điều phải làm. Nhưng 
không bao gió có chuyện quản lý chát chè. Chúng ta da từng trải qua 
hay tận mắt quan sát những trường hợp sau: Chúng ta tuyển lầm một 
người, và biết rõ điều này. Nhưng chúng ta chờ đợi, chúng ta chần 
chừ, chúng ta thử nhiều cách, tạo cơ hội thứ ba thứ tư, chúng ta hi 
vọng tình hình sẽ thay đổi, chúng ta dành thời gian để quản lý người 
đó, chúng ta lập ra những hệ thống để hỗ trợ cho những điểm yếu của 
người đó, và nhiều hành động tương tự. Nhưng tình hình không hề 
cải thiện. Khi chúng ta về nhà, chúng ta nhận thấy sức lực của mình bị 
dành để suy nghĩ (hay chia sẻ với người thân) về người đó. Tệ hại 
hơn, thời gian và công sức chúng ta dành cho người đó đã lấy đi sức 
lực của ta thay vì dành cho phát triển và làm việc với những con 


người phù hợp. Chúng ta cứ bi hành ha như thế cho đến khi người đó 
tự động nghỉ việc (thật... may mắn quá!), hay cuối cùng chúng ta cũng 
phải hành động (ta cũng thật mừng cho mình). Trong lúc đó, những 
người giỏi của chúng ta tự hỏi “Sao lâu thế mà (sếp) không hành 
động?” 


Do dự để người không phù. hợp vẫn làm việc là không công bằng 
với những người phù hợp, vì rõ ràng họ phải bà đắp cho những thiếu 
sót của người kia. Tệ hơn là điều này có thể đẩy những người phù 
hợp ra đi. Những người làm việc hiệu quả về bản chất cảm thấy được 
khích lệ từ hiệu suất cao, khi họ thấy nỗ lực của mình bị cản trở vì 
phải gánh thêm phần của người khác, dan dan họ sé cảm thấy bất 
mãn. 


Nhưng do dự mà không hành động cũng là không công bằng với 
người phải ra đi. Bởi vì cứ mỗi phút bạn cho phép người đó tiếp tục 
ngồi ở chiếc ghế mà bạn biết chắc là không phù hợp, bạn đã đánh cắp 
đi một phần cuộc sống của họ, thời gian này họ có thể dành để tìm 
một nơi thích hợp mà họ có thể phát huy hết mình. Thật ra, nếu 
chúng ta thành thật với bản thân, chúng ta sẽ thấy việc mình giữ 
người không phù hợp lại không phải vì chúng ta quan tâm tới họ mà 
chỉ vì sự thuận tiện của chúng ta. Họ đang làm việc cũng tạm được, và 
nếu phải tìm người thay thế họ thì sẽ rất nhiêu khê, nên chúng ta làm 
ngơ. Hoặc là chúng ta nhận thấy giải quyết vấn đề này quá phức tạp 
và không dễ chịu chút nào. Và thế là để tránh cho mình khỏi áp lực, 
thiếu thoải mái, chúng ta cứ chờ đợi. Chờ đợi. Và chờ đợi. Trong lúc 
đó, những người giỏi nhất của ta vẫn đang tự hỏi: “Bao giờ thì họ sẽ 
giải quyết vấn đề này đây? Chuyện này còn kéo dài đến bao lâu nữa?” 


Nhờ những dữ liệu trong Bản báo cáo thông tin doanh nghiệp của 
Moody, chúng tôi đã có thể xem xét quy luật thay đổi nhân sự ở lãnh 
đạo cấp cao. Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt giữa số người ra 
đi giữa những công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Sự khác biệt nằm 
ở quy luật ra di.[107] 


Những công ty nhảy vọt thể hiện quy luật trái dấu ở lãnh đạo cáp cao: hoặc là 
ở lại với chuyến xe trong suốt thời gian dài, hoặc là ra đi trong vội vã. Nói cách 
khác, các công ty nhảy vọt không có nhiều người ra đi hơn, mà là ra đi tốt hơn. 


Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt không theo đuổi mô hình quản 


trị “thử nhiều người, chọn một người”. Thay vào đó, họ áp dụng 
phong cách sau: “Hãy dành thời gian khắc nghiệt tuyển những người 
A+ ngay từ đầu. Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta sau đó sẽ làm mọi 
thứ để giữ ho ở lại. Nếu chúng ta chon sai, chúng ta phải đối diện 
thực tế để có thể tiếp tục làm việc và họ cũng có thể tiếp tục cuộc đời 
họ.” 


Tuy vậy, các nhà lãnh đạo nhảy vọt không bao giờ vội vã đưa ra 
lời nhận xét. Thường thì họ đành nhiều sức lực để quyết định liệu họ 
có tuyén người sai vị trí không trước khi kết luận rằng mình tuyển 
nhầm người. Khi Colman Mockler trở thành Tổng giám đốc của 
Gillette, ông không hê sa thai người vô tội vạ khỏi chuyến xe. Thay 
vào đó, ông dành trọn 55% thời gian của mình trong vòng hai năm 
đầu tiên nhậm chức thí nghiệm với nhóm điều hành, chuyển đổi vị trí 
của 38 người trong số 50 người chức cao nhất. Mockler nhận xét: 

“Mỗi phút dành ra để đặt đúng người đúng việc sẽ tiết kiệm được 
hàng tuần sau này.”[1o8] Tương tự, Alan Wurtzel của công ty Circuit 
City đã gửi chúng tôi một lá thư sau khi đọc xong bản thảo chương 
này, trong đó ông nhận xét: 


Quan điểm của anh về “tuyển đúng người cho chuyến xe” khác 
với những công ty đối trọng là hoàn toàn đúng. Có một hệ quả cũng 
rất quan trọng. Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và tranh luận 
về ai ngồi chỗ nào trên chuyến xe. Tôi gọi quá trình này là “đặt những 
cái nút vuông vào lỗ vuông, và đặt nút tròn vào lỗ tròn”... Thay vì sa 
thải những người trung thực và có khả năng nhưng không đạt hiệu 
suất cao, tốt hơn nên luân chuyển họ qua những vị trí khác từ hai đến 
ba lần để họ có cơ hội thể hiện. 


Bạn cần có thời gian để biết chắc một người bị đặt sai chỗ hay hòan toàn 
không thích hợp và phải ra đi. Dù thế nào đi nữa, khi các nhà lãnh đạo nhảy vọt 
biết họ phải làm cho một người nào đó thay đổi, họ sẽ hành động ngay. 


Nhưng làm sao bạn biết khi nào bạn biết? Hai cầu hỏi sau sẽ giúp 
bạn. Thứ nhất, nếu đây là một quyết định tuyển người (chứ không 
phải là quyết định liệu người này có phải ra đi hay không? ), liệu bạn 
CÓ tuyển người này không? Thứ hai, nếu người này đến gặp bạn để 
nói rằng họ muốn ra di để theo đuổi một cơ hội mới tốt hơn, liệu bạn 
sẽ cảm thấy rất thất vọng hay trong lòng lấy làm mừng rỡ? 


Nguyên tắc kỷ luật 3: Giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất, 
đừng giao họ rắc rối lớn nhất. 


Vào đầu những năm 1960, R. J. Reynolds và Philip Morris đều 
trông chờ vào doanh thu từ thị trường nội địa. Quan điểm của R. J. 
Reynolds về kinh doanh quốc tế như sau: “Nếu có ai đó trên thế giới 
muốn mua Camel, hãy đề họ liên lạc với chúng ta.”[109] Joe Cullman 
của Philip Morris lại có cach nghi khac. Ong xác định thi trường quốc 
tế là cơ hội tốt nhất và duy nhất để phát triển lâu dài, mặc dù thực tế 
lúc đó công ty chỉ có chưa tới 1% doanh thu từ thị trường quốc tế. 


Cullman đã suy nghĩ về một chiến lược tốt nhất để phát triển các 
công ty trên thế giới và cuối cùng đã đi đến một câu trả lời tuyệt vời: 
Vấn đề không phải là cái gì, mà là a1. Ông đưa vị giám đốc số 1 của 
mình, George Weissman, lúc đó dang quan ly thị trường nội địa, sang 
quản lý thị trường quốc tế. Vào thời điểm này, thị trường quốc tế của 
Philip Morris gần như bằng không, tất cả chỉ bao gồm một bộ phận 
xuất khẩu nhỏ, một cuộc đầu tư không thành công tại Venezuela, một 
đầu tư khác tại Australia, và một số cơ sở kinh doanh nhỏ tại Canada. 
Một đồng nghiệp của Weissman cho biết: “Khi Joe chuyển George 
sang phụ trách thị trường quốc tế, rất nhiều người tự hỏi không biết 
George đã làm gl Sal.’ Tno] Còn Weissman thi nói: “Tôi không biết 
mình bị cho ra rìa, bị ném xuống đất, hay bị ném qua cửa số nữa. Mới 
hôm qua tôi đang điều hành oo% công ty, hôm nay chỉ còn 1% hay 
thậm chí ít hơn nữa.”[111] 


Vậy mà, như tạp chí Forbes nhận xét 20 năm sau, quyết định của 
Cullman đưa Weissman sang phan cong việc nhỏ nhất trong công ty 
là một quyết định thiên tài. Tỉnh tế và tao nhã, Weissman là người 
hoan tòan thích hợp để phát triển thị trường châu Âu, và ông đã đưa 
thị trường quốc tế thành bộ phận lớn nhất và phát triển nhanh nhất 
trong công ty. Sự thật là, dưới quyền điều hành của Weissman, 
Marlboro trở thành nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất trên thế giới ba 
năm trước khi nó trở thành nhãn hiệu số 1 trên thị trường Mỹ.|112] 


Trường hợp R. J. Reynolds và Philip Morris thể hiện một mô 
hình chung. Những công ty nhảy vọt thường xuyên đặt những người 
giỏi nhất vào cơ hội tốt nhất, chứ không giao cho họ rắc rối nghiêm 
trọng nhất. Các công ty đối trọng lại thích làm điều ngược lại, mà 
không hiểu rằng giải quyết rắc rối chỉ giúp bạn trở nên tốt, chỉ có phát 
triển co hội mới giúp bạn tiến đến vi dai. 


Nguyên ly này đưa đến một hệ quả quan trọng: Khi bạn quyết định ban di rac 
rối của mình, đừng bán luôn những con người tuyệt vời của mình. Đây là một 
trong những bí mật của sự thay đổi. Nếu bạn tạo dựng một nơi mà người giỏi bao 
giờ cũng được đảm bảo một vị trí trên chuyến xe, họ sẽ dễ dàng ủng hộ việc bạn 
thay đổi hướng đi. 


Ví dụ, khi Kimberly-Clark bán các nhà máy, DarwIn Smith đã nói 
rất rõ: Công ty đang loại bỏ ngành kinh doanh sản xuất giấy, nhưng 
chúng tôi vẫn giữ những người giỏi nhất ở lại. Dick Auchter giải 
thích: “Rất nhiều người trong số chúng tôi đã lớn lên cùng với ngành 
sản xuất giấy. Rồi bỗng dưng chiếc “vương miện” này bị bán đi, và 
chung tôi tự hỏi “Tương lai mình sé ra sao?’ Va Darwin nói: ‘Chung ta 
cần tất cả các giám đốc tài năng. Chúng ta sé giữ họ lại. [113] Mặc dù 
những vị giám đốc này có rất ít kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu 
dùng, Smith đã chuyển tất cả những người giỏi trong việc sản xuất 
sang làm việc trong ngành hàng tiêu dùng. 


Chúng tôi đã phỏng vấn Dick Appert, một nhà điều hành cấp cao 
đã làm việc hầu hết thời gian tại bộ phận sản xuất giấy của Kimberly- 
Clark, chính là bộ phận bi ban di dé tang von cho cong ty bước vào 
cạnh tranh ngành hàng tiêu dùng. Ông đã nói về quá trình chuyển đổi 
một cách đầy tự hào và hào hứng; làm sao họ dám bán đứt các nhà 
máy giấy; làm sao họ nhìn thấy trước để loại bỏ ngành kinh doanh 
giấy và chuyển sang ngành hàng tiêu dùng; làm thế nào họ qua mặt 
được Procter & Gamble. Ong cho biét: “Tôi chwa hê tranh luân vê 
quyết định giải thể bộ phân sản xuất giấy của công ty. Chúng tôi da 
bán đi các nhà máy giấy vào lúc đó, và tôi hòan toàn ủng hộ điều 
nay.’ [114] Hay dung lai va suy nghi về điều nay. Những người phù 
hợp muốn là một phần của việc xây dựng một cái gi dó vi dai, và Dick 
Appert nhan tháy Kimberly- Clark có thé tró nén vi dai bang cách bán 
đi một phần của công ty mà ông đã làm việc ở đó cả đời. 


Trường hợp của Philip Morris và Kimberly-Clark còn minh họa 
cho điểm cuối cùng trong việc tuyển đúng người. Chúng tôi nhận thấy 
trong các công ty nhảy vọt, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi, 
luôn có một không khí Cấp độ 5 giữa các nhà lãnh đạo. Điều này 
không có nghĩa là mọi thành viên trong nhóm đều đạt được Cấp độ 5 
như Darwin Smith hay Colman Mockler, mà là những thành viên 
chính trong nhóm đều chuyển tham vọng cá nhan thành tham vọng 
của công ty. Điều này cho thấy các thành viên có tiềm năng lãnh đạo 


Cấp độ 5, hay ít nhất ho cũng có năng lực quan lý theo một phong thai 
thống nhất với phong cách của nhà lãnh đạo cấp độ 5. 


Có thể bạn sẽ tự hỏi: “Đâu là sự khác biệt giữa một thành viên 
nhóm lãnh đạo Cấp độ 5 và một người lính giỏi?” Thành viên nhóm 
lãnh đạo cấp độ 5 không mù quáng tuân theo mệnh lệnh, và ban than 
ho da la mot nha lanh dao uy luc, có tài náng và quyét tàm dé dua linh 
vực minh quan ly thành tốt nhất trên thé giới. Tuy nhiên, mỗi thành 
viên còn phải có khả nang két hop những điểm mạnh này với nhau để 
thực hiện những gi cần thiết đưa công ty đến vi đại. 


Thực tế là một trong những yếu tố quan trọng để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại 
này có vẻ rất nghịch lý. Bạn cần những nhà điều hành, một mặt, phải biết tranh 
luận và đấu tranh, nhiều khi đến mức bạo lực để tìm ra câu trả lời tốt nhất, nhưng 
mặt khác phải chấp nhận đoàn kết vì một quyết định chung, bất kể mối quan tâm 
riêng. 


Một bài báo đã viết về Philip Morris dưới thời Cullman: “Những 
người này không bao giờ đồng ý ý với nhau về bất cứ điều gì, họ tranh 
cãi với nhau về mọi thứ, họ sẵn sàng “giết nhau, lôi kéo tất cả mọi 
người vào, những người tài bất kể chức lớn hay nhỏ. Nhưng một khi 
họ phải đưa ra quyết định, chắc chắn sẽ đạt một quyết định cuối cùng. 
Philip Morris là như vậy day.”[115] Một nhà điều hành tai Philip 
Morris cho biết: “Mặc dù họ tranh luận với nhau rất gay gắt, họ đều 
luôn tìm kiếm câu trả lời tốt nhất. Cuối cùng, mọi người đều ủng hộ 
quyết định. Những cuộc tranh cãi là vì lợi ích công ty, không phải vì 
lợi ích cá nhân. [116 ] 


Bất cứ lúc nào tôi giảng về các kết luận từ tốt đến vĩ đại, thế nào 
cũng có người nêu lên vấn đề cái giá phải trả để chuyển đổi từ tốt đến 
vi đại. Hay nói cách khác, liệu có thể xây dựng được một công ty vĩ đại 
và tận hưởng đời sống vĩ đại cùng lúc không? 


Có. 


Bí mat nằm chính trong chương này. 


Tôi đã từng tham dự một cuộc hội thảo tại Hồng Kông cùng vói 
một nhà lãnh đạo cấp cao của Gillette và vợ ông. Trong lúc nói 
chuyện, tôi hỏi liệu họ có nghĩ Colman Mockler, vị Tổng giám đốc 
chịu trách nhiệm chính trong quá trình chuyển đổi của Gillette từ tốt 
đến vĩ đại, có một đời sống vĩ đại không. Họ kể với tôi rằng cuộc sống 
của Colman xoay quanh ba tình yêu lớn của ông: gia đình, Harvard, 
và Gillette. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn và căng thẳng nhất giữa 
các vụ mua bán trong những năm 1980, va mặc dù Gillette cảng. ngày 
càng mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế, Mockler van gii 
được sự cân bằng trong cuộc sống. Ông không hề giảm đi nhiều thời 
gian dành cho gia đình, hiếm khi làm việc quá trễ hay vào cuối tuần. 
Ông vẫn giữ thói quen cầu nguyện một cách kỷ luật. Ông vẫn tiếp tục 
tham gia tích cực các hoạt động của hội đồng quản lý trường Harvard. 
[117] 


Khi tôi hỏi làm sao Mockler có thể thực hiện được những điều 
này, vị điều hành cho biết: ' ‘O, mọi chuyện không đến mức quá khó 
đối với ông ấy đâu. Ông 4 ấy rất giỏi trong, việc tap hợp. những người 
phù hợp quanh mình, và đặt đúng người vào đúng việc, và thế là ông 
ấy không cần phải có mặt suốt ngày đêm. Do là bí quyết của Colman 
để thành công và cân bằng.” VỊ điều hành này tiếp tục giải | thích thêm 
rằng ông cũng hay gặp Mockler ở tiệm bán đồ phụ tùng. “Ông ấy thích 
lang xang quanh nha, stra chira cai nay cai kia. Ong à ấy dường như lúc 
nào cũng có thể thư gian theo kiểu nay.’ ' Bà vợ của vi này còn nói 
thêm: “Khi Colman mất, chúng tôi ai cũng đi đám tang, tôi nhìn 
quanh và nhận ra căn phòng tràn ngập tình thương. Hầu hết thời 
gian ông được sống với những người thương yêu ông, những người 
yêu thích công việc họ đang làm, những người yêu thương lần nhau, 
ở công ty, ở nhà, ở các công việc từ thiện, bất cứ nơi đâu.” 


Câu nói này nghe quen quen, vì có một điều gì đó rất riêng về các 
nhà lãnh đạo nhảy \ vọt mà tôi không thể diễn tả được. Trước khi kết 
thúc buổi phỏng, vấn George Weissman của Philip Morris, tôi nhận 
xét: “Khi óng nói vé quãng thời gian với công ty, cứ như ô ông đang kể 
về chuyện tình của mình.” Ông ấy cười vui va bao: ‘ ‘Dung vay. Ngoai 
cuộc hôn nhân của tôi ra thi đây là một mối tình nồng thắm trong 
cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ có nhiều người hiểu được những gi tôi 
nói, nhưng chắc là những đồng nghiệp của tôi sẽ hiểu.” Weissman và 
một số đồng nghiệp lãnh đạo khác vẫn giữ văn phòng của mình tại 


Philip Morris, va vẫn thường ghé qua mặc dù đã về hưu từ lâu. Một 
hành lanh tại tổng hành dinh của Philip Morris được đặt tên là “căn 
phòng của phù thủy quá khứ”.[118] Day là hành lang noi Weissman, 
Cullman, Maxwell va nhiều người khác thường đến, đơn giản chỉ vì 
họ muốn dành thời gian với nhau. Tương tự như vậy, Dick Appert tại 
công ty Kimberly-Clark cũng đã nói trong cuộc phỏng vấn: “Trong 
suốt 41 năm làm việc tại Kimberly-Clark, chưa có ai nói với tôi điều gì 
không phải. Tôi cảm ơn Chúa trong ngày tôi được tuyển vào vì tôi 
được làm việc với những người tuyệt vời. Những người giỏi và tôn 
trong làn nhau."[119] 


Thành vién trong nhóm lành dao cóng ty nhay vot thuóng tro 
thành ban của nhau lúc đó và cả vé sau. Nhiều người vẫn giữ liên lạc 
với nhau sau nhiều năm, nhiều thập kỷ làm việc với nhau. Nghe họ 
nói về giai đoạn chuyển đổi thật ấn tượng, vì cho dù đó là những ngày 
đen tôi hay công việc có quá lớn thì họ cũng đã có thời gian vui vẻ. Họ 
thỏai mái ở bên nhau và mong muốn được gặp gỡ nhau. Rất nhiều 
nhà lãnh đạo nhảy vọt đã kết luận quãng thời gian cùng làm việc 
trong nhóm chuyển đổi là giai đoạn đáng nhớ nhất trong đời. Mối 
liên hệ giữa họ đã vượt lên trên sự tôn trọng dành cho nhau, đạt đến 
tình đồng chí. 


Tuân thủ theo nguyên tắc “con người đi trước” có thể là chiếc cầu 
nối giữa một công ty vĩ đại và một đời sống vĩ đại. Bởi vì cho dù 
chúng ta đạt được nhiều điều vĩ đại, nhưng chúng ta không có thời 
gian dành cho những người chúng ta yêu quý và tồn trọng, chúng ta 
không thể có một đời sống vĩ đại. Nhưng nếu thời gian của chúng ta 
là ở bên những người chúng ta yêu quý và tôn trọng — những người 
mà chúng ta muốn họ đi chung chuyến xe và không bao giờ làm 
chúng ta thất vọng — nghĩa là chúng ta đã có một đời sống vĩ đại, bất 
kể chuyến xe đang đi về hướng nào. Những người đến từ công ty 
nhảy vọt mà chúng tôi có dịp phỏng vấn rõ ràng yêu thích những gì họ 
làm, chủ yếu là vì họ yêu thích những người họ cùng làm việc với 
nhau. 


e Các nhà lãnh đạo nhảy vot bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng 
cách tìm người phù hợp mời lên chuyến xe trước (và mời người 
không phù hợp xuống xe) rồi sau đó mới xem xét sẽ đi về hướng nào. 


e Điểm chính của chương này không chỉ là tìm ý tưởng tìm đúng 
người vào nhóm. Điểm chính là phải đặt câu hỏi “aï lên trước các 
quyết định “cái gi’ — trước tầm nhìn, trước chiến lược, trước cấu trúc 
doanh nghiệp, trước chiến thuật. Con người đi trước, công việc theo 
sau trở thành một kỷ luật khắc nghiệt, được áp dụng nhất quán. 


e Những công ty đối trọng thường theo mô hình “thiên tài với 
hàng ngàn người giúp việc” — một lành đạo thiên tài là người đề ra 
tầm nhìn và tuyển một nhóm những người giüp viéc có náng luc dé 
thực hiện tam nhìn này. Mô hinh này sup đổ ngay khi người lãnh dao 
rời bỏ công ty. 


e Các nhà lãnh đạo nhảy vot khắc nghiệt, nhưng không nhẫn tâm 
trong các quyết định nhân sự. Họ không lệ thuộc vào việc cắt giảm 
việc làm và tái cấu trúc công ty như là chiến lược đầu tiên để cải thiện 
hiệu suất. Các công ty đối trọng sử dụng chiến lược cắt giảm nhân 
viên thường xuyên hơn. 


e Chúng tôi khám phá ba nguyên tắc kỷ luật thực hiện sự khắc 
nghiệt trong các quyết định nhân sự: 


1. Khi do dự, đừng vội tuyển. Hãy tiếp tục tìm kiếm. (Hệ quả: Một 
công ty nên giới hạn sự tăng trưởng dựa trên khả năng tuyển được 
đúng người). 


2. Khi bạn thấy mình cần phải làm thay đổi một người, hãy hành 
động ngay. (Hệ quả: Trước hết phải chắc chắn rằng bạn không đặt 
một người nào đó sai vi trí). 


3. Giao cho người giỏi nhất cơ hội tốt nhất. Đừng giao cho ho rắc 
rối lớn nhất. (Hệ quả: Nếu bạn bán di các rắc rối của mình, đừng bán 
luôn người giói). 


e _ Đội ngũ lãnh đạo công ty nhảy vọt bao gồm những người luôn 
tranh luận hăng hái dé tim ra câu trả lời tốt nhất, nhưng luôn đồng 


tâm ủng hộ quyết định, không kể đến lợi ich cá nhân. 


* Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ nhất quán giữa chế độ 
lương thưởng cho lãnh đạo và quá trình chuyển đôi từ tốt lên vĩ đại. 
Mục đích của lương thưởng không phải là dé khích lệ hành vi đúng từ 
những người không phù hợp, mà là để tuyển dụng và giữ chân những 
người phù hợp ngay từ đầu. 


e Câu ngan ngữ “Con người là tài sản quý giá nhất” không đúng. 
Tài sản quý nhất không phải là con người mà là con người phù hợp. 


e Mot người được đánh giá là phù hợp phụ thuộc vào tính cách 
cá nhân và các tiềm năng nhiều hơn là vào kiến thức, học vấn hay kỹ 
năng. 


CHUONG BON: DOI MAT SU THAT 
PHU PHANG (NHUNG DUNG MAT 
NIEM TIN) 


Sai lầm lớn nhất trong lãnh đạo công là đưa ra những niém tin 
do dé rồi bị cuốn di. 


Winston S. Churchill 
The Hinger of Fate[120] 


Trong những năm đầu 1950, công ty Great Atlantic va Pacific Tea, 
được nhiều người biết đến như A&P, là công ty bán lẻ lớn nhất trên 
thế giới và là một trong những công ty lớn nhất tại Mỹ, có lúc chỉ 
đứng sau General Motors về mặt doanh thu hàng năm. [121] Kroger, 
ngược lại, chỉ là một chuỗi cửa hàng tạp hoá không có gì đặc biệt, nhỏ 
chỉ bằng phân nửa A&P, và kết quả hoạt động còn lâu mới đuổi kịp 
thị trường chung. 


Thế rồi vào thập niên 1960, A&P bat dau sa sut trong khi Kroger 
bắt đầu xây dựng nền tảng để chuyển đổi thành một công ty vĩ đại. Từ 
1959 đến 1973, cả hai công ty đều đi sau thị trường, tuy Kroger có hơn 
A&P một chút. Sau đó, cả hai công ty phát triển theo hai hướng, và 
trong vòng 25 năm kế tiếp, Kroger đã tạo lợi nhuận tích luỹ gấp 1o lần 
thị trường chung và 8o lần cao hơn A&P. 


Làm thế nào tình hình lại xoay chuyển đáng kinh ngạc như thế? 
Và tại sao một công ty vĩ đại như A&P lại sa sút đến thế? 


A&P có một mô hình hoạt động hoàn hảo trong nửa đầu thế kỷ 
2o, khi mà hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế 
đã tạo một nước Mỹ tiết kiệm; các cửa hàng đồ dùng bán đầy những 
món hàng đạp hoá rẻ tiền. . Nhung trong nửa sau thế ky 20, người Mỹ 
trở nên giàu có và thay đổi. Họ muốn những cửa hàng đẹp hơn, lớn 
hơn, bày nhiều mặt hàng để lựa chọn hơn. Họ muốn bánh mì phải 
nóng mới ra lò, hoa phải tươi, thức ăn phải tốt cho sức khoẻ, nông 
sản phải tươi ngon, thuốc cảm, 45 nhãn hiệu ngũ cốc khác nhau. Họ 


muốn những sản phẩm không giống ai, như năm loại giá (mầm đậu) 
mắc tiền khác nhau, các loại hôn hợp protein, hay các loại cây thuốc 
Trung Hoa. Thậm chí họ còn muốn thực hiện các giao dịch ngân hàng 
và được tiêm chủng bệnh cúm trong lúc đi mua sắm. Nói tóm lại, họ 
không muốn đến cửa hàng tạp hoá nữa. Họ muốn đi siêu thị, một siêu 
thị thật hoành tráng, noi | phuc vụ tat cả mọi thứ, có chỗ đậu xe, giá ré, 
lối đi sạch sẽ, và thật nhiều quầy tính tiền. 





Ghi chú: 


l. Thời điểm chuyên đổi của Kroger xảy ra trong năm 1973. 
2. Sơ đô thê hiện giá trị 1 USD dau tư vào 1-1-1959. 
3. Lợi nhuận tích lũy, cô tức tai dau tư, tính đên 1-1-1973. 


Có thể bạn sẽ ngay lập tức nghĩ rằng:" Như vậy A&P là một công 
ty lâu đời với một chiến lược chỉ thích hợp trong một thời khắc nhất 


định. Khi thời thé thay đổi va những công ty khác mới thành lập 
nhanh nhẹn nắm bắt sở thích khách hàng, nó không theo kịp nữa. 
Vậy thì có gì hay? 


Điều thú vị là đây: Cả hai công ty Kroger và A&P đều có truyền 
thống lâu đời (Kroger đã 82 tuổi, và A&P 111 tuổi) khi bước vào thập 
niên 70; cả hai đều cùng đầu tư gần như toàn bộ vào các cửa hàng tạp 
hoá truyền thống: cả hai đều có thế mạnh ngoài những khu vực đang 
phát triển trên nước Mỹ; cả hai đều biết rõ thế giới bên ngoài đang 
thay đổi như thế nào. Nhưng chỉ có một công ty chấp nhận đối đầu sự 
thật pht phang va thay d6i hoan toan hé thong của ho dé thích ú ứng; 
công ty còn lại chọn phương cách giả lơ, "rúc đầu vào cát" và thất bại 
sau đó. 


Năm 1958, tạp chí Forbes gọi A&P là "Vương quốc ẩn sĩ" được 
điều hành bằng quyền thống trị của một hoàng tử già nua.[122] Ralph 
Burger, người kế nhiệm anh em nhà Hartford (nhà sáng lập vương 
quốc A&P), tìm cách bảo vệ tối đa hai điều: lợi tức bằng tiền mặt cho 
quỹ gia đình, và lịch sử sáng chói của anh em nhà Hartford. Theo lời 
một giám đốc tại A&P, Burger tự cho mình là hiện thân của ông John 
Hartford, dén mirc con mang trén ve a0 một bông hoa được ngắt từ 
nhà trồng hoa của Hartford. Ông cố gắng thực hiện, bắt kể sự phản 


đối, những gi ông nghĩ John (Hartford) sẽ bằng lóng."[123] Burger áp 
dung cách suy nghi "Óng Hartford sẽ lam gi trong trường hợp này" 
vào các quyét dinh, sóng theo phuong cham "Ban khóng thé tranh cái 
với một lich sử hàng tram năm thành công. "[124]Su that Jà, nho vào 
Burger, ông Hartford. vån tiêp tuc la một thế lực nắm quyền trong Hội 
đồng quản trị trong gần 2o năm, nếu không kể đến việc ông đã mất từ 
lau.[125 | 


Khi các sự that phũ phàng về sự bất hợp lý giữa mô hình trong 
quá khứ và thế giới đang thay đổi ngày cảng hiện rõ, A&P lại càng cố 
chống lại những sự thật này đến mức mù quáng. Một lần, công ty 
quyết định mở một cửa hàng mới mang tên The Golden Key, một 
thương, hiệu độc lập, nơi họ có thể thí nghiệm các phương thức, mô 
hình mới và nắm bắt ý ý thích của người tiêu dùng. [126] Ctra hang nay 
khong ban các san pham mang nhãn hiệu A&P, nó cho phép người 
quản lý cửa hang nhiéu quyền hành hơn, thí nghiệm đưa ra các ngành 
hàng mới và sáng tạo, và bắt đầu phát triển theo hướng cửa hàng hiện 
đại. 


Những các nhà lãnh dao A&P đã quyết định như thế nao về The 
Golden Key? 


Họ không thích câu trả lời mà nó đưa ra, thế là họ quyết định 
đóng cửa hàng.[127] 


A&P bắt đầu đi theo mô hình thay đổi từ chiến lược này đến chiến 
lược khác, lúc nào cũng muốn tìm một giải pháp đơn giản cho các vấn 
đề của họ. Họ tổ chức các buổi nâng cao tỉnh thần, tung ra các 
chương trình, chạy theo các mốt nhất thời, sa thải Tổng giám. đốc, 
thuê mới Tổng giám đốc, rồi lại sa thải Tổng giám đốc. Họ giới thiệu 
một chính sách mà một người trong ngành gọi là "chính sách đất khô 
cằn", một chiến lược giảm. giá tối đa để gianh thi phần, nhưng không 
hề quan tâm đến sự thật căn bản là người tiêu dùng không quan tâm 
giá rẻ, họ muốn một loại cửa hàng khác. [128] Giảm giá kéo theo cắt 
giảm chi phí, dẫn đến các cửa hàng càng xuống cấp và dịch vụ càng 
giảm, và lại càng, đuổi khách hàng ra khỏi cửa, từ đó lợi nhuận càng 
giảm, và thế là các cửa hàng càng dơ bẩn và dịch vụ càng kém. Một 
giám đốc cũ của A&P phát biểu: "Sau một thời gian, mọi thứ càng 
chất chồng lên nhau. Chúng tôi không chỉ có bụi, chúng tôi có bụi 
bẩn."[12o] 


Trong khi đó, Kroger á áp dụng mô hình hoàn toàn khác. Kroger 
cũng thực hiện các cuộc thí nghiệm trong những năm 1960 để thử ý 
tưởng về một cửa hàng that lón.[130] Đến năm 1970, nhóm điều 
hành Kroger đi đến một quyết định không thể tránh khỏi: Cửa hàng 
tạp hoá theo kiểu cũ (lúc đó mang lại 1oo% doanh thu cho Kroger) rồi 
sẽ đi đến tuyệt chủng. Không như A&P, Kroger chấp nhận sự thật này 
và hành động. 


Sự tăng trưởng của Kroger thật đơn giản va dé hiểu, đến với mức 
không thể tin được. Trong các cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Lyle 
Everingham và người tiền nhiệm Jim Herring (những vi Tóng giám 
dóc trong giai doan chuyén dói then chót) tó ra rat lich sw và thién 
chí, nhung cüng hoi buc minh vi các càu hói cua chúng tôi. Đối với 
họ, mọi thứ quá đơn giản. Khi chúng tôi yêu cầu Everingham lay 100 
diém chia cho 5 yếu tố hàng đầu trong quá trình chuyển đổi, ông nói: 
"Tối thấy câu hỏi này hơi khó hiểu. Căn bản là chúng tôi nghiên cứu 
kỹ lưỡng, và dữ liệu cho thấy rất rõ: Các cửa hàng kết hợp lớn là 


đường đến tương lai. Chúng tôi cũng nhận thấy rang mình phải dat vị 
trí số 1 hoặc số 2 trong mỗi thị trường, nếu không sẽ phải phá sản”. 
Dĩ nhiên ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng một khi 
đã nhìn vào các số liệu, chúng tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện 
phải làm. Và thế là chúng tôi thực hiện thôi."[131] 


Kroger quyết định loại bỏ, thay đổi, hoặc thay thế mỗi cửa hàng 
và rút lui khỏi mọi vùng không phù hợp, với xu thế mới. Cả một hệ 
thống sẽ bị thay đổi từ trong ra ngoài, tất cả mọi cửa hàng, mọi khu 
phố, mọi thành phố, mọi tiểu bang. Đến những năm đầu 1000, Kroger 
đã xây dyng lại hoàn toàn hệ thống theo mô hình mới và thang tién 
đến vi trí số 1 về chuỗi cửa hang tap hoá trên nước Mỹ, và họ đã đạt 
đến vị trí này vào năm 1999. [132] Trong khi đó A&P van còn giữ hơn 
nửa phân số cửa hàng của họ theo mô hình thập niên 1950 và ngày 
càng sa sút, trở thành tàn dư của môt thể chế một thời vang bóng của 
người Mỹ.[133] 


* Nên nhớ đây là vào đầu thập niên 1970, gần một thập niên 
trước khi khái niệm "số 1, số 2, hoặc rút lui" được chập nhận rộng rãi. 
Kroger, cũng như những công ty nhảy vọt khác, đã phát triển ý tưởng 
này thông qua việc quan sát những công ty nhảy vọt khác, đã phát 
biểu ý tưởng này thông qua: việc quan sát những thông tin ngay trước 
mắt, chứ không chỉ đi sau các xu hướng, và hiện tượng đã được được 
những người khác thiết lập: Điều thú vị là hơn phân nửa các công ty 
nhảy vọt đều có hiểu biết về khái niệm "số 1, số 2" trước khi nó trở 
thành một phong trào trong quản tri. 


SỰ THẬT TỐT HƠN GIẤC MƠ 


Một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc nghiên cứu của 
chúng tôi là kết quả nhảy vọt đến từ một loạt những quyết định đúng 
đắn, được thực hiện nghiêm túc và tạo nền tảng cho nhau. Dĩ nhiên, 
không phải công ty nhảy vọt là luôn có những quyết định hoàn hảo. 
Những nhìn chung, họ đưa ra nhiều quyết định đúng hơn là quyết 
định sau, và họ đưa ra nhiều quyết định đúng hơn so với công ty đối 
trọng. Và điều quan trọng nhất, đối với những lựa chọn mang tính 
quyết. định, ví dụ như quyết định của Kroger đành toàn bộ nguồn lực 
chuyển cả một hệ thống sang hướng cửa hàng lớn, họ chính xác đến 
phi thường. 


Điều này khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi. Phải chăng chúng tôi 


đang tập trung nghiên cứu một danh sách các công ty được thần may 
mắn mỉm cười khi cần đưa ra quyết định? Hay là có một điều gì đó 
khác thường trong quá trình hoạt động giúp họ tang mot cach dang 
kể tỉ lệ quyết định đúng? Câu trả lời là có một điều gì đó khác thường. 


Các công ty nhảy vọt thể hiện hai dạng đặc trưng của tư trưởng kỷ 
luật. Điều thứ nhất, cũng là tiêu đề của chương chính là họ đưa ra 
những sự thật phũ phàng vào toàn bộ quá trình. (Điều thứ hai chúng 
tôi sẽ nói đến trong chương sau, đó là họ thiệt lập một cơ cấu tham 
khảo đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ việc ra quyết định). Ví dụ 
như trường hợp của Kroger, khi bạn bắt đầu với một quyết tâm đánh 
giá trung thực tình hình, những quyết định đúng sẽ thể hiện điều này. 
Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng thế nhưng ít nhất cũng là trong 
nhiều trường hợp. Ngay cả khi quyết định không tự nó thể hiện quyết 
tâm đánh gia trung thực tình hình, thì có một điều chắc chắn: Ban 
không thể đề ra một loạt những quyết định đúng dan mà trước tiên 
không đối mặt thực tế. Các công ty nhảy vọt hoạt động theo nguyên 
tắc này, còn các công ty đối trọng thường không. 


Lấy ví du Pitney và Addressograph. Thật khó tìm được hai công ty 
có cùng tình cảnh trong cùng thời điểm lịch sử, nhưng sau đó lại đi 
hai hướng khác biệt nhau đến thế. Đến tận năm 1973, hai công ty có 
cùng doanh thu, lợi nhuận, số nhận viên, và lợi nhuận cổ phiếu. Cả 
hai cùng đạt ví thế gần như độc quyền với cùng số khách hàng và đều 
phải đối mặt với thực tế rõ ràng là sẽ mất độc quyén.[134] (Pitney 
Bowes hoạt động trong ngành sản xuất máy in giá tem thư, 
Addressograph sản xuất máy dập địa chỉ trên thư). Đến năm 2000, 
Pitney Bowes đã bành trướng với 30.000 nhân viên và doanh thu 
vượt qua 4.000 tỉ đô la, còn Addressograph suy tàn chỉ con 670 nhân 
viên với doanh số ít hơn 100 triệu đô.[135] Đối với nha đầu tư, Pitney 
Bowes vượt qua Addressograph 3.581 lần (đúng vậy, gấp ba ngàn năm 
trăm tám mươi bốn lần). 


Năm 1976, một nhà lãnh đạo uy tín, có tầm nhìn tên là Roy Ash 
lên làm Tổng giám đốc Addressoreph. Tự nhận mình là một "nhà tập 
đoàn”, Ash đã từng xây dựng Litton bang cách thực hiện nhiều vụ sat 
nhập, nhưng thời gian sau này Litton cũng đang đi xuống. Theo lời 
tạp chí Fortune, Ash muốn cùng Addressograph như một bàn đạp để 
khôi phục lại uy tín lãnh đạo của mình trong mắt mọi người.[136] 





Ash đề ra một tầm nhìn chiến lược sé thống trị ngành thiết bị van 
phòng tự động, một ngành kinh doanh đang phát triển, giống như 
IBM, Xerox, Kodak. Đây chỉ là một kế hoạch táo bạo đối với một công 
ty trước đây chỉ thống trị ngành kinh doanh dập dia chỉ trên bao thư. 
[137] Sẽ không có gì sai trái khi đưa ra một tam nhìn quá mạo hiểm, 
nếu như Ash không quá tin tưởng vào cuộc chỉnh phục vién vông đến 
mức, theo như tạp chí Business Week ghi nhận, không chịu nhìn nhận 
rằng đã có những bằng chứng cụ thể cho thấy kế hoạch này sẽ không 
thể thực hiện được, và nó có khả năng kéo theo cả công ty sụp đổ. 
[138] Ông vẫn tiếp tục tận thu lợi nhuận từ các khu vực sinh lãi, bỏ 
rơi ngành kinh doanh chính, và vung tiền vào canh bạc mà cơ hội 
thang rất ít.[139] 


Sau nay, khi 6 ong đã bị đuổi việc và Addressograph phải nộp đơn 
xin phá sản (nhờ vậy mà nó lai gwong dậy), ong van không chấp nhận 
sự thật và phát biểu: Chúng tôi thua một số trận, nhưng chúng tôi 
vẫn đang thắng cuộc chién."[140] Thực tế thi Addressograph còn lầu 
mới thắng cuộc chiến, và những người trong công ty ai cũng biết điều 
này. Tuy nhiên sự thật đã không được quan tâm cho đến khi quá 
muộn.[141] Một số nhân vật chủ chốt trong Addressograph đã ra đi vì 


cảm thấy chan nản khi không thé làm cho đội ngũ lãnh dao cấp cao 
hiểu được sự thật. 


Có lẽ chúng ta cũng nên khen ngợi Ash vì đã cố gắng đưa công ty 
đến một tầm cao mới. (Và, cũng nên công bằng, vì hội đồng quản trị 
Addressograph đã buộc ông thôi việc khi ông chưa có cơ hội thực hiện 
hoàn toàn các kế hoạch của mình). Nhưng dữ liệu từ rất nhiều bài báo 
uy tín lúc bấy giờ đã cho rằng Ash cố nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ 
sự thật nào không phù hợp với tầm nhìn của ông về thế giới. 


Theo đuổi một tầm nhìn vĩ đại không có gì là sai trái. Thật ra thì 
các công ty nhảy vọt đều đề ra mục tiêu phải đạt sự vĩ đại. Nhưng 
không như các công ty đối trọng, các công ty nhảy vọt đưa sự thật phũ 
phàng vào trong từng bước đi đến vĩ đại. 


“Khi bạn lật những viên đá lên và nhìn thấy những dòng chữ 
nguéch ngoac bên dưới, ban có thể hoặc đặt viên dá trở lai, hoặc nói 
với mọi người: “Nhiệm vụ của tôi là lật viên đá lên xem dòng chữ viết 
bên dwói, mac dù những dòng chữ nguéch ngoạc làm bạn sợ phát 
khiếp.” Cầu nói do nhà lãnh đạo Fred Purdue của Pitney Bowes phát 
biểu mà chúng tôi phỏng vấn đều có thể nói ra câu này. Tất cả họ đều 
có vẻ kích động và không thể không nhắc đến vị thế của Pitney Bowes 
trên thế giới. Một vị lãnh đạo phát biểu: “Nền văn hoá của chúng tôi 


không chấp nhận sự tự mãn” Một người khác lại nói: “Chúng tôi luôn 
có cảm giác là những gi chúng tôi vừa đạt được, cho dù là rất vi dai, 
cũng không thể giúp chúng tôi bền vững được.” 


Cuộc họp ban lãnh đạo đầu năm thường bao gồm 15 phút thảo 
luận về kết quả năm trước (hầu như lúc nào cũng tuyệt vời) và 2 giờ 
bàn về những dòng chữ nguệch ngoạc có thể ảnh hưởng đến kết quả 
kinh doanh trong tương lai.Các cuộc họp bộ phận kinh doanh của 
Pitney Bowes khác xa các hội thảo ra rả kiểu “chúng ta là số + thường 
thấy ở nhiều công ty. Ở Pitney Bowes, ban lãnh đạo phải thắng thắn 
trước những câu hỏi hay vấn đề hóc búa mà đội ngũ nhân viên bán 


hàng, trực tiếp giao dịch khách hàng đặt ra. Công ty có truyên thống 
lầu đời tạo ra những diễn đàn để mọi người đều có thể đứng lên và 
nói thẳng vào cấp lãnh đạo những gl ho cho là công ty chưa lam đúng, 
hoặc đưa cho cấp lãnh đạo những viên đá có chữ nguộch ngoạc và bảo 
thẳng vào mặt họ: “Này, các ông nên để ý đến điều nay.’ 


Trường hợp của Addressograph, hoàn toàn trái ngược với Pitney 
Bowes, cho thấy một điểm rất quan trọng. Những nhà lãnh dao uy tín, 
sắt đá như Roy Ash thường dễ trở thành động lực chính thúc đẩy sự 
phát triển của công ty. Trong suốt cuộc nghiên cứu, chúng tôi nhận ra 
nhiều công ty đối trọng có những vi lanh dao uy lực đến mức mọi 
người e sợ vi lành đạo này — ông ấy sẽ nói gi, ong ấy sẽ nghĩ gi, ông ấy 
sẽ làm gi — còn hon là sợ thực tế bên ngoài và tầm ảnh hưởng của nó 
lên công ty. Hãy nhớ lại trường hợp của Bank of America, được đề 
cập đến trong chương trước; các giám đốc ỏ ở đây không dám lên tiếng 
bình luận gì cho đến khi họ biết chắc Tổng giám đốc đã ra ngoài. Cung 
cách này không hề có ở Wells Fargo hay Pitney Bowes, người ra lo 
lắng về những dòng chữ nguệch ngoạc nhiều hơn là thái độ của ban 
giám đốc. 


Ngay lúc nhà lãnh đạo để bản thân mình, thay vì là để thực tế, trở 
thành động lực chính khiến mọi người e ngại, bạn đã có một công 
thức tạo ra sự tầm thường, thậm chí còn tệ hơn thế. Đây là một trong 
những lý do chính tại sao những nhà lãnh đạo ít sức hút thường mang 
lại những kết quả tốt hơn về lâu dài. 


Thực vậy, đối với những ai có một cá tính mạnh mẽ và uy lực, cần 
phải xem nó như là một tài sản, đồng thời cũng | là một món nợ. Cá 
tính mạnh có thể là nguồn gốc nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là khi mọi 
người che đậy sự thật phũ phàng qua mặt bạn. Bạn có thể vượt qua 
được điểm yếu của uy lực, nhưng đòi hỏi bạn phải ý thức và cảnh 
giác. 


Winston Churchill hiểu rõ điểm yếu của một cá tính mạnh, vì vậy 
ông đã bù đắp một cách hoàn hảo trong thế chiến thứ II. Như các bạn 
biết, Churchill luôn có tầm nhìn vững vàng và táo bạo rằng nước Anh 
không chỉ sống sót, mà còn phát triển thành một cường quốc, mặc dù 
lúc đó cả thế giới đã bắt đầu tự hỏi khi nào thì nước Anh sẽ đầu hàng 
để đổi lấy hoà binh. Trong những ngày đen tối nhất, khi mà gần như 
toàn bộ châu Âu và Bắc Phi đã nằm trong tay phát xít, nước Mỹ thì 
không muốn nhúng tay vào cuộc chiến, và Hitler chỉ phải đối mặt với 
một mặt trận duy nhất (lúc đó chưa quyết đấu với Nga), Churchill đã 
nói: “Chúng ta quyết tâm nghiền nát Hitler và mọi vết tích của chế độ 
phát xít. Từ day, không gi ngăn can được chúng ta. Không gi cả! 
Chúng ta không chấp nhận hoà đàm. Chúng ta không bao gió" thuong 
thuyét với Hitler hay những người theo phe dich. Chúng ta sẽ chiến 
đấu với địch dưới biển. Chúng ta sẽ chiến đấu với địch trên không. 


Cho đến khi, ơn Chúa, chúng ta quét sạch bóng họ khỏi trái dat này.” 


Vững tin với tầm nhìn này, nhưng Churchill không hề quay lưng 
lại với sự thật phũ phàng. Ông lo sợ rằng cá tính chỉ huy và uy luc cua 
minh sé ngăn cản mọi người báo cáo tin xấu đúng như thực tế. Vi vậy, 
ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, ông đã thiết lập một đội ngũ độc lập, 
tách khỏi hệ thống báo cáo thông thường, gọi là Văn phòng Thống kê 
(Statistical Office), với mục đích chính là cung cấp cho ông những sự 
thật phũ phang nhất, liên tục cập nhật va hoàn toàn trung thực. Ong 
dựa vào đội ngũ này rất nhiều trong suốt cuộc chiến, liên tục đòi báo 
cáo sự thật, và chỉ sự thật. Khi đội quần thiết giáp của phát xít quét 
qua châu Âu, Churchill van di ngủ một cách ngon lành. Ông đã viết: 

“Tôi không cần những giấc mơ tươi sáng. Sự thật vẫn tốt hơn những 
giấc mo”. 


MÔI TRƯỜNG LẮNG NGHE SỰ THẬT 


Bạn có thể bắt đầu tự hỏi: “Làm thế nào để động viên mọi người 
bằng sự thật phũ phàng? Chẳng phải động lực đến từ một tầm nhìn 
thuyết phục sao?” Câu trả lời, ngạc nhiên thay, là “Không”. Không 
phái vì tâm nhìn không quan trọng, ma là vì dành công sức dé dong | 
viên mọi người là một việc làm vô ích. Một trong những « chủ đề xuyên 
suốt của quyến sách này là một khi bạn á áp dụng i thành công các kết 
luận đưa ra, thì bạn sẽ không mất thời gian và công sức để động viên 
mọi người. Nếu bạn có được đúng người trên chuyến xe, họ sẽ rất 
năng động. Câu hỏi đặt ra là: “Bạn phải quản lý như thế nào để mọi 
người không chán nản?” Và hành động gây nản nhất là cứ đưa ra 
những niềm hy vọng ảo, để rồi sớm tan tành. 


Vâng, lãnh đạo là phải nói đến tầm nhìn. Nhưng lãnh đạo đồng 
thời cũng phải tạo ra được môi trường nơi sự thật được lắng nghe và 
thực tế được nhìn nhận. Giữa việc tạo cơ hội cho mọi người nghe lên 
tiếng và cơ hội được lắng nghe là hoàn toàn khác xa. Những nhà lãnh 
đạo nhảy vọt thấu hiểu sự khác biệt này, nên họ tạo ra một văn hoá 
cho mọi người được quyền lắng nghe, và nhất là sự thật phải được 
lắng nghe. 


Làm thế nào để tạo ra một môi trường lắng nghe sự thật? Chúng 
tôi đưa ra bốn hành động cơ bản sau: 


1. Lãnh đạo bằng câu hỏi, không phải bằng câu trả lời: 


Năm 1973, một năm sau khi Alan Wurtzel lên nắm chức Tổng 
giám đốc kế nhiệm người cha, công ty đã bước đến bờ phá sản, gần 
như phải vi phạm các thoã ước vay nỢ. Thời điểm đó công ty còn 
mang tên Wards, là một tập hợp các cửa hàng bán dụng cụ và thiết bị 
hi-fi và không có một ý tưởng nhất quán nào. Trong vòng 10 năm sau 
đó, Alan Wurtzel và đội ngũ của ông đã không chỉ đạo ngược tình thế 
mà còn tạo dựng nên khái niệm Circuit City và tạo cơ sở cho những 
kết quả đáng kinh ngạc về sau này, đưa công ty đánh bại thị trường 22 
lần, tính từ thời điểm nhảy vot năm 1982 đến 1-1-2000. 


Khi Alan Wurtzel bắt đầu quá trình đưa công ty từ gần như phá 
sản đến kết quả xuất sắc, ông bắt đầu bằng một câu trả lời rất đáng 
ghi hó cho câu hỏi liệu phải đưa công ty theo hướng nào: “Toi không 
biết”. Khác với những nhà lãnh đạo như Roy Ash của Addressograph, 
Wurtzel kiềm chế không muốn đưa ra câu trả lời. Thay vào đó, sau khi 
tuyển được những người thích hợp lên chuyến xe, ông bắt đầu không 
phải bằng câu trả lời, mà là bằng câu hỏi. Một thành viên Hội đồng, 
quản trị kể lại: “Alan là một thiên tài. Ông có khả năng đặt những câu 
hỏi tuyệt vời. Chúng tôi đã từng. tranh luận rất hào hứng trong phòng 
họp. Các cuộc hop không bao giờ nhàm chan, ban không chỉ đến để 
nghe rồi ăn trưa.” Thật sự Alan Wurtzel là một trong số ít các Tổng 
giám đốc của một tập đoàn lớn dám đặt ra nhiều câu hỏi cho Hội 
đồng quản trị hơn là đợi bị hỏi. 


Ông áp dụng cùng một phương pháp với đội ngũ lãnh đạo của 
mình, liên tục đốc thúc, tìm hiểu, khơi gợi bằng câu hỏi. Sau mỗi câu 
trả lời, Alan Wurtzel lại tiếp tục đặt câu hỏi cho đến khi ông nhìn rõ 
thực tế và tầm ảnh hưởng của nó. Alan Wurtzel nói: “Họ gọi tôi là 
công tố viên, vì tôi cứ nhắm vào một câu hỏi. Bạn biết day, tôi như 
một con chó săn, không bao giờ buông tha khi chưa hiểu rõ. Tại sao, 
tại sao, tại sao?” 


Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, cũng như Alan Wurtzel, 
thường á áp dụng phong cach của Socrate. Ngoài ra, ho dùng câu hỏi và 
một và chỉ một lý do: tìm hiểu thật rõ. Họ không sử dụng câu hỏi để 
gợi ý (“Anh có đồng ý với tôi rằng?.. ”) hay để đổ lỗi và hạ thấp người 
khác (“Sao anh lại làm mọi thứ rối tung thế này?...”). Khi chúng tôi 
hỏi các nhà lãnh đạo về các cuộc họp ban lãnh đạo trong quá trình 
chuyển đổi, họ cho biết hầu hết thời gian “chỉ để cố gắng hiểu”. 


Các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt còn biết tận dụng các cuộc họp 


không chính thức với giám đốc và nhân viên, mà không cần có lịch 
trình, kịch bản, hay danh sách các điểm cần thảo luận. Thay vào đó, 
họ chỉ cần khai mạc buổi họp bằng những câu hỏi như: “Lúc này anh 
nghĩ øì?” “Các anh có thể kể cho tôi nghe được không?” “Anh hay lam 
rõ cho tôi hiểu được không?” “Tai sao chúng ta phải lo lắng về điều 
này?” Những cuộc họp không đúng nghị trình này trở thành một diễn 
đàn cho thực tế cơ hội được trình bày. 


Lãnh đạo một công ty từ tốt đến vĩ đại không có nghĩa là lúc nào 
cũng phải có câu trả lời, rồi lại khuyến khích nhân viên đi theo tầm 
nhìn “cứu thế” của bạn. Lãnh đạo có nghĩa là bạn phải khiêm tốn thừa 
nhận rằng bạn chưa hiểu đủ rõ để có câu trả lời và sau đó biết đặt ra 
câu hỏi để đưa đến những thông tin quý giá. 


2.Tham gia vào các cuộc đối thoại và tranh luận, đừng ép buộc 


Vào nam 1965, ban không thé tim đâu ra một công ty tệ hơn 
Nucor. Công ty chỉ có một bộ phận mang lợi nhuận cho công ty mà 
thôi. Nhưng phòng ban khác chỉ biết chi tiền. Ho không có một văn 
hoá để tự hào. Họ cũng không có một hướng đi nhất định. Họ đang 
tiến đền bờ vực phá sản. Vào thời điểm này, Nucor có tên chính thức 
la Nuclear Corporation of America (Tap doan Hat nhan My), phan 
ánh đúng định hướng của ho vào các san phẩm năng lượng hạt nhân, 
trong đó có máy đo mức độ phóng xạ. Họ đã mua lại một loạt những 
công ty không liên quan gì nhau trong các ngành như cung cấp chất 
bán dẫn, khai thác kim loại, sản xuất máy photocopy, và rầm nhà. Vào 
thời điểm nhảy vọt năm 1965, Nucor không hề sản xuất một gam thép 
nào. Họ cũng không làm ra một đồng lợi nhuận nào. Ba mươi năm 
sau, Nocor là nhà sản xuất thép lớn thứ tư trên thế giới và đến năm 
1999 lợi nhuận hang năm của họ cao hơn bất cứ công ty thép nào của 
Mỹ. 


Làm thế nào Nucor chuyển mình từ một Tập đoàn Hạt nhân My 
hết sức tệ hại thành công ty thép vĩ đại nhất nước Mỹ? Trước nhất, 
Nucor may mắn có được một nhà lãnh đạo cấp độ 5, Ken Iverson, 
được thăng chức Tổng giám đốc từ giám đốc điều hành bộ phận rầm 
nhà. Thứ hai, Iverson đã tìm được đúng người cho chuyến xe, thành 
lập một nhóm xuất sắc bao gồm những người như Sam Siegel (được 
các đồng nghiệp miêu tả là “giám đốc tiền tệ giỏi nhất trên thế giới, 
một nhà ảo thuật”) và David Aycock, một thiên tài trong ngành sản 
xuất. 


Và rồi sau đó thì sao? 


Cũng như Alan Wurtzel, Iverson mong muốn xây dựng một côn 
ty vĩ đại, nhưng không muốn bắt đầu bằng câu trả lời làm thế nào để 
đạt được điều này. Thay vào đó, ông đóng vai trò người điều tiết kiểu 
Socrate trong một loạt các cuộc tranh luận nảy lửa. Iverson bình luận: 
“Chúng tôi xác lập một loạt các cuộc họp ban giám đốc, trong đó vai 
trò của tôi giống như một nhà điều tiết. Mọi người đều náo loạn. 
Chúng tôi thường họp suất 3 giờ, đưa ra các vấn đề, cho đến khi 
chúng tôi đạt được một điều gì đó... Nhiều lúc, cuộc họp trở nên nóng 
bỏng đến mức mọi người lao vào nhau... Mọi người đều lớn tiếng, 
huơ tay múa chân, đập bàn, mặt đỏ gay và gân cổ nổi lên. 


Trợ lý của Iverson vẫn còn nhớ một cảnh tượng diễn ra nhiều lần 
trong nhiều năm liền: các đồng nghiệp kéo nhau vào phòng Iverson, 
la hét vào mặt nhau, nhưng rồi lại đi ra với một kết luận thống nhất. 
Sau khi thảo luận và tranh cãi, họ bán đi bộ phận kinh doanh hạt 
nhân; sau khi thảo luận và tranh cãi, họ tập trung vào các rầm thép; 
rồi thảo luận và tranh cãi, họ bắt đầu tự sản xuất thép; thảo luận và 
tranh cãi, họ đầu tư vào nhà máy sản xuất cỡ nhỏ thứ hai, và cứ thế 
tiếp tục. Hầu hết các lãnh đạo Nucor mà chúng tôi tiếp chuyện đều 
nhắc đến xu hướng tranh luận, trong đó chiến lược công ty “dan dan 
hình thành sau những cuộc tranh luận và đấu tranh nảy lửa.” 


Giống như Nucor, các công ty nhảy vọt có khuynh hướng trao đổi 
căng thẳng. Những cụm từ như “tranh luận lớn tiếng”, “trao đổi căng 
thắng”, “dau hiệu bất đồng tốt” thường xuyên xuất hiện trong các bài 
báo và phỏng vấn. Họ không lợi dụng thảo luận như một quá trình 
giả tạo để mọi người có quyền phát biểu rồi sau đó đồng ý với một 
quyết định đã được đưa ra trước. Quá trình thảo luận được xem như 
một cuộc tranh luận khoa học, trong đó mọi người tham gia để tìm ra 
câu trả lời tốt nhất. 


3. Thực hiện các cuộc phân tích, không đổ lỗi 

Năm 1978, Philip Morris mua lại công ty Seven-Up, để rồi 8 năm 
sau phải bán lỗ. Số tiền thua lỗ tương đối nhỏ so với toàn bộ tài sản 
của Philip Morris, nhưng lại là một vết nhơ rõ ràng, và đã tốn hàng 


ngàn giờ quý báu của ban lãnh dao. 


Trong các buổi phỏng vấn với các nhà lãnh đạo Philip Morris, 


chúng tôi rat ngạc nhiên khi thấy họ tư nêu lên thất bại này và thảo 
luận rất cởi mở về nó. Thay vì phải giấu đi thất bại to lớn và đáng xấu 
hổ này, có vẻ như là họ có nhu cầu cần phải nhắc đến nó. Trong quyền 
sách Tôi Là Người May Man, Joe Cullman danh nam trang dé mo xé 
that bai 7-UP. Ong khong hề che giấu sự thật đáng xấu hổ rằng day la 
một quyết định sai lầm. Đó là năm trang phân tích một cách chi tiết 
sai lầm này, các ảnh hưởng của nó, và bài học rút ra từ đây. 


Hàng trăm, nếu khong muon nói là hàng ngàn, giờ làm việc đã 
được dành ra để mổ xẻ trường hợp 7-UP. Tuy họ nói rất nhiều về sự 
thất bại rõ ràng này, không ai đổ lỗi cho ai. Trong số này chỉ có một 
ngoại lệ: Joe Cullman, đứng trước gương, và tự đổ lỗi cho mình. Ông 
viết: “Rõ ràng đây lai là một kế hoạch không phù hợp khác của Joe 


Cullman.”! Ông tự trách mình nếu như nghe theo những người đã 
phản đối ý tưởng lúc đó, thì tai hoạ đã có thể tránh khỏi. Ông còn cám 
ơn những người đã đưa ra ý kiến đúng, nêu rõ tên những người đã có 
khả năng tiên đoán tốt hơn ông. 


Trong một thời đại mà các nhà lãnh đạo thường cố gắng bảo vệ 
hình ảnh của mình — đứng ra tự nhận mình có tam nhìn hơn các đồng 
nghiệp, nhưng lại đổ lỗi cho người khác khi quyết định của họ không 
thành công — một người như Joe Cullman thật đáng quý. Ông khẳng 
định: “Tôi xin nhận trách nhiệm trong quyết định tệ hại này. Nhưng 
tất cả chúng ta có trách nhiệm phải học tập tối đa từ số tiền học phí 
quá đắt chúng ta phải trả.” 


Khi bạn quay lại phân tích vấn đề mà không đỗ lỗi, bạn đã tiến xa 
trong việc tạo dựng một môi trường để sự thật được chú ý. Nếu bạn 
có những người thích hợp trên chuyến xe, bạn gan nhw khong bao gio’ 
phải đổ lỗi mà chỉ cần tìm kiếm sự thấu hiểu và hoc tập kinh nghiệm. 


4. Thiết lập chế độ “cờ đỏ” 


Chúng ta đang sống, trong thời đại thông tin, người nào có nhiều 
thông tin chính xác sẽ có được lợi thế hơn. Nếu chúng ta nhìn lại quá 
trình phát triển và suy tàn của các tổ chức, chúng ta ít gặp trường hợp 
công ty nào vấp ngã vì thiếu thông tin. 


Các nhà lãnh đạo Bethlehem Steel cũng đã biết từ lâu mối đe dạo 
từ các nhà máy thép cỡ nhỏ như Nucor. Họ đã không chú ý cho đến 
một ngày thức dậy và nhận ra rằng một thị phần lớn đã bị chiếm mất. 


Upjohm có rất nhiều thông tin cho thấy một số sản phẩm sắp ra 
mắt của họ sẽ không thể đem lại kết quả như mong muốn, hay tệ hơn, 
sẽ Say ra nhung phan tng phy. Nhung họ cứ làm ngơ trước những 
vấn đề này. Trường hop: thuốc an thần halcion chẳng hạn, một người 
trong công ty đã phát biểu trên tờ Newsweek là: “việc bỏ qua các lo 
ngại về an toàn của Halcion đã trở thành chính sách của công ty một 
cách không chính thức”. Trong một số trường hợp khách khi Upjohn 
bị chỉ trích, họ đã đóng khung các vấn đề như là “thong tin bat loi", 
thay vì đối mặt sự that về những điểm yếu của nó. 


Các nhà lãnh đạo của Bank of America có rất nhiều thông tin về 
việc xoá bỏ bảo hộ, nhưng họ lại không đối mặt với ảnh hưởng của 
quá trình xoá bảo hộ: Trong một thế giới không được bao hộ, ngàn 
hàng cũng chỉ là một hàng hoá bình thường, và các đặc quyền hay 
truyền thống thượng lâu sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhưng chỉ đến khi họ 
thua lỗ 1,8 tỉ đôla thì Bank of America mới hiểu rõ sự thật này. Ngược 
lại, Carl Reichardt của Wells Fargo, người được mệnh danh là theo 
chủ nghĩa duy thực, đối mặt trực tiếp với sự thật của việc xoá bảo hộ. 
Thưa các bạn, chúng tôi lấy làm tiếc, nhưng chúng ta không thể giữ lại 
các đặc quyền nữa. Chúng ta cũng là những doanh nhân phải quan 
tâm đến chi phí và hiệu quả như các đồng nghiệp ở McDonald’s. 


Thật sự là chúng tôi không tìm thấy dữ liệu cho thấy các công ty 
nhảy vọt có thông tin nhiều hơn hay chính xác hơn các công ty đối 
trọng. Không hề. Cả hai nhóm công ty đều gần như có trong tay 
nguồn thông tin như nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ thông tin chính 
xác hơn, mà là ở chỗ đưa thông tin thành thông tin không thể bỏ qua. 


Một phương pháp đặc biệt hiểu quả là cơ chế “cò đỏ”. Cho phép 
tôi dùng ví dụ của cá nhân để minh hoa ý tưởng này. Khi tôi tham gia 
giảng dạy bằng phương pháp phân tích thực tế tại Khoa Kinh tế 
trường Stanford, tôi giao cho mỗi học viên MBA một mảnh giấy đỏ 
tươi khổ A4, kèm theo lời hướng dẫn: “Đây là lá cờ đỏ của bạn trong 
khoá học này. Nếu bạn giơ lá cờ đỏ này lên, cả lớp. sẽ dừng lại cho 
bạn. Không có mặt giới hạn nào về các bạn dùng cờ đỏ lúc nào và như 
thế nào. Bạn có thể dùng để nêu lên một nhận xét, chia sẻ một kinh 
nghiệm riêng, trình bày một phân tích, phản đối lại giáo sư, tranh 
luận với vị Tổng giám đốc khách mời, trả lời câu hỏi của bạn mình, 
đặt câu hỏi, đưa ra lời đề nghi, hay bất cứ lý do nào khác. Bạn sé 
không bị phạt vì sử dụng cờ đỏ. Cờ đỏ chỉ được sử dụng một lần duy 


nhat trong suốt khoá hoc. Cờ đỏ của ban không thé được nhượng lại 
cho người khác; bạn không thể cho hoặc bán lại cho người khác trong 


lớp.” 


Với lá cờ đỏ, tôi không biết chính xác chuyện gi se dién ra trong 
lớp mỗi ngày. Có lần, một sinh viên dùng cờ đỏ để nhận xét: “Giáo sư 
Collins, tôi nghĩ hôm nay giáo sư dẫn dắt lớp không hiệu quả. Thay da 
định hướng quá nhiều bằng câu hỏi, chúng ảnh hưởng đến khả năng 
SUY nghĩ độc lập của chúng tôi. Hãy để chúng tôi tự nghĩ ra.” Lá cờ đỏ 
đã giúp tôi nhận ra sự thật phũ phàng là các đặt câu hỏi của tôi đã ảnh 
hưởng đến việc học của mọi người. Một cuộc thăm dò ý kiến vào cuối 
khoá học có lẽ cũng sẽ cho tôi biết thông tin nay. Nhung một lá có đỏ, 
ngay lập tức và trước mặt mọi người, đã biến thông tin về điểm yếu 
của tôi thành một thông tin tôi không thể bỏ qua được. 


Tôi học được ý tưởng cờ đỏ từ Bruce Woolpert, người đã thiết kế 
một công cụ hết sức quyền uy gọi là “trả thiếu” trong công ty 
Graniterock của mình. Trả thiếu giao cho người mua hàng toàn quyền 
quyết định có phải trả tiền và trả bao nhiêu trên hoá đơn tuy thuộc 
vào sự đánh giá của bản thân về mức độ thoã mãn đối với sản phẩm 
hay dịch vụ. Trả thiếu không phải là một hình thức hoàn tiền. Khách 
hàng không phải gửi trả lại sản phẩm, họ cũng không cần sự chấp 
thuận của Graniterock. Họ chỉ can khoanh tròn mục nào trên hoá 
đơn, trừ tiền lại, và chỉ gửi tiền cho những mục còn lại. Khi tôi hỏi 
Woolpert tại sao ông đưa ra công cụ trả thiếu này, ông nói: “Anh có 
thể thu thập được rất nhiều thông tin từ các cuộc thăm dò khách 
hàng, nhưng lúc nào cũng có cách để bào chữa cho các dữ liệu trong 
đó. Với hình thức trả thiếu, anh buộc lòng phải chú ý đến dữ liệu. 
Thường thì anh không biết khách hàng đang bực mình, cho đến khi 
anh không còn giữ chân họ được nữa. Trả thiếu đóng vai trò một hệ 
thống cảnh báo buộc chúng tôi phải hành động nhanh chóng, trước 
khi chúng tôi lại để mất khách hàng đó.” 


Thật lòng mà nói, chúng tôi không thường thấy một cơ chế cờ đỏ 
vừa sinh động vừa ấn tượng như trả thiếu trong các công ty nhảy vọt. 
Tuy vậy, tôi vẫn quyết định đưa ý tưởng này vào đây, theo như lời yêu 
cầu của trợ lý nghiên cứu Lane Hornung. Hornung la người giúp tôi 
thu thập và sắp xếp một cách hệ thống các cơ chế trong các công ty 
cho một dự á án nghiên cứu khác. Hornung, đưa ra một cách thuyết. 
phục rằng nếu bạn là một nhà lãnh đạo Cấp độ 5 hoàn toàn, có thể 
bạn không cần một cơ chế đèn đỏ. Nhưng nếu bạn chưa đạt đến cấp 


độ 5, hay nếu bạn có một cá tinh uy lực, cơ chế cờ đỏ là một công cụ 
hữu dụng và thực tế để đưa thông tin thành thông tin không thể bỏ 
qua và tạo ra môi trường để sự thực được chú ý.* 


* Dé hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động, hãy xem thêm bài báo 
Turning Goals into Results: The Power of Catalytic Mechanisms dang 
trén tap chi Havard Business Review, 1999. 


NIEM TIN SAT ĐÁ GIỮA NHUNG SU’ THAT PHU PHANG 


Khi Procter & Gamble tấn công vào ngành kinh doanh giấy tiêu 
dùng trong cuối thập niên 1960, Scott Paper (lúc đó đang dẫn đầu) 
chấp nhận bước xuống hàng thứ hai mà không hề đấu tranh và bắt 
đầu tìm hướng để đa dạng hoá sản phẩm. 165 Một nhà phân tích cho 
biết: “Công ty tổ chức một cuộc họp các nhà phân tích năm 1971. Day 
là một trong những cuộc họp chán nản nhất mà tôi từng tham dự. 
Ban lãnh đạo chỉ việc giơ tay đầu hang và nói: ‘Ching ta đã bị lừa.” 
Công ty một thời đầy tự hào giờ nhìn vào đối thủ và nói: “Tình hình 
của chúng ta là thế này đây”, và thở dài: “Nhưng mà... Ít ra cũng có 
những người khác trong ngành còn tệ hơn chúng ta.’ ’ Thay vì cố gắng 
tìm hiểu cách phản công và giành chiến thang, Scott chỉ cố gắng bảo 
vệ những gì họ có. Sau khi giao cho Procter & Gamble phan khúc cao 
cua thi trường, Scott hy vọng răng, nếu họ chỉ chui nhủi trong phân 
khúc B, kẻ tấn công sẽ để cho họ yên. 


Kimberly-Clark, ngược lại, xem việc được cạnh tranh với Procter 
& Gamble là một tài sản chứ không phải là một món nợ. Darwin 
Smith và đội ngũ của ông vui mừng trước viễn cảnh được cạnh tranh 
với người dẫn đầu, xem đây là một cơ hội để Kimberly-Clark ngày 
càng mạnh hon và giỏi hơn. Họ cũng xem đây là cơ hội giúp mọi 
nhân viên trong Kimberly-Clark ngày càng cạnh tranh hơn. Trong 
một cuộc họp nội bộ, Darwin Smith đã đứng lên và bắt đầu bài nói 
của mình: “Bây giờ tôi muốn mọi người hãy đứng lên trong im lặng.” 
Mọi người nhìn quanh, tự hỏi Darwin Smith đang muốn gì. Phải 
chăng có ai đó mới vừa mất? Và thế là, sau một lúc bối rối, tất cả đều 
đứng dậy và trang nghiêm nhìn xuống đất và im lặng. Sau một lúc, 
Smith nhìn vào mọi người và nói bằng một giọng buồn bã: “Đó là 
phút mặc niệm cho Procter & Gamble.” 


Cả hội trường vỡ oa. Blair White, một giám đốc đã chứng kiến sự 
kiện này cho biết: “Ông làm cho mọi người chia sẻ cùng một suy nghĩ, 
mọi người từ trên xuống dưới trong công ty, ngay ca những công 
nhân đứng máy. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại người khổng 16.” 
Sau này, Wayne Sanders (người kế nhiệm Smith) đã miêu tả cho 
chúng tôi lợi ích vô cùng to lớn khi cạnh tranh với đối thủ giỏi nhất: 

“Liệu chúng tôi có tìm đầu ra một đối thủ | giói hon Procter & Gamble? 
Không thé nào. Tôi nói thé vi chúng tôi rất tôn trong ho. Họ to lớn 
hon ching tói. Ho giói hon ching tói. Ho tiép thi that tuyét voi. Ho 
làm cho moi đối thủ canh tranh phải khiếp sợ, ngoai trừ một người 
duy nhất là Kimberly-Clark. Điều này làm chúng tôi vô cùng tự hào.” 


Hai thái độ phản ứng của Scott Paper và Kimberly-Clark trước 
đối thủ Procter & Gamble đưa chúng ta đến một điểm quan trọng. Khi 
đối mặt với sự thật phũ phàng, các công ty nhảy vọt cảm thấy họ càng 
mạnh mé và dẻo dai, chứ không hề yếu đi và nản long. Mọi người con 
cảm thấy hả hê khi đối đầu với thực tế khó khăn mà vẫn có thể tự hào. 

“Chúng ta sẽ không bao gio đầu hàng. Có thé chúng ta sé mất nhiều 
thời gian, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách để đánh bại đối 
thủ. > 99 


Robert Aders tại Kroger đã tổng kết điều này một cách gọn gàng 
lúc kết thúc cuộc phỏng vấn, khi miêu tả tâm lý của nhóm lãnh đạo tại 
Kroger khi họ phải đối mặt với nhiệm vụ suốt 2o năm đầy khó khăn 
là thay đổi toàn bộ hệ thống Kroger. “Những gì chúng tôi làm rất 
giống tính cách của Churchill. Chúng tôi có một ý chí mạnh mẽ phải 
vươn lên, rằng chúng tôi là Kroger, Kroger đã từng có mặt ở đây và sẽ 
còn ở lại sau khi chúng tôi ra đi, và thề có Chúa, chúng tôi sẽ chiến 
thang. Nếu chúng tôi phải mất hàng trăm năm, thì chúng tôi cũng sé 
kiên trì trong hàng trăm năm, nếu cần.” 


Trong suốt quá trình phỏng vấn, chúng tôi liên tục nhớ đến các 
cuộc nghiên cứu “dạn dày” do Uỷ ban Quốc tế (International 
Comittee) thực hiện cho Cuộc nghiên cứu về nạn nhân (Study of 
Victimization). Cac cuộc nghiên cứu này theo dõi những người đã 
từng gặp nghịch cánh đáng thương — các bệnh nhân ung | thư, tù binh 
chiến tranh, nạn nhân tai nạn, v.v... — nhưng van đứng vững. Họ phát 
hiện con người thường roi vào ba nhóm: những người bị suy sup 
hoàn toàn sau sự cố, những người sống bình thường sau sự cố, và 
những người xem sự cố như một cơ hội giúp họ mạnh mẽ hơn. Các 
công ty nhảy vọt cũng như những người trong nhóm thứ ba, họ có 


“yếu tố dạn day’. 


Khi Fannie Mae bắt đầu quá trình chuyển đổi trong những năm 
đầu 1o8o, không ai tin rằng họ sẽ thành công, nói chi đến việc trở 
thành vi đại. Fannie Mae lúc đó đang có 56 tỉ đôla tiền vay đang thua 
lỗ. Họ nhận được 9% trên số tài sản thế chấp, nhưng phải trả 15% 
trên số nợ họ vay. Nhân con số chênh lệch này với 56 ti đôla, bạn sẽ 
được một con số âm to tướng. Thêm vào đó, theo các điều khoản uỷ 
quyền, Fannie Mae không the mở rong thém | ngoài dich vu kinh 
doanh tài sán thé cháp. Moi nguói déu cho ràng Fannie Mae hoàn 
toàn bi lé thuóc vào thay đổi lãi suất ngân hang, nếu lãi suất tăng thì 
Fannie Mae thua lỗ, nếu lãi suất giảm thì Fannie Mae có lợi, và nhiều 
người cho rằng Fannie Mae chỉ có thể thành công nếu chính phủ 


nhúng tay vào kiềm giữ lãi suất. Một nhà phân tích nhận xét: “Đó là 
cơ hội duy nhất của họ.” 


Nhưng đây không phải là cách David Maxwell và ban lãnh đạo 
mới thành lập của ông đánh giá tình hình. Họ không hề mất niềm tin, 
vẫn nhất quán khẳng định trong các cuộc phỏng vấn với chúng tôi 
rằng họ không chỉ đặt mục tiêu sống sót mà phải chiến thắng với tư 
cách một công ty vĩ đại. Dĩ nhiên, lãi suất lên xuống là một sự thật mà 
không dễ gì biến mất được. Fannie Mae không còn chọn lựa nào khác 
là phải trở thành công ty giỏi nhất trong thị trường vốn trên thế giới 
về mặt quản lý rủi ro lãi suất thế chấp. Maxwell và đội ngũ của ông 
đặt ra nhiệm vụ phải thiết kế một mô hình kinh doanh ít lệ thuộc hơn 
vào lãi suất, bao gồm việc phát minh ra các công cụ tài chính thế chấp 
tinh vi. Hầu hết các nhà phân tích đều chế nhạo việc này. Một người 
nói: “Khi bạn có 56 tỉ đôla khắp mọi nơi và không thu hồi được, nói 
đến những chương trình khác thật là buồn cười. Điều nay cũng giống 
như Chrysler [lúc đó đang xin bảo lãnh của liên bang để tránh phá 
sản] lại phát triển thêm ngành kinh doanh máy bay.” 


Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi hỏi David Maxwell làm thế 
nào ông và những người cộng sự của mình đối mặt với những kẻ ưa 
chỉ trích trong giai đoạn đen tối đó. Ông trả lời: “Trong nội bộ, đó 
không phải là một vấn đề. Dĩ nhiên, chúng tôi phải thôi không làm 
một số điều ngu ngốc, và phải phát minh ra một loạt các công cụ tài 
chính hoàn toàn mới. Nhưng chúng tôi không bao giờ nuôi dưỡng 
khả năng thất bại. Chúng tôi sẽ dùng tai hoạ như một cơ hội đưa 
Fannie Mae thành một công ty vĩ dai.” 


Trong một cuộc họp nhóm nghiên cứu, một thành viên nhận xét 
rằng Fannie Mae làm cho cô nhớ lại một chương trình truyền hình 
ngày xưa, Người Đàn Ông Sáu Triệu (The Six Million Dollar Man) với 
Lee Majors. Bối cảnh của loạt chương trình này là một phi hành gia bị 
nổ tung khi đang thử nghiệm hạ cánh trên mặt trăng tại một sa mạc 
vùng tây nam. Thay vì chỉ cố gắng cứu sống nạn nhân, các bá sĩ đã tái 
thiết kế ông thành một người máy siêu nhân, bằng cách cây vào người 
các thiết bị tự động dùng băng lượng nguyên tử, ví dụ như một con 
mắt trái cực tỉnh và tứ chi bằng máy. Tương tự như vậy, David 
Maxwell và cộng sự không chỉ tranh thủ việc Fannie Mae đang chảy 
máu đến hấp hối như là lý do để tái cấu trúc công ty. Họ tận dụng cơ 
hội này để tạo ra một cái gì đó mạnh mẽ và uy lực hơn. Từng bước 
từng bước một, từng ngày từng ngày, từng tháng từng tháng, đội ngũ 
của Fannie Mae đã thiết kế lại toàn bộ mô hình kinh doanh xoay 
quanh viéc quán ly rui ro và hướng văn hoá công ty thành một cô máy 
hiệu suất cao CÓ thể cạnh tranh với bất cứ công ty nào trên Wall 
Street, và cuối cùng đã đạt được lợi nhuận gấp 8 lần thị trường trong 
vong 15 năm. 


NGHỊCH LÝ STOCKDALE 


Dĩ nhiên, không phải công ty nhảy vọt nào cũng phải đối mặt với 
một cuộc khủng hoảng sâu sắc như Fannie Mae. Trên thực tế, chỉ có ít 
hơn phân nửa số công, ty rơi vào tình cảnh khủng, hoảng như vậy. 
Nhưng hầu như mọi công ty nhảy vọt đều phải đối mặt với những 
nghịch cảnh đáng ghi nhận trong quá trình tiến đến vĩ đại, không kiểu 
này thì cũng kiểu kia — Gillette phải chống lại các lời đề nghị mua lại 
công ty, Nucor phải đối mặt với hàng nhập khẩu, Wells Fargo và sự 
xoá bỏ bảo hộ, Pitney Bowes mất cơ hội độc quyền, Abbott Labs phái 
thu lại một số lớn sản phẩm, Kroger và yêu cầu phải thay đổi 1oo% số 
cửa hàng của mình, v.v... Trong mọi trường hợp, đội ngũ lãnh đạo 
đều phản ứng lại bằng một trạng thái tâm lý hai mặt mạnh mẽ. Một 
mặt, họ mạnh dạn đối mặt với thực tế phũ phàng. Mặt khác, họ giữ 
niềm tin vào kết quả cuối cùng, và quyết tâm sẽ chiến thắng như một 
công ty vĩ đại bất kể sự thật hiện tại. Chúng tôi đặt tên cho sự hai mặt 
nay là nghịch lý Stockdale. 


Stockdale ở đây chính là tướng Jim Stockdale. Tại trại tù chiến 
tranh, mặc dù bị cầm tù suốt 8 năm, Stockdale vẫn sống sót không 
cần đến quyền tù binh, không biết trước ngày được trả tự do, không 
biết chắc mình có còn sống để gặp lại gia đình hay không. Ông nhận 


trách nhiệm chi huy, làm mọi việc có thể để tao ra những điều kiện 
giúp thêm nhiều tù bình khác cũng được sống sót. 


Trước khi đến gặp Stockdale tôi có đọc quyển In Love and War, 
một quyển sách do Stockdale và vợ luân phiên nhau viết các chương, 
ghi lại thứ tự những kinh nghiệm họ đã trải qua trong tám năm khó 
khăn. Trong quá trình đọc, tôi cảm thấy rất buồn nản. Cuộc đời ông 
quá ảm đạm, sự thay đổi của số mệnh, sự tra tấn, v.v... Và rồi, tôi chợt 
ngộ ra: “Tôi đang ngồi đâu trong căn phòng a ấm cúng, nhìn ra sân 
trường Stanford thật đẹp, trong một buổi chiều chủ nhật êm đềm. Tôi 
cảm thấy buồn khi đọc quyển sách mặc dù tôi biết rõ kết thúc của nó. 
Tôi biết ông sẽ thoát ra được, sẽ gặp lại được gia đình, trở thành một 
anh hùng dân tộc, và sẽ trải qua những năm cuối đời nghiên cứu triết 
học cũng tại ngôi trường xinh đẹp này. Nếu tôi cảm thấy buồn, thì 
làm sao ông đối mặt với thực tế khi ông đang bị giam và không biết 
đến kết cục sẽ ra sao?” 


Khi tôi đem câu này hỏi ông, ông đã trả lời: “Tôi chưa bao giờ mất 
niềm tin vào kết cục câu chuyện. Tôi chưa bao giờ nghỉ ngờ rằng 
mình không chỉ thoát được, mà tôi còn chiến thắng và biến những trải 
nghiệm thành một sự kiện quan trọng trong cuộc đời, mà nếu nhìn 
lại, tôi không muốn đánh đối.” 


KEE 


Chúng tôi không nói gi nữa, chỉ tiếp tụ đi bộ đến câu lạc bộ của 
khoa, Stockdale phải đi khập khiêng vì một chân của ông đã cứng lại 
sau nhiều năm tù. Sau cùng, đi khoảng 1oom trong im lặng, tôi lại 
hỏi: “Vậy những người nào đã không thoát được?” 


Ông nói: “O, dễ biết lắm. Những người lạc quan.” 


“Những người lạc quan? Tôi thật không hiểu.” Bây giờ tôi hoàn 
toàn bất ngờ, vì nó trái ngược lại với những gì ông nói trước đó 
100m.” 


“Những người lạc quan. Họ là những người sẽ nói: “Chúng ta sẽ 
được thả vào Giáng Sinh.’ Rồi sáng sinh đến, giáng sinh đi. Họ lại nói: 
Chúng. ta sẽ được thả vào lễ Phục sinh.’ Rồi Phụ sinh đến, Phục sinh 
đi. Và rồi sau đó là Lễ tạ ơn, rồi lại đến Giáng sinh nữa. Và rồi họ chết 
vì trái tim tan nát.” 


2 tôi lại tiếp tuc di trong im lặng. Rồi ông quay sang tôi và 
: “Đây là một bài học rất quan trọng. Anh không được lan lộn giữa 
niềm tin cuối cùng mình sẽ chiến thắng — điều này anh Không được 
để mất — và kỷ luật phải đối diện sự thật hiện tại, bất kể nó như thế 
nao.’ 


Cho đến bây giờ, tôi vẫn mang theo mình hình anh Stockdale qué 
mắng những người lạc quan: “Chúng ta sẽ không được thả vào Giáng 
sinh, phải chấp nhận như thết.” 


KEE 


Cuộc nói chuyện với Stocdale có một ảnh hưởng rất lớn đến sự 
hoàn thiện của bản thân tôi. Cuộc sống luôn đầy những bất công, có 
khi có lợi cho ta, nhưng cũng có khi bat lợi cho ta. Chúng ta ai cũng 
phải trải nghiệm sự thất vọng hay những sự kiện đớn đau trong cuộc 
đời, những bước lùi mà không có một lý do hay một ai đó để đổ lỗi. 
Có thể là một cơn bệnh, một tai nạn, có thể là chúng ta mất một 
người ta yêu thương, hay có thể chúng ta bị cuốn phăng trong một 
cuộc cải cách chính trị, hay có thể chúng ta bị bắn trong chiến tranh 
và bị bắt làm tù binh suốt 8 năm. Stockdale đã dạy cho tôi rằng, con 
người khác nhau không phải vì họ gặp hay không gặp những điều khó 
khăn, mà là các họ đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi 
trong cuộc sống. Khi phải đấu tranh với những thử thách trong cuộc 
sống, nghịch lý Stockdale (bạn giữ vững niềm tin rằng mình cuối cùng 
sẽ chiến thắng, và đồng thời phải đối diện sự thật phũ phàng của hiện 
tại) tỏ ra rất hữu hiệu giúp bạn vượt qua khó khăn và trở nên mạnh 
mẽ hơn chứ không hề yếu đi — không chỉ đối với riêng tôi, mà cho tất 
cả những ai đã học được bài học này và cố gắng áp dụng nó. 


Nghịch lý Stockdale 


Giữ vững niễm tin Đối mặt sự thật phũ 
rang ban sẽ chien Va đồng thời phảng trong hiện tại 


tháng. du khó khăn dü nó là gi di nữa 
dén máy. 





Tôi chua bao giờ nghi minh sé đem câu chuyện với Stockdale vào 
thành một phan của cuộc nghiên cứu các công ty nhảy vot. Tôi nhận 
định đây là một câu chuyện riêng tư nhiều hơn là về công ty. Nhưng 


khi tôi tìm hiểu các dữ liệu nghiên cứu, tôi cứ nhớ đến câu chuyện 
này mãi. Cho đến một hôm tôi chia sẻ câu chuyện này với các cộng sự 
tại một cuộc họp nhóm. Khi tôi kết thúc, một không khí im lặng bao 
trùm, và tôi nghĩ: “Chắc mọi người cho rằng tôi đang đi lạc hướng.” 


Rồi thì Duane Duffy, một thành viên ít nói nghĩ nhiều đã thực 
hiện phân tích A&P va Kroger, lên tiếng: “Đây chính là những gi tôi 
đang tìm kiếm trong đầu. Tôi đang cố gắng đưa ra sự khác biệt căn 
bản giữa A&P và Kroger. Đây chính là câu trả lời. Kroger cũng giống 
như Stockdale, và A&P giống những người lạc quan luôn nghĩ mình 
sẽ được thả vào khoảng Giáng sinh.” 


Thế là những thành viên khác bắt đầu tham gia, kể ra những điểm 
khác biệt giữa các cặp công ty — Wells Fargo và Bank of America cùng 
đối diện việc xoá bỏ bảo hộ, Kimberly — Clark va Scott Paper cùng. 
phải đối mặt với sức mạnh của Procter & Gamble, Pitney Bowes và 
Addressograph cung phải đối mặt với hang nhập khẩu, v.v.... Tất cả 
họ đều thể hiện cùng một mẫu hình nghịch tâm lý này, và chúng tôi 
gọi đó là Nghịch lý Stockdale. 


Nghịch lý Stockdale là một dấu ấn riêng của những ai đã đạt đến 
độ vĩ đại, cho dù đó là trong cuộc sống riêng hay trong việc lãnh đạo 
người khác. Churchill cũng thể hiện nó trong Thế chiến II. Tuóng 
Stockdale, cüng như Viktor Frankl trước ông, cũng đã sống trong trại 
tu. Và những vi lãnh đạo các công ty nhảy vọt mặc dù không thể tự 
hào mình đã trải qua những kinh nghiệm lớn lao như cứu thoát cả thế 
giới hay sống trong một trại tù chiến tranh, họ đều thể hiện nghịch lý 
Stockdale. Cho dù tình huống có ảm đạm, hay sự tầm thường của họ 
có lố bịch đến mức nào, họ đều giữ vững niềm tin rằng họ sẽ không 
chỉ sống sót, mà còn vượt lên thành một công ty vĩ đại. Và, đồng thời, 
họ cũng giữ kỷ luật nghiêm khắc về việc đối mặt với thực tế phũ 
phàng của hiện tại. 


Cũng như hầu hết những gì chúng tôi khám phá qua quá trình 
nghiên cứu, những yếu tố chính đưa đến điều vĩ đại thường rất đơn 
giản và dễ thấy. Các nhà lãnh đạo vĩ đại đã có thể lọc bỏ được những 
thứ làm phân tán xung quanh mà chỉ tập trung vào một vài điều tạo 
nên ảnh hưởng lớn nhất. Họ làm được như vậy là vì họ đều cân bằng 
hai phía của nghịch lý Stockdale, không để bên nào lấn lướt bên nào. 
Nếu bạn cũng có thể vận dụng nghịch lý này, bạn sẽ nâng cao rất 
nhiều cơ hội đưa ra những quyết định đúng đắn và chắc chan sẽ phát 


hién mot khai niém don gian nhung tường tận để thực hiện những 
chọn lựa mới. Và một khi bạn đã có khái niệm đơn giản và thống 
nhất, bạn đã tiến rất gần đến quá trình chuyển tiếp sang bước đột 
phá. 


Tóm tắt chương 
ĐỐI MAT THỰC TẾ PHU PHANG 


(NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ MẤT NIỀM TIN) 


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH 


e Tất cả những công ty nhảy vọt đều bat đầu quá trinh đi tìm con 
đường đến vĩ đại bằng cách đối diện sự thật phũ phàng của hiện tại. 

e Khi bạn bắt đầu một nỗ lực trung thực và cần mẫn để xác định 
tình hình thực tế của mình, quyết định đúng đắn sẽ tự nó thể hiện 
điều này. Không thể nào đưa ra được những quyết định đúng mà 
không nghiên cứu toàn bộ quá trình với một sự đối mặt trung thực 
với thực tại. 

e Một nhiệm vụ chính trong việc đưa công ty từ tốt đến vĩ đại là 
tạo ra một văn hoá trong đó mọi người có nhiều cơ hội lắng nghe, và 
đỉnh cao là để sự thật được lắng nghe. 


* Tao ra một môi trường để sự thật được lắng nghe bao gồm bón 
hành động căn bản: 


1.Lãnh đạo bằng câu hỏi, không phải bằng câu trả lời. 
2.Tham gia vào các cuộc đối thoại và tranh luận, đừng ép buộc. 
3.Thực hiện các cuộc phân tích, không đổ lỗi. 


4.Thiết lập chế độ cờ đỏ để đưa thông tin lên thành thông tin 


không thé bỏ qua. 


e Những công ty nhảy vot cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn 
như những công ty đối trọng, nhưng họ phản ứng lại rất khác nhau. 
Họ đối mặt trực diện với tình hình. Kết quả là họ trở nên mạnh mẽ 
hơn sau đó. 


e Một khái niệm tâm lý quan trong đưa công ty từ tốt đến vi đại là 
Nghịch lý Stockdale: Giữ vừng niềm tin rằng cuối cùng bạn sẽ chiến 
thắng, bất kể khó khăn, và đồng thời đối diện sự thật phũ phàng của 
hiện tại, bất kể nó là gì đi nữa. 


NHUNG KHAM PHA BAT NGO 


e Cá tính uy lực có thể vừa là một tài sản vừa là một món nợ, bởi 
vì sức mạnh của phong cách lãnh đạo có thể ngăn cản mọi người chia 
sẻ với bạn những sự thật phũ phàng. 


e Lãnh đạo không chi bat đầu với tầm nhìn. Nó bat đầu với việc 
đưa mọi người đối diễn sự thật và hành động trên những ảnh hưởng 
của nó. 


e Dành thời gian và công sức dé động. viên moi người là phí công. 
Câu hỏi thật sự không phải là “Làm thế nào để động viên mọi người?” 
Nếu bạn có trong tay những người thích hợp, họ sẽ tự nỗ lực. Vấn đề 
là làm thế nào để không làm họ nản lòng. Một trong những cách để 
làm mọi người nản lòng là chối bỏ sự thật hiện tại. 


CHƯƠNG NAM: KHÁI NIỆM CON 
NHIM (SU DON GIẢN TRONG BA 
VONG TRON) 


Hãy tự biết minh. 
- SCRIBES OF DELPHI, Plato 
Ban la con nhim hay con cao? 


Trong bài viết nổi tiếng Con nhim va con cáo, Isaiah Berlin chia 
thé giới thành hai loài nhím và cáo, dựa theo một truyền có Hy Lap: 
“Loài cáo biết nhiều thứ, nhưng loài nhím chỉ biết một thứ lớn. Cáo là 
một loài khôn ngoan có thể nghĩ ra rất nhiều chiến lược phức tạp để 
lén tấn công nhím. Ngày qua ngày, 


cáo lân quán quanh hang nhím, chờ doi thói co thích hợp để tấn 
công. Nhanh nhẹn, dep dé, khéo léo, có vẻ như chắc chan sẽ thang. 
Nhím, ngược lại, là một loài thấp kém. Nó lạch bạch đi lại tìm kiếm 
thức án và chăm sóc ngôi nhà của mình mỗi ngày. 


Cáo lặng le chờ đợi tại một ngã ba đường. Nhim đang chăm chú 
lo việc của mình, đi ngay vào con đường cáo đang chờ. Cáo nghĩ: “Ta 
sẽ bắt được mày”. Nó nhảy phóc ra, nhanh như chop. Chú nhím bé 
nhỏ, cảm thấy nguy hiểm, nhìn lên và tự nghĩ: “Lại nữa rồi. Chẳng lẽ 
hắn không học được bài học gi sao?" Nhím cuón trón minh lai, tróng 
như một quà banh gai, các gai nhọn dam ra tứ phía. Cáo dang nháy 
tới, gap sự tự vệ của nhím, phải ngừng, ngay lại. Rút lui về chỗ cũ 
trong khu rừng, cáo lại nghĩ cách tấn công khác. Mỗi ngày, cáo và 
nhím lại chiến đấu với nhau vài lần, nhưng mặc dù cáo rất khôn 
ngoan, nhím luôn là người thắng cuộc. 


Berlin dựa trên câu chuyện cổ này để chia loài người thành hai 
nhóm căn bản: cáo và nhím. Cáo cố gắng theo đuổi nhiều thứ cùng lúc 
và nhìn thế giới một cách phức tạp . Berlin viết: “Suy nghĩ của họ tản 
mạn, trên nhiều cấp độ”, và không bao giờ gắn kết suy nghĩ vào một 
khái niệm chung hay một tầm nhìn thống nhất. Nhím, ngược lại, đơn 


giản hóa thế giới phức tạp thành một ý tưởng tổ chức duy nhất, một 
nguyên lý c8an bản hay một khái niệm có thể thống nhất và dẫn dắt 
mọi việc. cho dù thế giới có phức tạp đến thế nào, nhím đều đưa tất cả 
những thử thách và tình huống khó xử thành những ý ý tưởng nhim 
đơn giản, có thé đến mức giản di thái quá. Đối với nhím, bất cứ việc 
øì không liên quan đến ý tưởng nhím đều vô nghĩa. 


Giáo sư Marvin Bressler thuộc dai hoc Princeton đã chỉ ra sức 
mạnh của nhím trong một cuộc nói chuyện với chúng tôi: “Anh muốn 
biết điều gì tao nên sự khác biệt giữa những người có ảnh hưởng lớn 
và những người chỉ là lanh lợi mà thôi? Họ là những ocn nhím.” 
Freud và thế giới tiềm thức, Darwin và sự chọn loc tự nhiên, Marx va 
sự đấu tranh giai cấp, Einstein và thuyết tương đối, Adam Smith và 
sự phân chia lao động — họ đều là những con nhím. Họ nhìn thế giói 
phức. tạp và đơn giản hóa nó. Eressler nói tiếp: “Những người để lại 
dấu ấn to lớn nhất là những người được hàng ngàn ủng hộ phía. sau 
lung luón nhac nhó: “Y twéng hay day, nhung anh di quá xa roi.” 


Dé cho r6, phái nói tháng là nhím khóng ngu ngóc. Ngược lai nữa 
là đằng khác. Họ hiểu rõ rằng cốt lõi của việc thấu hiểu là sự đơn 


giản. Còn gì đơn giản hơn công thức e=mc?? Còn gì đơn giản hơn ý 
tưởng tiềm thức được phân định thành nó, tôi, và siêu ngã? Còn gì 
tao nhã hơn nhà máy pin cua Adam Smith va ban tay vo hinh? Khong, 
nhim khong hề ngu ngốc, ho đạt được hiểu biết thấu đáo, cho phép ho 
nhìn xuyên qua sự phức tạp và thấy rõ những mô hình căn bản. Nhím 
chỉ thấy những gi cần thiết, và bỏ qua những thứ khác không liên 
quan. 


Tất cả những bàn luận về nhím và cáo này có liên quan gì đến quá 
trình từ tốt đến vi đại? Rất liên quan day. 


Những người đã xây dựng nên các công ty nhảy vọt đều là nhím, 
ở một mức độ nào đó. Họ dùng bản chất nhim của minh để tiến đến 
một điều chúng tôi đặt tên là “Khái niệm con nhím” (Hedgehog 
Concept) cho công ty của mình. Những người lãnh đạo công ty đối 
trọng thường là cáo, không nắm được lợi thế rõ ràng của Khái niệm 
con nhím, mà lại tản mạn, không nhất quán. 


Hãy xem xét trường hợp Walgreens và Eckerd. Hay nhớ lại là 
Walgreens có lợi nhuận cổ phiếu tích lũy từ cuối 1975 đến 2000 cao 
gấp 15 thị trường chung, vượt qua dé dang các công ty vi đại như GE, 


Merck, Coca-cola, Intel. Đó là một kết quả tuyệt vời đối với một công 
ty vô danh, nhiều người con cho đây là công ty rất chán. Khi phỏng 
vấn Cork Walgreen, tôi cứ liên tục yêu cầu ông hãy nói sâu hơn, hãy 
giúp chúng, tôi hiểu được các kết quả phi thường này. Cuối cùng, rất 
bực mình, ông nói: “Nghe này, mọi chuyện chẳng có gì phức tạp cả! 
Một khi chúng tôi hiểu được khái niệm, chúng tôi cứ thế mà làm 
thôi.” 


Vậy khái niệm đó là gì? Đơn giản thế này: những tiềm thuốc tây 
tốt nhất, tiện lợi nhất, thu lại lợi nhuận cao nhất trên mỗi lần khách 
hàng ghé qua. Thế thôi. Đó là chiến lược độc đáo mà Walgreens dùng 
để đánh bai GE, Coca-cola, và Merck. Với một phong cách con nhím 
cổ điển, Walgreens đã theo đuổi khái niệm này và áp dụng nó một 
cách nhất quán. Họ bắt đầu một chiến dịch thay thế tất cả những địa 
điểm không thuận tiện bằng những nơi thích hợp hơn, ưu tiên cho 
các góc đường mà khách hàng, có thể ra vào từ nhiều hướng. Nếu có 
một địa điểm tuyệt VỜI ngay góc đường chỉ cách nơi một tiệm khác 
của Walgreens cũng có vị trí tốt và đang kinh doanh có lãi vài trăm 
mét, công ty sẽ đóng cửa tiệm này (cho dù có phải đền bu 1 triệu dóla 
vì chấm dứt hợp. đồng thuê địa điểm trước thời hạn) để mở tiệm mới 
noi vi trí tuyệt vời. Walgreens là người đầu tiên mở ra các tiệm thuốc 
tây cho phép người lái xe ngồi trên xe để mua thuốc, họ nhận thấy 
khách hàng thích ý tưởng này, và đã nhan rộng ra hàng trám diém 
nhu thé. Trong những khu vực nói thành, cóng ty sắp xếp các cửa 
tiệm rất gần nhau, dựa trên ý tưởng là không ai phải đ bộ qua nhiều 
con đường để đến được với Walgreens. Ở trung tâm thành phố San 
Francisco chang han, Walgreens có 9 tiệm trong vòng bán kinh 2km. 
9 tiệm!. Nếu để ý y, ban sé thấy các tiệm thuốc tay Walgreens dày đặc ở 
một số thành phố tương tự như các tiệm cà phê. Starbucks tại qué 
nhà Seattle. 


Walgreens sau đó gắn liền khái niệm tiện lợi và một ý tưởng kinh 
tế đơn: lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua. Việc tập trung 
nhiều cửa tiệm (9 tiệm trong vòng bán kính 2km) đem lại lợi thế kinh 
tế về quy mô, nhờ vậy có thêm tiền để đầu tư vào càng nhiều tiệm, và 
lại thu hút thêm nhiều khách hàng. Bằng cách kinh doanh thêm các 
dịch vụ lợi nhuận cao như dịch vụ rửa hình trong vòng một giờ, 
Walgreens có thể tăng lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua. 
Càng thuận tiện khách hàng vào càng đông, nhân với số lợi nhuận 
môi lần khách hàng ghét qua càng táng, dem lai tién mát cho hé thóng 
để xây dựng thêm càng nhiều tiệm tiện lợi. Từng cửa tiệm, từng khu 


phố, từng thành phố, từng khu vực, cứ thé Walgreens càng ngày càng 
như một con nhím với một ý tưởng cực kỳ đơn giản. 


Trong một thế giới đầy rẫy những nhà lãnh đạo dở hơi, những ý 
tưởng hão huyền, những nhà vị lai huyên hoang, những kẻ gây hoang 
mang, những 


chuyên viên tinh thần và những người đại loại như vậy, thật là dễ 
chịu khi thấy một công ty thành công rực rỡ chỉ bằng một khái niệm 
đơn giản và thực thi nó một cách xuất sắc và đầy sáng tạo. Trở thành 
tiệm thuốc tây tiện lợi tốt nhất trên thế giới và liên tục tăng lợi nhuận 
trên mỗi lần khách hàng ghé qua — còn gì rõ ràng và đơn giản hơn? 


Vâng, nếu như nó rõ ràng và đơn giản, tại sao Eckerd không nhìn 
ra? Trong khi Walgreens chỉ chăm chú vào những thành phố nào mà 
họ có thể áp dụng được khái niệm tiện lợi và tập trung này, chúng tôi 
không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào cho thay Eckerd cũng có một 
khái niệm xuyên suốt tương tự như vậy. Là những người hám lợi, các 
nhà điều hành của Eckerd bắt buộc phải nắm lấy những cơ hội mua 
lại các chuỗi cửa hàng, 42 cửa hàng nơi này, 36 cửa hàng nơi kia, một 
cách hỗn tạp, không theo một chủ đề nhất quán rõ ràng nào cả. 


Trong khi các nhà điều hành Walgreens hiéu rang viéc gia tang lợi 
nhuận đồng nghĩa với việc cắt bỏ những gì không thích hợp với Khái 
niệm con nhím, thì các nhà điều hành Eckerd theo đuổi tăng trưởng 
chỉ vì phải tăng trưởng mà thôi. Trong những năm đầu thập niên 198, 
khi Walgreens đang quyết tâm theo đuổi khái niệm tiệm thuốc tây 
tiện lợi, Eckerd lại nhảy vào kinh doanh dịch vụ cho thuê băng đĩa với 
việc mua lại American Home Video Corporation. Tổng giám đốc 
Eckerd đã trả lời trên tap chí Forbes năm 1981 như sau: “Một số 
người cho rằng chúng ta càng chuyên sâu càng tốt. Nhưng tôi muốn 
tăng trưởng, và dịch vụ cho thuê băng đĩa là một ngành mới, không 
như các chuỗi cửa tiệm thuốc tây”. Việc rẽ sang kinh doanh dịch vụ 
cho thuê băng dia đã làm cho Eckerd lỗ 31 triệu dóla trước khi Eckerd 
phải bán lại cho Tandy, cong ty nay đã dùng áp lực để đạt một thỏa 
thuận thấp hon giá trị số sách 72 triệu dóla. 





Cũng đúng trong nam ma Eckerd mua lai American Home Video 
Corporation, Walgreens va Eckerd gần như có cùng doanh thu 
(khoang 1.7 ti đôla). Mười năm sau, doanh thu của Walgreens da gan 
gấp đôi của Eckerd, lãi ròng tích lũy trong 10 năm này cao hơn của 
Erkerd 1 tỉ đôla. Hai mươi năm sau, Walgreens van tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ, và là một trong những cuộc xoay chuyển bền vững nhất 
trong toàn bộ cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Trong khi đó, Eckerd đã 
không còn là một công ty hoạt động độc lập nữa. 


Khái niệm con nhím xuất phát từ những cuộc họp nhóm nghiên 
cứu khi chúng tôi cố gắng lý giải lợi nhuận tuyệt vời của Walgreens. 


Tôi hỏi: “Chẳng phải chúng ta đang nói đến chiến lược sao? Tiệm 
thuốc tây tiện lợi, lợi nhuận trên mỗi lần khách hàng ghé qua — chẳng 
phải đây là những điều cơ bản thuộc về chiến lược sao? Vậy có gì lạ 
đâu?” 


Jenni Copper, người chịu trách nhiệm phân tích sự đổi lap giữa 
hai công ty trả lời: “Nhưng Eckerd cũng có chiến lược. Chúng ta 
không thể nói đó là nhờ chiến lược. Cả hai đều có chiến lược.” Jenni 
đã đúng trong nhận xét này. Chiến lược bản tâhn nó không tạo nên sự 
khác biệt giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Cả hai nhóm 
công ty đều có kế hoạch chiến lược, và hoàn toàn không có dữ liệu cho 
thấy các công ty nhảy vọt đầu tư nhiều thời gian và công sức vào việc 
xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển lâu dài. 


* Như vậy phải chang chúng ta dang nói đến chiến lược tốt và 
chiến lược tồi?” 


Cả nhóm ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó Leigh 
Wilbanks lên tiếng: “Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự đơn giản 
đến kinh ngạc của họ. Ý tôi là, cứ nhìn vào Kroger với khái niệm cửa 
hàng lớn, hay Kimberly với quyết định chuyển sang sản phẩm hàng 
tiêu dùng, hay Walgreens với các tiệm thuốc tây tiện lợi. Đây là 
những ý tưởng đơn giản, vô cùng đơn giản.” 


Tất cả mọi người trong nhóm bắt đầu cùng lên tiếng, dẫn chứng 
bằng công ty họ đang phân tích. Mọi việc trở nên rõ ràng rằng tất cả 
các công ty nhảy vọt đều đưa ra một khái niệm rất đơn giản và dùng 
nó như là một điểm tham chiếu cho mọi quyết định, và sự thấu hiểu 
này đã mang lại kết quả xuất sắc. Trong khi đó, những công ty đối 
trọng như Eckerd bị ngang chân bởi các chiến lược phát triển chạy 
theo thời. Tôi phản biện: “Nhưng liệu sự đơn giản không thôi đã đủ 
chưa? Chỉ vì nó đơn giản không có nghĩa là nó đúng. Thế giới này đầy 
ray những công ty thất bai vì những ý tưởng đơn giản nhưng không 
đúng.” 


Sau đó chúng tôi quyết định nhìn lại một cách hệ thống các ý 
tưởng đưa lối cho công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Sau nhiều 
tháng chọn lọc và phân tích, xem xét các khả năng có thể xảy ra rồi lại 
loại bỏ chúng, chúng tôi cuối cùng phát hiện ra rằng Khái niệm con 
nhím trong các công ty nhảy vọt không phải là một ý tưởng đơn giản 
bất kỳ. 


Sự khác biệt căn bản giữa các cong ty nhảy vot va công ty đối 
trọng nằm ở hai điểm. Thứ nhất, các công ty nhảy vọt đưa ra chiến 
lược dựa trên sự hiểu biết tường tận ba khía cạnh — mà chúng. tôi gọi 
là ba vòng tròn. Thứ hai, các công nhảy vọt biến sự hiểu biết này 


thành một khái niệm rõ rang và đơn giản để dan lối cho mọi nỗ lực 
của họ - từ đó có khái niệm con nhím. 


Một cách chính xác, Khái niệm con nhím là một khái niệm rõ ràng 
và đơn giản được hình thành từ sự hiểu biết tường tận về sự giao 
nhau của ba vòng tròn sau đây: 


1. Bạn có thể trở nên giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực nào (và, 
cũng quan trọng không kém, bạn không thể giói nhát trong linh vuc 
nào). Tiêu chí nhận thức này vượt xa hon thé manh. Chi vi ban có thế 
manh khóng có nghia là ban có thé giói nhát trén thé giói trong linh 
vực đó. Ngược lại, những gi ban có thé làm tốt nhất có thé không phải 
là điều hiện bạn đang làm. 


2. Điều gl thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn. Tất cả các công ty 
nhảy vọt đều có thể hiểu biết sâu sắc làm thế nào để thu lại dòng tiền 
và lợi nhuận bền vững và hiệu quả nhất. Đặc biệt, họ phát hiện một 
mẫu số chung - lợi nhuận trên trên mỗi x — có ảnh hưởng lớn lén 
trạng thái kinh tế của họ. (Đối với ngành công tác xã hội thì đó là 
dong tiền trên mỗi x). 


3. Ban đam mê điều gì nhât. Các công ty nhảy vọt tập trung vào 
các hoạt động kích thích sự đam mê của họ. Ý tưởng ở dày là khóng 
phải khuyến khích niềm đam mê mà là khám phá ra điều gì làm ban 
đam mê. 





Ba vong tron cua Khai niém con nhim 


Dé hiểu rõ ba vòng tròn này, hãy theo dõi sự tương đồng sau. Giả 
sử bạn có thể thiết kế một công việc đáp ú ứng được ba cuộc trắc 
nghiệm sau. Thứ nhất, bạn đang làm một công việc mà bạn có khiếu 
bam sinh trời cho, và bạn có thể là một trong những người giỏi nhất 
trên thế giới nếu bạn á áp dụng tài năng này. (“Tôi có cảm giác mình 
sinh ra là để làm điều này”). Thứ hai, bạn được trả lương cao vì 
những gì bạn làm. (“Tôi được trả lương để làm việc này u? Tôi có 
nằm mơ không đây?”)Thứ ba, ban dang làm công việc ban đam mé va 
hoàn toàn yêu thích, tận hưởng toàn bộ quá trình làm việc. (“Tôi 
mong muốn được thức day va bat tay vào công viéc hàng ngày, và tôi 
tin vào những gi minh đang lam.’ ) Nếu bạn có thể hướng tới điểm 
giao nhau của ba vòng tròn này và biến nó thành một khái niệm rõ 
ràng và đơn giản dẫn dắt mọi lựa chọn của bạn trong cuộc sống, vậy 
là bạn đã có một khái niệm con nhím cho bản thân. 


Để có một Khái niệm con nhím hoàn chỉnh, bạn cần phải có đủ ba 
vòng tròn. Nếu bạn kiếm được rất nhiều tiền thông qua những việc 


mà bạn không bao giờ có thể giỏi nhất, bạn chỉ có thể xây dựng một 
công ty thành công mà không phải là một công ty vĩ đại. Nếu bạn trở 
nên giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, thì cũng không thể giữ được 
vị trí đỉnh cao nếu bạn không đam mê những gì mình đang làm. Cuối 
cùng, nếu bạn đam mê tất cả những gì bạn muốn, nhưng, bạn không 
thể là nguoi giói nhat, cũng như không mang lại hiệu quả kinh tế, thì 
có thể bạn sẽ thấy rất vui sướng, nhưng bạn không mang lại kết quả vĩ 
đại. 


Warren Buffett đã viết về số tiền 2oo triệu đôla đầu tư vào Wells 
Fargo mặc dù ông rất bảo thủ về ngành ngân hàng như sau: “Họ chỉ 
tập trung vào những gi họ hiểu biết và để khả năng, chứ không phải 
cái tôi, quyết định những nỗ lực của họ.” Trước khi định ra ro ràng 
Khái niệm con nhím của mình, Wells Fargo đã cố gắng trở thành một 
ngân hàng toàn cầu, theo kiểu một Citigroup thu nhỏ, và họ chỉ đạt 
mức tầm thường. Sau đó, đầu tiên là dưới thời Dick Cooley và rồi 
dưới thời Carl Reichardt, các nàh lãnh đạo Wells Fargo bắt đầu tự đặt 
ra những câu hỏi sâu sắc: Chúng ta có tiềm năng làm gì giỏi hơn 
người khác, và cũng quan trọn không kém, có điều gì chúng ta không 
thể làm giỏi hơn các công ty khác? Và nếu chúng ta không thể giỏi 
nhất, thì tại sao ta còn thực hiện làm chi? 


Bỏ qua một bên cái tôi của mình, ban lãnh đạo Wells Fargo đã 
chấm dứt đa số các hoạt động quốc tế của mình, chấp nhận sự thật là 
họ không thể giỏi hơn Citigroup trong việc kinh doanh ngân hàng 
toàn cầu. Wells Fargo sau do chi tap trung vào lĩnh vực họ có thể lam 
tốt nhất trên thế giới: điều hành ngân hàng như một doanh nghiệp, 
tập trung vào vùng phía tây nước Mỹ. Thế thôi. Đó là trọng tâm của 
Khái niệm con nhím đã đưa Wells Fargo từ một ngân hàng tầm 
thường, theo đuôi Citicorp thành một trong những ngần hàng hoạt 
động hiệu quả nhất trên thế giới. 


Carl Reichardt, Tổng giám đốc Wells Fargo vao thoi diém chuyén 
đổi, chứng tỏ mình là một con nhím tài giói. Trong khi các dóng 
nghiệp tại Bank of America vẫn còn trong giai đoạn rối loạn cải tổ để 
phản ứng lại việc xóa bỏ bảo hộ, vừa thuê các chuyên gia về chuyển 


doi dé áp dụng các mô hình phức tạp va thực hiện các buổi thảo luận 
nhóm rất tốn kém thời gian, thì Richard đã phơi bày mọi thứ đến 
mức đơn giản nhất. Ông nói với chúng tôi trong buổi phỏng vấn: 

“Điều này chẳng có gì to tát như khoa học không gian. Những gi 
chúng tôi làm hết sức don giản, va chúng tôi git cho nó đơn giản. Mọi 
thứ đều rõ ràng và dễ thấy đến mức tôi cảm thấy buồn cười khi phải 
thảo luận về nó. Một doanh nhân bình thường làm việc trong một 
ngành kinh doanh hết sức cạnh tranh và không có luật lệ chắc sẽ nhảy 
lên vì ngạc nhiên khi nghe nói đến điều này. 


Reichardt buộc mọi người chỉ được chú trọng ý tưởng con nhím 
đơn giản mà thôi, liên tục nhắc nhở mọi người rằng kiếm tiền ở 
Modesto dễ hơn ở Tokyo rất nhiều. Những người làm việc chung với 
Reichardt đều ngưỡng mộ tài đơn giản hóa của ông. Mot đồng nghiệp 
của ông nhận xét: “Nếu Carl là một vận động viên nhảy cầu tại 
Olympic, ông sẽ không thực hiện động tác lộn 5 vòng. Ông sẽ thực 
hiện động tác phóng người với hai tay dang rộng đẹp nhất thế giới và 
chỉ tập đi tập lại một động tác này mà thôi. 


Wells Fargo tập trung vào Khái niệm con nhím căng thẳng đến 
mức chính các nhà điều hành tại đây gọi đó là “câu thần chú”. Trong 
suốt cuộc phỏng vấn, các nhân viên của Wells Fargo đều lặp đi lặp lại 
một điểm căn bản — “Chuyện chẳng có gì là phức tạp. Chúng tôi chỉ 
nhìn lại thật kỹ những gì mình đang làm và quyết định chỉ tập trung 
vào một số điểm mà chúng tôi biết minh có thé làm tốt hơn bất cứ ai 
khác, và không bị phan tán vào những lãnh địa chỉ để thỏa cái tôi của 
mình chứ mình không thể giỏi bằng người khác.” 


Điều này đưa tôi đến một trong những điểm quan trọng nhất của 
chương nay. Khái niệm con nhim không phải là mục tiêu phải giỏi 
nhất, một chiến lược phải giỏi nhất, hay một kế hoạch là người gioi 
nhát. Ngược lại, khái niệm con nhím là sự thấu hiểu bản thân có thể 
giỏi nhất trong lĩnh vực nào. Sự khác biệt ấy rất quan trọng. 


Mọi công ty đều muốn mình giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, 
nhưng rất ít thấu thiểu — một cách sâu sắc và rõ ràng, không bị cái tôi 
chi phối — họ có tiềm năng giỏi nhất trong lĩnh vực nào, và cũng 
không kém phan quan trong, họ không có kha năng trong lĩnh vực 
nào. Khả năng phân biệt này là điểm đối lập chính giữa công ty nhảy 
vọt và công ty đối trọng. 


Hay xem xét sự đối lập giữa Abbott Laboratories va Upjohn. Nam 
1964, cả hai công ty sần như tương tự nhau về doanh thu, lợi nhuận 
và dòng sản phẩm. Cả hai công ty đều tập trung phần lớn vào ngành 
dược, chủ yếu là thuốc kháng sinh. Cả hai đều được điều hành theo 
kiểu gia đình. Cả hai đều đang bị tụt lại phía sau trong ngành dược. 
Nhưng rồi, vào năm 1974, Abbott đã có bước nhảy vọt, đem lại lợ 
nhuận cổ phiếu tích lũy cao hơn thị trường 4 lần và cao hơn Upjohn 
5.5 lan trong 15 nam tiếp theo. Một khác biệt cơ ban giữa hai công ty 
là Abbott phát triển Khái niệm con nhím dựa trên những gi ho có thé 
làm tốt nhất, còn Upjohn thì không. 


Abbott khởi đầu bằng cách đối diện thực tế phũ phàng. Đến năm 
1964, Abbott đã mất cơ hội trở thành công ty dược phẩm giỏi. nhất 
thế giới. Trong khi Abbott đang lười biếng lê lết qua những năm 
1950, 1950, song nhờ vào con bo sữa erythromycin, những công ty 
như Merck đã xây dựng những cỗ máy nghiên cứu có thể cạnh tranh 
với Đại hoc Harvard va Berkeley. Đến 1964, George Cain và cộng sự 
của Ong tai Abbott nhận ra rang Merck và các công ty khác đã vượt 
quá xa trong công cuộc nghiên cứu nên việc cố gắng trở thành công ty 
dược giỏi nhất thế giới cũng giống như một đội banh học sinh trung 
học phải đấu với đội bóng nhà nghề Dallas Cowboys. 


Mặc dù toàn bộ lịch sửa của Abbott trước nay chỉ gắn bó với 
ngành dược, việc cố gắng trở thành công ty, duoc giỏi nhất không còn 
là một khả năng có thể thực hiện được. Thế là, dưới sự dẫn dắt của 
một nhà lãnh đạo Cấp độ 5 và dựa vào niềm tin trong Nghịch lý 
Stockdale (chắc chắn phải có một con đường đưa chúng ta đến vĩ đại, 
và chúng ta sẽ tìm ra.), đội ngũ lãnh đạo tại Abbott cũng tìm hiểu xem 
họ có thể giỏi nhất trong lĩnh vực nào. Đến khoảng 1967, một tia sáng 
lóe lên: Chúng ta đã đánh mất cơ hội trở thành công ty dược giỏi 
nhất, nhưng chúng ta có cơ hội giỏi nhất trong việc đưa ra các sản 
phẩm đóng góp cho việc chăm sóc sức khỏe một cách ít tốn kém nhất. 
Abbott đã thí nghiệm với các sản phẩm dinh dưỡng trong bệnh viện, 
được thiết kế giúp các bệnh nhân nhanh chóng lấy lại sức khỏe sau ca 
phẫu. thuật, và các thiết bị chẩn đoán (một trong những cách chủ yếu 
để giảm chỉ phí chăm sóc sức khỏe là nhờ chẩn đoán kịp thời). Abbott 
cuối cùng trở thành công ty hàng đầu trong hai lĩnh vực này, đưa họ 
tiến gần đến công ty giỏi nhất trên thế giới về cung cấp sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý hơn. 


Upjohn không chịu đối điện với sự thật mà vẫn hão huyền rang 


mình sé vượt qua Merck. Sau nay, khi họ càng tut lại phía sau so với 
các công ty dược hàng đầu, họ lại phân tán vào các lĩnh vực mà chắc 
chắn họ không thể giỏi nhất, như chất dẻo và chất hóa học. Khi 
Upjohn càng ngày càng đi xuống, họ bắt đầu quay lại với thuốc bán 
theo toa, nhưng họ không chịu nhìn nhận rằng lĩnh vực này quá nhỏ 
để họ có thể chiến đấu trong cuộc chơi dược phẩm quá lớn. Mặc dù tỉ 
lệ đầu tư nghiên cứu trên doanh thu của Upjohn cao gấp đôi so với 
Abbott, lợi nhuận của Upjohn ngày càng giảm chi con dưới phân nửa 
của Abbott cho đến khi họ bị mua lại vào năm 1995. 


Trường hợp Abbott và Upjohn cho thấy sự việc khác biệt giữa 
công việc kinh doanh cốt lõi (core business) và Khái niệm con nhím. 
Chỉ vì ban từ kinh doanh lâu đời trong một lĩnh vực nào đó không có 
nghia là ban có thé giói nhát thé giói trong linh vuc nay. Và néu ban 
khóng thé là giói nhát thé giói trong chính lĩnh vực lau đời của mình, 
có nghĩa là đó sẽ không thể trở thành trọng tâm của Khái niệm con 
nhím. 


Rõ ràng, Khái niệm con nhím không phải là công việc hay khả 
năng kinh doanh cốt lõi của một doanh nghiệp. Bạn có thể có năng 
lực trong một lĩnh vực nào đó nhugn không nhất thiết ban phải có 
tiềm năng trở nên giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực này. Lay vi du mot 
thanh niên luôn đạt điểm A trong môn số học va đạt điểm cao trong, 
phần toán học của kỳ thi SAT (ky thi vào đại học), cho thấy anh ta có 
năng lực trong toán học. Như vậy phải chăng anh ta sẽ trở thành một 
nhà toán học? Không hẳn. Giả dụ anh thanh niên này vào đại học, 
đăng ký các môn toán học, và vẫn tiếp tục đạt điểm A, nhưng tại đây 
anh gặp những người có tài năng bẩm sinh về toán. Một sinh viên đã 
diễn tả kinh nghiệm của mình như sau: “Để ra kết quả tôi mất 3 giờ 
đồng hồ. Vậy mà có người chỉ cần 3o phút đã ra kết quả và được A+. 
Bộ óc của họ được thiết kế rất khác biệt. Tôi có thể trở thành một nhà 
toán học, nhưng tôi nhận ra mình không bao giờ có thé trở thành 
người giỏi nhất được.” Anh sinh viên này vẫn có thể vẫn bị áp lực từ 
gia đình và bạn bè phải tiếp tục học toán, vì họ cho rằng “Nhưng mà 
anh giỏi toán lắm mà.” Giống như anh thanh niên này, rất nhiều 
người trong chúng ta đã bị lôi kéo hoặc bị ép buộc vào những nghề 
nghệp mà chúng ta không bao giờ có thể trở thành bậc thầy hay cảm 
thấy thỏa mãn. Mặc dù có năng lực nhưng không có một Khái niệm 
con nhím rõ ràng, rất ít người trở nên vĩ đại trong lĩnh vực của họ. 


Khái niệm con nhím đòi hỏi phải có một tiêu chuẩn khắc nghiệt 


về sự tuyệt hảo. Khái niệm này không chỉ được xây dựng dựa trên 
nang lực và thế mạnh, mà nó đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về tiềm 
năng của công ty có thể giỏi nhất ở đâu và chỉ tập trung vào lĩnh vực 
đó mà thôi. Những công ty đối trọng như Upjohn kinh doanh trong 
những lĩnh vực họ có thể giỏi nhưng không bao giờ là giỏi nhất, hay 
tệ hơn, chỉ chú tâm vào tang trưởng và lợi nhuận một cách dễ dàng 
trong các ngành mà họ không có chút hy vọng nào có thể là người giỏi 
nhất. Họ làm ra tiền, nhưng không bao giờ trở nên vĩ đại. 


Để đi từ tốt đến vĩ đại đòi hỏi phải thoát ra được cái nhìn về năng 
lực. Nó đòi hỏi kỷ luật để có thể nói: “Chỉ vì chúng ta giỏi trong lĩnh 
vuc này, chi vi chüng ta dang làm ra tiền va tao được tăng trưởng, 
không có nghĩa | là chúng ta có thể trở nên giỏi nhất.” Các công ty nhảy 
vọt hiểu rằng nếu tiếp tục làm những gi mình tốt thì mãi bạn van chi 
đạt mức tốt; tập trung vào điều gì bạn có tiềm năng làm tốt hơn bất 
cứ tổ chức nào khác mới là con đường đưa đến vĩ đại. 


Mọi công ty nhảy vọt cuối cùng đều hiểu rất rõ nguyên tắc này và 
tương lai của họ trông chờ vào việc phân phối nguồn lực vào những 
lĩnh vực họ có tiềm năng trở nên giỏi nhất. Các công ty đối trọng ít 
khi hiểu rõ điều này. 


Bảng tóm tắt sau đây ‹ cho thấy tầm hiểu biết mà các công ty nhảy 
vọt đã đạt được để làm nền cho sự chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. Lưu ý: 
Danh sách này không cho thấy những lĩnh vực mà các công ty này đã 
dung đầu trên thế giới khi ho bat đầu quá trình chuyển đổi (hầu hết 
các công ty đều chưa giỏi nhất trên thế giới trong bất cứ lĩnh vực 
nào); thay vào đó, danh sách này chỉ ra những gi các công ty hiểu là 
họ có tiềm năng trở nên giỏi nhất trên thế giới. 


Abbott : 
Laboratories. Có thé 


tró nén giói nhát Lưu ý: Abbott đối diện sự that rằng ho không thé trở 


trong viéc xay dung 
mot danh muc san 
phẩm giúp giảm chi 
phí chăm sóc sức 
khỏe. 


Circuit City: Có 
thể trở nên giỏi nhất 
trong việc áp dụng 
mó hình 4-S (Service, 
selection, savings, 
satisfaction) - dich 
vụ, chọn lựa, tiết 
kiệm, hài lòng - ap 
dụng cho các đơn 
hàng có doanh số cao 


Fannie Mae: Có 
thể trở thành người 
chơi giỏi nhất trong 
thị trường vốn có 
liên quan đến thế 
chấp 


Gillette: Có thể 
trở thành giỏi nhất 
trong việc xây dựng 
các nhãn hiệu toàn 
cầu 


Kimberly-Clark: 
Có thể trở thành giỏi 
nhất trên thế giới 
trong các sản phẩm 
giấy tiêu dùng 


Kroger: Có thể 
trở thành giỏi nhất 
trong việc xây dực 
các cửa tiệm lớn và 
sáng tạo 


Nucor: Có thể 
trở thành giỏi nhất 


thành công ty dược phẩm hàng đầu trên thế giới mặc dù 
các sản phẩm dược lúc đó chiếm đến oo% doanh thu của 
họ. 


Lưu ý: Circuit City thấy họ có thể mở thành 
“McDonald’s” của ngành bán lẻ doanh số cao, có thể điều 
hành một hệ thống rải rác về mặt địa lý thông qua việc 
điều khiển từ xa. Điểm khác biệt của họ không phải là bản 
thân mô hình 4-S mà là trong cách thức áp dụng một cách 
nhất quán và hoàn hảo mô hình này. 


Lưu ý: Thông tin quan trọng là nhận ra rằng: 1) họ 
không thể trở thành một người chơi giỏi trong dịch vụ tài 
chính khép kín như các công ty khác ở Wall Street, và 2) 
họ có thể phát triển một khả năng đặc biệt để đánh giá độ 
rủi ro trong các chứng khoán liên quan đến thế chấp. 


Lưu ý: Gillette nhận thấy rằng họ có một sự kết hợp 
độc đáo của hai loại kỹ năng khác nhau: 1) khả năng sản 
xuất hàng tỉ sản phẩm giá rẻ, độ bền cao (ví dụ như lưỡi 
dao cạo) và 2) khả năng xây dựng các nhãn hiệu tiêu dùng 
toàn cầu - tương tự như Coke trong mặt hàng dao cao và 
bàn chải đánh răng. 


Lưu ý: Kimberly-Clark nhận thấy rằng họ có một kỹ 
năng bị bỏ quên là tạo ra các nhãn hiệu đại diện cho 
ngành hàng - tên cua mặt hàng trở thành tên của ngành 
hang (ví dụ như Kleenex) — trong các sản phẩm giấy. 


Lưu ý: Kroger trước giờ đã có thế mạnh trong việc 
cách tân các cửa hàng tạp hóa. Họ đem kỹ năng này áp 
dụng vào câu hỏi làm thế nào để tạo ra một tổ hợp các cửa 
tiệm bao gồm nhiều tiệm nhỏ có tỉ suất lợi nhuận cao và 
rất sáng tạo dưới cùng một mái nhà. 


Lưu ý: Nucor nhận ra họ có kỹ năng rất cao trong hai 


trong viéc thu phuc 
văn hóa va công nghệ 
để sản xuất thép với 
giá thành thấp. 


Phillip Morris: 
Có thể trở thành giỏi 
nhất trên thế giới 
trong việc xây dựng 
sự trung thành với 
nhãn hiệu thuốc lá, 
và sau này là với các 
mặt hàng tiêu dùng 
khác. 


Pitney Bowes: 
Có thể trở thành giỏi 
nhất trên thế giới 
trong việc truyền 
thông tin cần có 
những thiết bị phân 
tích phức tạp. 


Walgreens: Có 
thể trở thành giỏi 
nhất trong việc kinh 
doanh các tiệm thuốc 
tây tiện lợi. 


Wells Fargo: Có 
thể trở thành giỏi 
nhất trong việc điều 
hành một ngân hàng 
như một doanh 
nghiệp, và tập trung 
vào vùng phía tây 
nước Mỹ. 


hoạt động: 1) tạo ra một văn hóa hiệu suất và 2) đặt cược 
vào công nghệ sản xuất mới. Nhờ kết hợp hai kỹ năng này, 
họ đã trở thành nhà sản xuất thép giá thành thấp nhất 
trên nước Mỹ. 


Lưu ý: Ngay từ đầu giai đoạn chuyển đổi, Phillip 
Morris đã nhận thấy họ có thể đơn giản là công ty thuốc lá 
tốt nhất trên thế giới. Sau này, họ bắt đầu bước chân vào 
những lĩnh vực không phải là thuốc lá (một bước chuyển 
mà mọi công ty thuốc lá đều phải làm, như một biện pháp 
tự vệ), nhưng họ vẫn trung thành với việc tạo ra thế mạnh 
về nhãn hiệu trong các ngành “tội lỗi” (bia, thuốc lá, 
sócóla, cà phê) và các sản phẩm thực phẩm. 


Lưu ý: Khi Pitney Bowes đánh vật với câu hỏi làm thế 
nào để vươn ra ngoài các loại cân bưu tín, họ nhận ra 
mình có hai điểm mạnh: 1) rằng họ không chỉ là một công 
ty về bưu tín, mà họ có thể mở rộng ra việc truyền thông 
tin, và 2) họ đặc biệt có thế mạnh trong việc cung cấp dịch 
vụ phân tích bằng các máy móc phức tạp. 


Lưu ý: Walgreens nhận ra rằng họ không chỉ là một 
tiệm thuốc tây mà còn là một cửa hàng tiện lợi. Họ bắt 
đầu tìm kiếm những địa điểm thuận tiện một cách có hệ 
thống — mở rất nhiều cửa tiệm trong một bán kính nhỏ và 
đi tiên phong trong việc cho phép người lái xe vẫn ngồi 
trên xe để mua hàng. Họ cũng đầu tư rất nhiều vào công 
nghệ (bao gồm việc phát triển trang Web gần đây), liên kết 
các cửa tiệm Welgreens trên toàn thế giới để hợp thành 
một tiệm thuốc tây ngay góc đường khổng lồ. 


Lưu ý: Wells đã nhìn ra hai thông tin quan trọng. Thứ 
nhất, đa số các ngân hàng cho rằng họ là ngân hàng, cư xử 
như một ngân hàng, và bảo vệ văn hóa ngành ngân hàng. 
Wells tự xem mình là một doanh nghiệp hoạt động trong 
ngành ngân hàng. Khẩu hiệu của họ là “Điều hành nó như 
thể bạn là chủ”. Thứ hai, Wells nhận ra rằng họ không thể 
trở thành giỏi nhất trên thế giới như là một ngân hàng 
siêu toàn cầu, nhưng họ có thể trở nên giỏi nhất ở vùng 


phía tay nước Mỹ. 


Các công ty nhảy vọt thường xuyên mang lại lợi nhuận tuyệt vời 
từ những ngành công nghiệp không có gì đặc biệt. Ngành ngân hang 
đứng trong nhóm cuối (về mặt tỉ suất lợi nhuận) trong cùng giai đoạn 
Wells Fargo qua mặt thị trường chung gấp 4 lần. Càng ấn tượng hơn 
nữa là Pitney Bowes và Nucor, cả hai đều hoạt động trong ngành 
thuộc về nhóm 5% thấp nhất, vậy mà cả hai đều vượt qua thị trường 
chung gấp năm lần. Chỉ duy nhất một công ty nhảy vọt có may mắn 
hoạt động trong một ngành công nghiệp vĩ đại (được định nghĩa là 
đứng nhóm 10% hàng đầu); năm công ty hoạt động trong các ngành 
công nghiệp tệ hại. (Xem phụ lục 5.A tóm tắt các phân tích ngành. 


Cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một công ty không nhất 
thiết phải hoạt động trong một ngành công nghiệp vĩ đãi thì mới có 
thể trở thành một công ty vĩ đại. Mỗi công ty nhảy vọt xây dựng một 
cỗ máy kinh tế vĩ đại, độc lập với ngành. Ho làm được việc nay là nhờ 
họ thấu hiểu sâu sắc cấu trúc kinh tế của họ. 


Đây không phải là một quyển sách về kinh tế vi mô. Mỗi công ty 
và môi ngành có những đặc điểm kinh tế riêng, và tôi không đi vào chỉ 
tiết ở đây. Điểm đáng nói là mỗi công ty nhảy vọt đều thấu hiểu sâu 
sắc các yếu tố chi phối cỗ máy kinh tế của họ và xây dựng một hệ 
thống hoạt động theo đúng những hiểu biết này. 


Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy có một nhận thức kinh tế đặc 
biệt mà mọi công ty nhảy vọt đều hiểu TỐ, đó là khái niệm một “mẫu 
số kinh tế” chung duy nhất. Hãy nghĩ về điều này trong câu hỏi sau: 
Nếu bạn được chọn một và chỉ một tỉ lệ - lợi nhuận trên mỗi x (hay 
trong trường hợp. ngành xã hội là dòng tiền trên mỗi x) — để tăng theo 
thời gian, x nào sẽ có ảnh hưởng lớn nhất và lầu bên nhất lên cỗ máy 
kinh tế của bạn? Chúng tôi khám phá ra rằng chỉ cần duy nhất câu hỏi 
này đã mang lại những hiểu biết sầu sắc về cơ chế hoạt động bên 
trong của trạng thái kinh tế một tổ chức. 


Hay nhớ lại Walgreens đã chuyển trọng tâm từ lợi nhuận trên 
mỗi cửa hàng sang lợi nhuận trên mỗi lần khách ghé qua. Các địa 
điểm tiện lợi rất đắt, nhưng nhờ tăng lợi nhuận trên mỗi lần khách 
ghé qua, Walgreens da có thé tang thém tiém (9 tiém trong bán kính 2 
km!) và đồng thời tăng lợi nhuận cho toàn hé thống. Thước do tiêu 
chuẩn là lợi nhuận trên mỗi cửa hàng có lẽ đã đi ngược lại khái niệm 
tiện lợi. (Cách nhanh nhất để tăng lợi nhuận trên mỗi cửa hàng là 
giám số cửa hàng và đặt các cửa hàng tại các địa điểm ít tốn kém. Như 
vậy là khái niệm tiện lợi hoàn toàn phá sản). 


Hay thử xem xét Wells Fargo. Khi ban lãnh đạo Wells Fargo đối 
diện sự thật là việc xóa bó bảo hộ sé biến giao dịch ngần hàng thành 
một hàng hóa bình thường, họ nhận ra rằng các thước đo tiêu chuẩn 
của ngân hàng, ví dụ như lợi nhuận trên môi hồ sơ cho vay và lợi 
nhuận trên mỗi lần gửi tiền sẽ không phải là yếu tố chính. Thay vào 
đó, họ tiếp nhận một mẫu số chung mới: Lợi nhuận trên mỗi nhân 
viên. Theo cách suy nghĩ này, Wells Fargo trở thành một trong những 
ngân hàng đầu tiên thay đổi hệ thống phân phối và dựa chủ yếu vào 
các chi nhánh tồi tàn và các máy ATM. 


Mẫu SỐ chung có khi rát khó nhận ra, nhưng cũng có khi rất rõ 
ràng. Điểm thiết yến là dùng câu hỏi về mẫu số chung để thấu hiểu 
mô hình kinh tế của bạn. 


Ví dụ, Fannie Mae đã nắm được mẫu số chung khó nhận biết là 
lợi nhuận trên mỗi mức độ rủi ro trong thế chấp, chứ không phải là 
trên mỗi thế chấp (mặc dù cái sau có thể là một lựa chọn dễ thấy). Đó 
là một hiểu biết tuyệt vời. Yếu tố quan trọng đối với trang | thai kinh tế 
của Fannie Mae là kha nang nhận biết mức độ rủi ro tất yếu trong mỗi 
thế chấp giỏi hơn bất cứ ai khác. Sau đó họ kiếm tiền bằng ‹ cách bán 
bảo hiểm và quản lý không cho rủi ro tăng lên. Đơn giản, sâu sắc, 
không dễ thấy — và đúng. 


Ví dụ, Nucor đã ghi dấu trong ngành thép cạnh tranh hết sức gay 
gắt bằng mẫu số chung là lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm. 
Thoạt nhìn, bạn có thê nghĩ trên mỗi nhân viên hay trên trên mỗi yếu 
tố chi phí cố định có thể là một mẫu số thích hợp. Nhưng những 
người làm việc tại Nucor hiểu rằng yếu tố thúc đẩy cỗ máy kinh tế của 
họ là một sự kết hợp giữa văn hóa lao động cật lực và sự ứng dụng 
cong nghệ sản xuất tiên tiến. Lợi nhuận trên mỗi nhân viên hay lợi 
nhuận trên mỗi yếu tố chi phí cố định sẽ không bao quát được tinh 


hai mặt nay bằng lợi nhuận trên mỗi tấn thép thành phẩm. 


Liệu bạn có cần duy nhất một mẫu số chung không? Không, 
nhưng nếu bạn cố gắng chỉ có duy nhất một mẫu số chung sẽ mang lại 
sự hiếu biết tường tận hơn là cùng lúc có ba đến bốn mẫu số chung. 
Câu hỏi về mẫu số chung được dùng như một cơ chế mang đến sự 
hiểu biết thấu đáo về yếu tố thúc dày trong có máy kinh tế của ban. 
Khi câu hỏi về mẫu số chung xuất hiện trong quá trình nghiên cứu, 
chúng tôi đã thử nghiệm trên một số nhóm lãnh đạo. Chúng tôi nhận 
thấy câu hỏi này bao giờ cũng mang đến sự thảo luận và tranh cãi rất 
gay gat. Ngoai ra, ngay ca trong những trường hợp mà mà có nhom 
không thể (hoặc không muốn) chỉ ra duy nhất một mẫu số ! chung, thử 
thách từ câu hỏi đã dẫn họ đến những hiểu biết sâu hơn. Và dẫu sao, 
đó mới là mục đích chính — tim ra mẫu số không chi để đó, mà là tìm 
kiếm sự hiểu biết chắc chán đưa đến một trang thái kinh tế mạnh mé 
và bền vững hơn. 


Bảng tóm tắt sau đây cho thấy những hiểu biết về mẫu số kinh tế 
mà công ty nhảy vọt đã đạt được trong những năm chuyển đổi then 
chốt 


Hiểu biết chính: Việc chuyển đổi từ lợi nhuận trên mỗi 
Abbot: ` ? R . ^ ^ Ke A eA ` ` 
dòng sản phẩm sang lợi nhuận trên môi nhân viên là phù hợp 


Trên mỗi nhân ae DU: : EE ie a ae QN FPES: 
voi y twong dong góp vào viéc cham sóc strc khóe vói chi phi 


n hop lj. 
Hiểu biết chính: Việc chuyển đổi từ loi nhuận trên mỗi cửa 

Circuit hàng sang lợi nhuận trên mỗi vùng phản ánh sự hưởng lợi từ 
City: Trên mõi ső lượng lớn. Mặc dù hiệu suất trên mỗi cửa hàng vẫn rất quan 
vùng địa lý trọng, việc nhóm các cửa hàng lại trong một vùng lại là một 

hiểu biết chính đưa kinh tế của Circuit vượt qua Silo. 

Fannie Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi thế 
Mae: trên mỗi chấp sang lợi nhuận trên mỗi mức độ rủi ro thế chấp phản ánh 
mức độ rủi ro hiểu biết co bản rằng quản lý rủi ro lãi suất sẽ làm giảm sự lệ 
thế chấp thuộc vào xu hướng lãi suất 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi phòng 


Gillette: 
trén moi khach 
hang 


Kimberley- 
Clark: trén moi 
nhan hang 


Kroger: 
trên dân số địa 
phương 


Nucor: 
trên mỗi tấn 
thép thành 
phầm 


Phillip 
Morris: trén 
mỗi ngành 
hàng 


Pitney 
Bowes: trên 
moi khách hang 


Walgreens: 
trên mỗi lần 
khách hàng ghé 
qua 


Wells 
Fargo: trên moi 
nhân viên 


ban sang lợi nhuận trên mỗi khách hàng phản ánh sức mạnh 
kinh tế của việc mua hàng nhiều lần (ví dụ như lưỡi đao cạo) 
nhân với lợi nhuận cao trên mỗi lần mua (ví dụ như Match 3 
không phải là dao cạo dùng một lần) 


Hiểu biết chính: Chuyển từ lợi nhuận trên mỗi yếu tố tài 
sản cổ định (các nhà may) sang lợi nhuận trên moi nhãn hàng, 
sẽ it bi ảnh hưởng bởi chu kỳ và sinh lợi cao hơn trong mọi lúc. 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi cửa 
hàng sang lợi nhuận trên dân số địa phương phản ánh sự hiểu 
biết thị phần địa phương là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận cho 
ngành tạp hóa. Nếu bạn không thể nắm được vị trí số 1 hay số 2 
trên thi phần, bạn không nên tham gia. 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi bộ 
phận sang lợi nhuận trên mối tấn thép thành phẩm phản ánh 
sự kết hợp độc đáo của Nucor giữa văn hóa hiệu suất cao và 
công nghệ sản xuất thép, thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi khu 
vực bán hàng sang lợi nhuận trên mỗi ngành hàng phản ánh sự 
hiểu biết rằng chìa khóa thật sự đưa đến sự vĩ đại là nhãn hiệu 
phải có tính toàn cầu, như Coke 


Hiểu biết chính: Việc chuyển đổi từ lợi nhuận trên mỗi 
khách hàng phản ánh ý tưởng rằng Pitney Bowes có thể dùng 
cân bưu tín của họ như một điểm tựa để mang lại một loạt sản 
phẩm phức tạp để hỗ trợ khách hàng 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi cửa 
tiệm sang lợi nhuận trên mỗi lần khách ghé qua phản ánh mối 
quan hệ cộng sinh giữa địa điểm tiện lợi (và đắt đỏ) và trạng 
thái kinh tế bền vững. 


Hiểu biết chính: Việc chuyển từ lợi nhuận trên mỗi hồ sơ 
cho vay sang lợi nhuận trên mỗi nhân viên phản ánh sự hiểu 
biết về việc xóa bỏ bảo hộ: Dịch vụ ngân hàng cũng chỉ là một 
hàng hóa bình thường. 


Tất cả những công ty nhảy vọt đều phát hiện ra một mẫu số 
chung, trong khi các công ty đối trọng lại thường không. Thực tế là 


chúng tôi chi tim thay một trường hợp trong số các công ty đối trọng 
thể hiện sự hiểu biết về trạng thái kinh tế của họ. Hasbro xây dựng sự 
tăng trưởng dựa trên hiểu biết rằng một danh mục những đồ chơi cổ 
điển như G.I.Joe hay Monopoly (cờ tỉ phú) mang lại dòng tiền bền 
vững hơn là những món đồ chơi theo mùa. Trên thực tế, Hasbro là 
công ty đối trọng duy nhất hiểu được cả ba vòng tròn của Khái niệm 
con nhím. Họ đã là người giỏi nhất trong việc mua lại bản quyền và 
làm mới các loại đồ chơi quen thuộc, tái giới thiệu và tái sử dụng 
chúng đúng lúc để tăng lợi nhuận trên mỗi nhãn hàng đồ chơi cổ 
điển. Và nhân viên của họ có niềm đam mê cho ngành kinh doanh 
này. Xây dựng một cách có hệ thống từ 3 vòng tròn, Hasbro đã trở 
thành công ty đối trọng có hiệu suất tốt nhất trong cuộc nghiên cứu 
này, và càng củng cố thêm Khái niệm con nhím. 


Hasbro tuy nhiên không thể giữ được kết quả này bền vững một 
phần là vì họ không giữ được ky luat chi tap trung trong ba vong tron 
nay, sau cai chét bat ngo cua Tong giám đốc Stephen Hassenfeld. 
Trường hop Hasbro củng cố một bài hoc đáng nhớ, Nếu ban áp dụng 
thành công những ý tưởng này, nhưng sau đó lại thôi không áp dụng 
nữa, ban sẽ thut lùi, từ vĩ đại xuống tốt, thậm chí xuống đến tồi tệ. 
Cách duy nhất giữ được vị trí vĩ đại là phải tiếp tục áp dụng các 
nguyên tắc căn bản đã đưa bạn đến vĩ đại. 


Khi phóng: vấn các nhà điều hành Phillip Morris, chúng tôi bát 
gap sự căng thẳng và dam mé đến mức ngạc nhiên. Hãy nhớ lại trong 
chương 2 George Weissman đã miêu tả công việc tai công ty chính là 
mối tình vĩ đại của ông, chỉ sau cuộc hôn nhân của mình. Mặc dù họ 
có một tập hợp sản phẩm tiêu dùng đầy tội lỗi (thuốc lá Marlboro, bia 
Miller, Velveeta có 67% chất béo, cà phê Maxwell House dành cho 
người nghiện cafein, Toberone dành cho người nghiện sô cô la, V.V...), 
chúng tôi nhận thấy | họ rất đam mê công việc của mình. Hầu hết các 
nhà điều hành cao cấp của Phillip Morris đều là người tiêu dùng tích 
cực các sản phẩm của chính họ. Năm 1979, Ross Millhiser, lúc đó là 
phó chủ tịch Phillip Morris va là một người nghiện thuốc lá, đã phát 
biểu: “Tôi yêu thuốc lá. Đó là một trong những điều làm cho cuộc 
sống này đáng sống.” 


Những người tại Phillip Morris rõ ràng rất yêu quý công ty họ và 


đam mê công việc dang làm. Có vẻ như ho thấy minh là chang cao bồi 
đơn độc và độc lập được vé trên các bảng quảng cáo Marlboro. Một 
thành viên Hội đồng quản trị đã nói với tôi trong một cuộc nghiên 
cứu khác: “Chúng ta có quyền hút thuốc, và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền 
lợi này. Tôi rất thích được tham gia vào Hội đồng quản trị Phillip 
Morris. Điều này giống như là một phần của cái gì đó thực sự quan 
trọng. “ Bà vừa nói vừa kiêu hãnh nhả khói. 


Có thể bạn sẽ nói: “Nhưng đây chỉ là đòn tự vệ của ngành công 
nghiệp thuốc lá. Dĩ nhiện họ phải cảm thấy thế. Nếu không làm sao 
họ ngủ được mỗi tối?” Nhưng hãy nhớ rằng R.J. Reynolds cũng hoạt 
động trong ngành thuốc lá và cũng bị xã hội chỉ trích. Nhưng không 
không giống như Phillip Morris, các nhà lãnh đạo R.J. Reynolds bắt 
đầu phân tán khỏi ngành thuốc lá sang bất cứ lãnh vực nào họ có thể 
tăng trưởng, không cần biết liệu họ có đam mê những cuộc sát nhập 
đó, hay liệu công ty có thể trở thành giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực 
này hay không. Những người ở Phillip Morris gắn bó với ngành thuốc 
lá nhiều hơn, một phần lớn cũng vì họ yêu thích ngành kinh doanh 
này. Ngược lại, những người ở R.J.Reynolds chỉ xem thuốc lá như 
một cách kiếm tiền. Như được miêu tả sinh động trong cuốn sách 
Barbarlans at the Gate (Những kẻ man ro trước cổng), các nhà điều 
hành R.J.Reynolds cuối cùng đã mất đi niềm đam mé, ngoại trừ việc 
làm giàu nhờ bán lại công ty. 


Việc nhắc đến một điều gì đó vừa nhẹ nhàng và mờ nhạt như 
“đam mé" là một phần không thể thiếu của chiến lược nghe thật lạ. 
Nhưng trong các công ty nhảy vọt, đam mê là một phần của khái niệm 
Con Nhím. Bạn không thể sản xuất ra đam mê hay “tạo động lực” cho 
nhân viên cảm thấy đam mê. Bạn chỉ có thể khám phá ra điều gì khơi 
dậy niềm đam mê của bạn và của những người xung quanh bạn. 


Các công ty nhảy vọt không nói: “Được rồi các bạn, chúng ta hãy 
đam mê công việc mình làm”. Một cách hợp lý hơn, họ chọn cách 
hoàn toàn ngược lại: Chúng ta chỉ nên làm những việc mà chúng ta 
cảm thấy đam mê. Các nhà lãnh đạo Kimberly-Clark chuyên sang các 
sản phẩm giấy tiêu dùng phần lớn cũng vì họ thấy đam mê về chúng. 
Một nhà lãnh đạo đã nói, các sản phẩm giấy truyền thống thì cũng tốt, 

“nhưng chúng không có được sức thu hút của một một chiếc tã” 


Khi các nhà lãnh dao Gillette quyết định chọn những bộ dao cạo 
tương đối phức tạp và đắt tiền thay vì cạnh tranh trong một cuộc 


chiến các loại dao cao dùng một lần có tỉ suất loi nhuận thấp, họ làm 
thế đa phần là vì họ không thể thấy hào hứng với các sản phẩm dao 
cạo dùng một lần giá rẻ. Năm 1996, một nhà báo đã viết về Tổng giám 
đốc của Gillette như sau: “Zeien nói về công nghệ của bộ dao cạo với 
một sự thích thú mà ta tưởng chừng như chỉ có ở một kỹ sư của 
Boeing hay Hughes”. Gillette đã luôn ở đỉnh cao từ khi họ chon 
những ngành kinh doanh phù hợp với khái niệm Con nhím. “Những 
người không đam mê về Gillette thì đừng nộp đơn”, một phóng viên 
tờ Wall Street Journal đã viết như thế, tha chí anh này còn mié tả lý 
do một người tốt nghiệp trường kinh tế nổi tiếng đã không được 
nhận vào vì cô không thể hiện sự đam mê đối với các sản phẩm khử 
mùi. 


Có thể ngay cả bạn cũng không cảm thấy đam mê sản phẩm khử 
mùi. Có thể bạn cảm thấy khó hiểu làm sao có thể đam mê các tiệm 
thuốc tay, các tiệm tạp hóa, thuốc lá, hay may in gia tem tự động. Ban 
có thể tự hỏi loại người nào lại có thể hứng thú với việc xây dựng một 
ngân hàng hiệu quả như Mc Donald’s, hay người nào có thể nhận thấy 
chiếc tã lót có sức thu hút. Thật ra, chẳng thành vấn đề, điểm chính ở 
đây là họ cảm thấy đam mê công việc mình đang làm và đam mê này 
sâu sắc và chân thật. 


Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cũng phải đam mê về 
cơ chế doanh nghiệp (mặc dù cũng có thể lắm). Vòng tròn đam mê có 
thể tập trung vào những giá trị mà công ty đại diện. Ví dụ, nhần viên 
Fannie Mai không đam mê quá trình khô khan của việc đưa thế chấp 
vào thị trường cỗ phiến. Nhưng họ đặc biệt đam mê ý tưởng làm thế 
nào để tất cả mọi người Mỹ không phân biệt giai cấp, màu da, trình 
độ đều thực hiện được giấc mơ mua nhà. Linda Knight, người gia 
nhập Fannie Mae vào 1983, ngay lúc công ty đang đối mặt với những 
ngày đen tối nhất, nói với chúng tôi: “Đây không phải là một công ty 
gia nua rơi vào rắc rối; đây là một công ty đóng vai trò chính trong 
việc biến giấc mơ mua nhà thành hiện thực cho hàng trăm ngàn 
người Mỹ. Vai trò này quan trọng hơn rất nhiều so với việc làm ra 
tiền, và vì vậy chúng tôi cảm thấy gắn bó chặt ché để bảo tồn, bảo vệ, 


và nâng cao công ty.” Một nhà lãnh đạo của Fannie Mae đã kết luận: 
“Tôi nhận thấy chúng tôi là một co chế chính để tăng cường manh mé 
sợi dây xã hội của nước Mỹ. Bất kì khi nào tôi đi ngang những khu 
nhà trước kia khó khăn giờ ngày càng đẹp lên vì mọi người đã mua 
được nhà, tôi lại quay về với công việc của mình đầy hưng phấn” 


Trong nhóm nghiên cứu, chúng tôi thường thảo luận với nhau về 
sự khác biệt giữa tình trạng “tiền con nhím” và “hậu con nhím”. Trong 
tình trạng tiền con nhím, mọi việc cũng giống như khi ta sờ soạng 
trong màn sương dày đặc. Bạn đang tiến đi rất xa, nhưng bạn không 
thể nhìn rõ. Tại môi nga ba đường, bạn chỉ có thể nhìn thấy phía 
trước một đoạn ngắn, và phải tiến lên bằng những bước dò dẫm 
chậm chạp nhưng dứt khoát. Rồi thì, với Khái niệm con nhím, bạn 
tiến vào một khu vực trống trải, màn sương mù không còn nữa và bạn 
có thể nhìn xa ra hàng nhiều dám. Kể từ đó, mỗi ngã ré khôn yêu cầu 
bạn phải quyết tâm cao, và bạn có thể chuyển từ bò sang đi bộ, và từ 
di bộ sang chạy. Trong tình trạng hậu con nhím, từng dặm đường trôi 
qua dưới chân bạn thật nhanh, những ngã ba đường cũng nhanh 
chóng bị vượt qua khi bạn nhanh chóng đưa ra những quyết định. 


Điều đáng ghi nhận về các công ty đối trọng là họ hiếm khi xuất 
hiện từ trong màn Sương — bất kể những gì họ có là chương trình 
thay đổi, hoa tay múa chân loạn xạ, hay nhà lãnh đạo uy lực. Họ sẽ cố 
gang chạy, đưa ra những quyết định sai lầm tại các ngã ba đường, rồi 
sau đó phải quay lại chỗ cũ. Hoặc là họ đi chệch hẳn khỏi con đường, 
va vào cây và rơi xuống suối. (Cộng thêm việc họ đang đi với tốc độ 
cao và thái độ huénh hoang) 


Đối với những công ty đối trọng, cũng một thế giới mà đối với 
công ty nhảy vọt thật đơn giản và rõ ràng thì họ vẫn thấy phức tạp và 
bị một màn sương che phủ. Tại sao? Có 2 lý do. Thứ nhất, các công ty 
đối trọng không bao gio dát ra càu hói, những câu hỏi xuất phát từ 3 
vòng tròn. Thứ hai, họ đề ra mục tiêu và chiến lược dựa trên sự can 
đảm giả tạo chứ không phải là sự thấu hiểu tình hình. 


Điều này thể hiện rõ ràng trong việc theo đuổi tăng trưởng thiếu 
suy tính của các công ty đối trong. Hon 2/3 số công ty đối trọng thể 
hiện một nỗi ám ảnh tăng trưởng mà không được sự hỗ trợ của khái 
niệm con nhím. Những cầu phát biểu như ' Chúng tôi là một công ty 
tăng trưởng không kể thủ đoạn”, hay “Tôi cá là quy mô đồng nghĩa 
với thành công” nhan nhản trong các tài liệu của công ty đối trọng. 
Ngược lại, không có công ty nhảy vọt nào tập trung quá mức vào tăng 
trưởng. Vậy mà họ lại tạo ra được sự tăng trưởng đi kèm lợi nhuận và 


bền vững, vĩ dai hon những công ty đối trong chon tăng trưởng lam 
châm ngôn sống của họ. 


Hãy xem xét trường hợp của Great Western và Fannie Mae. Tờ 
Wall Street Transcript đã viết: “Great Western hơi bị kềnh càng. Họ 
muốn tăng trưởng bằng bất cứ cách thức nao’ ' Công ty này hoạt động 
trong lĩnh vực tài chính, cho thuê, bảo hiểm, nhà tiền chế, và liên tục 
mua lại những công ty khác nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động. To 
hon, nhiều hơn! Năm 1985, Tổng giám đốc Great Western đã phát 
biểu trước các nhà phân tích: “Đừng lo lắng các bạn phải gọi chúng 
tôi bằng tên nào — ngân hàng, dịch vụ tiết kiệm và cho vay, hay một 
con ngựa vằn” 


Đối lập hoàn toàn là Fannie Mae Họ thấu hiểu một cách rõ ràng 
và đơn giản rằng họ có thể là một nhân vật giói nhất trong thị trường 
vốn liên quan đến thế chấp; họ giỏi hơn ngay cả Goldman Sachs hay 
Solomon Brothers trong việc vở cửa thị trường vốn cho các thủ tục 
thế chấp. Họ xây dựng cỗ máy kinh tế mạnh mẽ bằng cách đóng 
khung mô hình kinh doanh quanh việc quản lý rủi ro, chứ không phải 
là bán thế chấp. Và họ lái cỗ máy này với một niềm đam mê lớn. 
Nhân viên Fannie Mae cảm thấy hưng phấn với vai trò chủ đạo trong 
việc dan chủ hóa việc sở hữu nhà. 





Ghi cht: 


1. Thời điểm nhảy vọt của Fannie Mae vào 1984 
2. Thé hiện giá trị tích lũy của một đông dau tư từ 31-12-1984 — 1-1-2--- 
3. Cô tức được tái dau tư. 


Cho đến năm 1984, sơ đồ giá trị cổ phiếu của hai công ty giống 
nhau như hình ảnh phản chiếu trong gương. Năm 1984, một năm sau 
khi đã định rõ Khái niệm con nhím, Fannie Mae bắt đầu nhảy vọt, 
trong khi Great Western vẫn cứ đều đều như trước cho đến tận lúc họ 
bị mua lại vào năm 1997. Bằng cách tập trung vào một khái niệm đơn 
giản và tao nhã — va không chi tập trung vào tăng trưởng — Fannie 
Mae đã tăng doanh thu gần 3 lần trong những năm từ 1984 đến 1996. 
Great Western, cho dù đã thu nhận nhiều hooc môn tăng trưởng, 
cũng chỉ tăng doanh thu ở mức 25% trong cùng khoảng thời gian, và 
rồi đã mất quyền độc lập vào năm 1997. 


Trường hop Fannie Mae va Great Western nêu bat một điểm 
quan trong: “Tang trưởng” không phải là một Khái niệm con nhím. 
Ngược lại, nếu bạn có một Khái niệm con nhím đúng đắn và đưa ra 
những quyết định nhất quán với khái niệm này, bạn sẽ tạo được sức 
đà và lúc đó vấn đề chính của bạn không phải là làm sao để tăng 
trưởng mà làm sao để đừng tăng trưởng quá nhanh. 


Khái niệm con nhím là điểm mấu chốt trong hành trình từ tốt đến 
vi dai. Trong hầu hết các trường hợp, thời điểm chuyển đổi bắt đầu 
trong: vóng vài năm tir khi xác dinh được khái niệm con nhím. Hon 
thé nữa, tất cà nhitng gi được trinh bày tiếp theo trong cuốn sách này 
đều dựa trên khái niệm con nhím. Những chương sau sé thể hiện rõ 
ràng, hành động kỷ luật — giai đoạn chính thứ ba theo sau con người 
kỷ luật và tư tưởng kỷ luật — chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh dựa trên 
khái niệm con nhím. 


Mac dù Khái niệm con nhim giữ vị trí rất quan trọng (hay có lé vi 
vi trí quan trong này), ban khóng nén có gáng nháy ngay vào Khái 
niém con nhim mót cách thiéu suy nghia. Ban khóng thé chi cán di ra 
ngoài hai ngày, đem theo một mớ giấy ghi chép, thuc hién các cuóc 
thảo luận theo nhóm, thé là có trong tay sw tháu hiéu tán tuóng. Düng 
là ban có thể làm như thế, nhưng có nhiều khả năng bạn sẽ không làm 
đúng. Điều này cũng giống như Einstein nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc 
phải trở thành một nhà khoa học vĩ đại, vì vậy tôi sẽ đi đến khách sạn 
Four Seasons cuối tuần này mang theo một số giấy ghi chép, va mở 
khóa những bi mật của vũ tru.” Sự thấu hiểu không đến theo cách 
này. Einstein đã mất mười năm tìm kiến trong màn sương mù để đi 
đến thuyết tương đối, mà ông vốn là một người rất thông minh. 


Trung bình các công ty nhảy vọt phải mất 4 năm để làm rõ Khái 
niệm con nhím của họ. Giống như những kiến thức khoa học, Khái 
niệm con nhim đơn giản hóa một thế giới phức tạp và giúp việc đưa 
ra quyết định dễ dàng hơn. Nếu như khi bạn đã có một Khái niệm con 
nhím thì mọi việc thật đơn giản va ro rang, nhung để đến được khái 
niệm này hết sức khó khăn vất vả và mất nhiều thời gian. Hãy nhìn 
nhận việc đi đến Khái niệm con nhím là một quá trình lặp đi lặp lại, 
không phải là một sự kiện duy nhất. 


Trọng tâm của quá trình là phải đưa được những người phù hợp 
tham gia vào các cuộc đối thoại thảo luật sôi nối, trên bối cảnh những 
sự thật phũ phàng và hướng dẫn bởi những câu hỏi dựa trên ba vòng 


tròn. Liệu chúng ta có thật sự hiểu rõ những gì chúng ta có thể làm tốt 
nhất trên thế giới, phân biệt rõ với những gì chúng ta chỉ có thể thành 
công mà thói? Liéu chüng ta có thật sự hiểu rõ động luc của cỗ máy 
kinh tế, bao gồm. cả mẫu số kinh tế của mình? Liệu chúng ta có thật 
sự hiểu rõ điều gì sẽ kích hoạt tốt nhất niềm dam mê của minh? 





Một cơ chế đặc biệt hựu hiệu để giúp quá trình này là một công cụ 
chúng tôi gọi là Hội đồng. Hội đồng bao gồm một nhóm những người 
phù hợp tham gia vào các cuộc đối thoại và thảo luận trong ba vòng 
tròn, lặp đi lặp lại theo thời gian, về những vấn đề sống còn và những 
quyết định công ty phải đối mặt. 


Để trả lời cho câu hỏi “Chúng tôi phải làm gì để đi đến Khái niệm 
con nhím?”, tôi sẽ chỉ vào sơ đồ bên trên và nói: “thiết lập Hội đồng, 
và dùng mô hình này. Đặt những câu hỏi đúng, tham gia vào các cuộc 
thảo luận sôi nổi, đưa ra quyết định khảo sát kết quả, và học hỏi - tất 
cả những hoạt động này phải dựa trên bối cảnh ba vòng tròn. Cứ tiếp 
tục đi theo chu kỳ tìm hiéu nay.” 


Khi được hỏi: “Làm thế nào chúng tôi thúc đẩy nhanh tiến trình 
đi đến Khái niệm con nhím?”, tôi sé trả lời: “Gia tăng số làn bạn thực 
hiện trọn một chu kỳ trong một thời gian nhất định.” Nếu bạn thực 
hiện đủ số chu kỳ, bao giờ cũng tuân theo ba vòng tròn, nhất định bạn 


sẽ có được sự thấu hiểu sâu sắc dé đưa ra Khái niệm con nhim. Việc 
nay không xảy ra trong chớp mắt, nhưng chắc chan sẽ xảy ra. 


1. Hội đồng tồn tại như một công cụ để đạt được sự thấu hiểu 
về các vấn đề quan trọng mà tổ chức đang phải đối mặt. 


2. _ Hội đồng được tập hợp và vận dụng bởi nhà điều hành cấp 
cao và thường bao gồm từ 5-12 người. 


3. Mỗi thành viên hội đồng có khả năng tranh cãi và thảo luận 
để tìm hiểu, chứ không phải vì nhu cầu cái tôi muốn chiến thắng hay 
để bảo vệ một lợi ích thiển cận. 


4. Mỗi thành viên Hội đồng được sự tôn trọng của các thành 
viên khác, không có ngoại lệ. 


5. Cac thành viên Hội đồng có nhiều cách nhìn nhận khác 
nhau, mỗi thành viên có kiến thức sáu sắc về một vài khía canh của tổ 
chức hay môi trường tổ chức đang hoạt động. 


6. _ Hội đồng bao gồm các thành viên chính của ban lãnh đạo, 
nhưng không giới hạn trong nội bộ ban lãnh đạo, cũng như không 
phải nhà điều hành nào cũng tự động là thành viên của Hội đồng. 


7. Hội đồng là một bộ phận dài hơi, không phải là một hội 
đồng bất kỳ được thành lập vì một dự án cụ thể nào đó. 


8. Hội đồng họp thường xuyên, nhiều khi mỗi tuần một lần, ít 
thì môi ba tháng một lần. 


9. _ Hội đồng không cần sự đồng thuận, bởi vì các quyết dinh 
được đồng thuận thường không phải là những quyết định khôn 
ngoan. Trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là do nhà điều 
hành cấp cao. 


10. Hội đồng là một bộ phận không chính thức, không được đề 
cập trong cơ cấu tổ chức chính thức hay trong bất kỳ tài liệu chính 
thức nào. 


11. Hội dong có thể có nhiều tên, thường là vô thưởng vô phạt. 
Trong các công ty nhảy vọt, họ đặt những cái tên buồn cười như Hội 
đồng Gia tăng Lợi nhuận Dài hạn, Hội đồng Sản phẩm Công ty, 
Nhóm Tư tưởng Chiến lược, Hội đồng điều hành 


Phải chăng mọi tổ chức đều có một Khái niệm con nhím để mà 
khám phá? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thức dậy, nhìn quanh một cách 
trung thực nhất, và kết luận: “Chúng ta không giỏi nhất trong lĩnh vực 
nào cả, và chúng ta cũng chưa bao giờ giỏi nhất.” Đây chính là một 
khía cạnh tuyệt vời của toàn bộ cuộc nghiên cứu. Trong, đa số các 
trường hợp, những công ty nhảy vọt cũng không phải giỏi nhất trong 
bất cứ lĩnh vực nào và không hề có triển vọng sẽ đạt được điều này. 
Thấm nhuần nghịch lý Stockdale (“Phải có một điều gì đó mà chúng 
ta giỏi nhất, và ta nhất quyết không tự lừa dối mình”), mọi công ty 
nhảy vọt, cho dù lúc mới bắt đầu quá trình là một công ty tệ hại đến 
thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chiến thang trong hành trình đi tìm 
Khái niệm con nhím. 


Khi bạn đi tìm khái niệm cho riêng mình, hãy nhớ rằng khi các 
công ty nhảy vọt cuối cùng tìm ra Khái niệm con nhím, họ không hề 
mệt mỏi hay bực mình và cam đảm gia tao như thường thấy ở các 
công ty đối trọng. “Chúng ta có thể giỏi nhất trong lĩnh vực đó” được 
nói ra như thông báo một sự thật, thì không có gì đáng ngạc nhiên, 
cũng như bầu trời thì xanh và cỏ cũng xanh. Khi bạn có được một 
Khái niệm con nhím đúng đắn, nó có một âm sắc lặng lẽ của sự thật, 
giống như một nốt nhạc ngân lên rõ ràng, trong trẻo, hoàn hảo trong 
không gian hoàn toàn im ắng của một khán phòng đầy ắp người vào 
cuối buổi hòa tấu nhạc Mozart với cây đàn piano. Không cần phải nói 
nhiều, sự thật lặng lẽ tự nó thể hiện tất cả. 


Tôi chợt nhớ tới một kinh nghiệm bản thân trong gia đình tôi có 
thể minh họa cho sự khác biệt quan trọng giữa can đảm gia tạo và sự 
hiểu biết. Vợ tôi, Joanne, bắt đầu tham gia thi đấu marathon và ba 
môn phối hợp từ đầu thập niên 1o8o. Khi cô ấy bắt đầu có kinh 
nghiệm - chạy bộ băng đồng, bơi lội, và đua đường trường — cô ấy 
bắt đầu cảm thấy có đà thành công. Một ngày, cô ấy tham dự cuộc đua 
vol những van động viên hàng đầu và còn phải đẩy chiếc xe đạp nặng 
nề lên một dốc đèo — cô ấy van về dich trong mười người đầu tiên. 


Sau đó một vài tuần, khi đang ngồi ăn sáng, Joanne chợt rời mắt 
khỏi tờ báo và nói một cách lặng lẽ, bình thản: “Em nghĩ mình có thể 


thang cuộc thi Người dan ông thép.” 


Người đàn ô ông thép là một giải đấu ba môn phối hợp đẳng cấp 
thế giới, bao gồm bơi 3.86km trên bién, dap xe 180 km, và kết thúc 
bằng chạy bộ marathon 42.2 km trên mặt đường nong chảy ỏ ở Kona, 
bờ biển Hawaii. 


“Dĩ nhiên, em phải nghỉ làm, phải từ bỏ việc học cao học (cô ấy 
vừa được nhận vào khoa kinh tế của một số trường danh tiếng), và 
phải luyện tập toàn thời gian. Nhưng...” 


Những lời của cô ấy không thể hiện một sự can đảm giả tạo, 
không cường điệu, không lo âu, không nan nỉ. Cô a ấy cũng không hề cố 
thuyết phục tôi. Cô ấy đơn giản chỉ là nhìn nhận điều cô ấy hiểu như 
là một sự thật, một sự thật không có gì đáng ngạc nhiên cũng như bức 
tường thì được sơn màu trắng vậy. Cô ấy có niềm đam mê. Cô ấy có 
tài năng. Và nếu cô ay thang các cuộc thi, cô ấy có kha nang kinh tế. 
Mục tiêu phải thắng giải “Người đàn ông thép” đến từ sự hiểu rõ Khái 
niệm con nhim của minh. 


Và thế là cô ấy quyết định thử sức. Cô ấy nghỉ làm. Cô ấy bỏ học. 
Cô ấy bán những nhà máy! (Nhưng vẫn giữ tôi trên chuyến xe). Và ba 
năm sau, vào một ngày nắng nóng tháng 10-1985, cô gay vượt qua 
mức đến ở vị trí đầu tiên, trở thành vô địch thế giới. Khi J oanne đề ra 
mục tiêu phải thắng giải Người. đàn ông thép ỏ ở Hawaii, cô ấy không 
hề biết mình có thể trở thành vận động viên ba môn phối hợp giói 
nhất thế giới. Nhưng cô ấy hiểu rằng mình có thể, nằm trong khả 
năng của mình, và cô ấy không hề tự huyễn hoặc mình. Sự phân định 
này đã tạo nên sự khác biệt. Đây là sự khác biệt mà những ai muốn đi 
lên từ tốt đến vĩ đại phải nắm vung, nhưng cũng là một điều mà 
những người không thể trở thành vĩ đại thường bỏ qua. 


- Dé đi từ tốt lên vĩ đại đòi hỏi phải có sự thấu hiểu sâu sắc ba 
vòng tròn giao nhau, được dién dịch thành một khái niệm ro ràng va 
đơn giản (Khái niệm con nhím): 


- Vấn đề quan trong là phải thấu hiểu tổ chức của bạn có thé 
trở thành giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực gì, và cũng không kém 
quan trọng là không thể giỏi nhất trong lĩnh vực gì — chứ không phải 
là bạn “muốn” giỏi nhất trong lĩnh vực gì. Khái niệm con nhím không 
phải là một mục tiêu, một chiến lược, một dự định; đó là một sự thấu 
hiểu. 


- Néu ban khong thé gidi nhat thé giới trong chính thế mạnh 
của bạn, thì thế mạnh này không thể là nền tảng của Khái niệm con 
nhím. 


- Việc thấu hiểu vấn đề “ giỏi nhất thế giới” là một tiêu chuẩn 
khắt khe hơn thế mạnh. Bạn có thể có thế mạnh nhưng không nhất 
thiết bạn phải giỏi nhất thế giới trong lợi thế đó. Ngược lại, có nhiều 
hoạt động bạn có thể trở thành giỏi nhất trên thế giới, nhưng hiện tại 
bạn không có thế mạnh. 


- Dé hiểu rõ động lực thúc đẩy cỗ máy kinh tế của bạn, hay 
tìm một mẫu số chung (lợi nhuận trên môi x, hay trong các hoạt động 
xã hội, dòng tiền trên mỗi x) có ảnh hưởng lớn nhất. 


- Cac cong ty nhảy vot dé ra mục tiêu và chiến lược dựa trên 
sự thấu hiểu; các công ty đối trọng đề ra mục tiêu và chiến lược dựa 
trên sự can đảm giả tạo. 


- Di đến khái niệm con nhím là một quá trình lặp đi lặp lại. 
Hội đồng có thể là một công cụ hữu ích. 


- Những công ty nhảy vot cũng giống như những con nhim — 
loài vật đơn giản và bình di chỉ biết có một “điều lớn lao” và gắn bó 
với nó. Những công ty đối trọng cũng giống như những con cáo - loài 
vật lanh lợi, khéo léo biết nhiều thứ nhưng thiếu nhất quán. 


- Các cóng ty nháy vot cán trung binh 4 nám dé tim ra Khái 
niém con nhím. 


- Chiến lược ban thân nó không phân định công ty nhảy vot 
và công ty đối trọng. Cả hai nhóm đều có chiến lược, và không có dữ 
liệu cho thấy các công ty nhảy vọt dành nhiều thời gian để lập kế 
hoạch chiến lược hơn là các công ty đối trọng. 


- Bạn hoàn toàn không nhất thiết phải hoạt động trong một 
ngành công nghiệp vĩ đại thì mói tạo dựng được kết quả vĩ đại và bền 
vững. Cho dù ngành có tệ hại đến mấy, một công ty nhảy vọt đều tìm 
ra được cách mang lại lợi nhuận kinh tế thật sự phi thường. 


CHUONG SAU: VAN HOA KY LUAT 


Tự do chỉ mới là mót phần câu chuyén va một nửa sự thật... Đó 
là lú do tại sao tôi đề nghị tượng Nữ thần Tự do ở bờ Đông nước Mỹ 
nên được thay thé bang mot bức tượng Trách nhiệm đặt ở bờ Tay. 


-VIKTOR E.FRANKL, Man's Search for Meaning 


Nám 1980, Geogre Rathmann bát tay đồng sáng lập công ty sinh 
hoc Amgen. Trong vóng 20 nám, Amgen di lén từ mot công ty mới 
thành lập với nhiều vất vả thành một công ty tri gia 3,2 tỉ đô la với 
6.400 nhân viên, tạo ra những sản phẩm máu giúp cải thiện đời sống 
của những người phải xạ trị hay thẩm tách thận.?!5 Dưới thời 
Rathmanmn, Amgen là một trong số ít những công ty sinh học có lợi 
nhuận và tăng trưởng liên tục. Họ liên tục có lợi nhuận, đến mức giá 
cổ phiếu của ho tăng 150 lần từ lúc mới bán ra thị trường vào tháng 
6- 1983, đến tháng 1-2000. Một nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 7.000 đô la 
mua có phiéu Amgen sé thu lợi hon 1 triệu đô la, 13 lần tốt hon cùng 
một khoản đầu tư vào thị trường chung. 


Ít có công ty mới thành lập nào trở thành công ty vĩ đại, đa phần 
là vì họ phản ứng lại với tăng trưởng và thành công không đúng cách. 
Thành công của các công ty mới thành lập thường là do sức sáng tạo, 
trí tưởng tượng, những quyết định liều lĩnh vào những vùng đất chưa 
khai phá cộng. thêm một nhiệt huyết có tầm nhìn. Khi một công ty 

tăng trưởng và trở nên phức tạp, nó bắt đầu vấp ngã bởi chính sự 
thành công của mình — quá nhiều người mới, quá nhiều khách hàng 
mới,quá nhiều đơn đặt hàng mới, quá nhiều sản phẩm mới. Những gì 
ngày xưa mang niềm vui giờ đây trở thành một quả bóng công kênh 
càng chứa một mớ hỗn độn. Mâu thuẫn này sinh ra từ tình trạng 
thiếu kế hoạch, thiếu kế toán, thiếu hệ thống, thiếu người... Nhiều vấn 
đề nảy sinh — với khách hàng, với dòng tiền tệ, với các lịch trình. 


Để giải quyết, một người nào đó (thường là thành viên Hội đồng 
quản trị) sẽ nói: “Đã đến lúc phải trưởng thành hơn. Nơi này cần 
được quản lý chuyên nghiệp.” Công ty sẽ bắt đầu thuê những người 
có bằng MBA hay những nhà điều hành có kinh nghiệm từ các công ty 
tăng trưởng nhanh. Quá trình, quy trình, danh sách những việc cần 


lam, va những thứ tương tự bắt đầu xuất hiện như nấm. Môi trường 
bình đẳng ngày xưa bị thay thế bằng hệ thống cấp bậc. Chuỗi lệnh bắt 
đầu xuất hiện lần đầu tiên. Mối quan hệ báo cáo đần hình thành rõ 
ràng, và một lớp điều hành với những đặc quyển cũng bắt đầu xuất 
hiện. Sự phan biệt “chung ta” và à “chúng nó” xuất hiện — như trong 
một công ty thực thụ. Những giám đốc chuyên nghiệp cuối cùng cũng 
đã giải quyết được mớ hỗn độn. Họ tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn, 
nhưng đồng thời họ cũng lấy đi mất tinh thần dám nghĩ dám làm. Các 
thành viên sáng lập bắt đầu làu bàu: “Thế này thì chẳng còn thú vị gì 
cả. Trước đây tôi chỉ cần nói là mọi thứ hoàn thành. Bây giờ tôi phải 
ngồi đây điền vào mấy cái biểu mẫu này và phải tuân theo những thứ 
luật lệ xuẩn ngốc. Tệ hơn nữa là tôi phải mất thì gió" vào những Cuộc 
họp vô bổ.” Sức sáng tạo diệu kỳ giảm đầm vì một số người có sáng 
kiến đã rời bó công ty, chán nản vi tinh trang quan liêu và cấp bậc. 
Công ty mới thành lập đầy hấp dẫn đã thay đổi thành một công ty 
bình thường, không có gì đặc biệt để nhắc đến. Căn bệnh ung thư của 
sự tầm thường bắt đầu phát triển mạnh mẽ. 


Geogre Rathmann đã tránh được quỹ đạo giết chết tinh thần dám 
nghĩ dám làm này. Ông hiểu rằng quan liêu là để bù đắp cho sự yếu 
kém và thiếu kỷ luật — một vấn đề thường biến mất nếu bạn tập hợp 
được những người phù hợp ngay từ đầu. Đa số công ty phải thiết kế 
các luật lệ quan liêu để quản ly một số ít người không phù hợp trên 
chuyến xe, và thế là làm một số người phù hợp ra di, thế là lại tang 
thêm tỉ lệ người không phù hợp, và lại càng cần nhiều luật lệ quan 
liệu để bù đắp cho sự yếu. kém và thiếu kỷ luật, và lại càng, đẩy những 
người phù hợp xa hơn, và cứ thế tiếp tục một cái vòng luán quán. 
Rathmann cũng hiểu được một con đường khác: Tránh quan liêu và 
cấp bậc bằng cách xây dựng một văn hoá kỷ luật. Khi bạn đặt hai thế 
lực bổ sung cạnh nhau — một văn hoá kỷ luật với một tinh thần dám 
nghĩ dám làm — bạn có được công ty kỳ diệu mang lại hiệu suất tối ưu 
và kết quả lâu bền. 


Ma trận Từ Tốt đến Vĩ đại của kỷ luật sáng tạo 


Tổ chức cấp 


" Tô chức vi dai Cao 
bác 


Tổ chức quan Văn hóa kỷ 


liêu Tổ chức mới thành lập luật 


Tinh thần dám nghĩ 


Tháp Aaa di 


Cao Thap 


Tại sao tôi lại bắt đầu chương nay bằng một công ty công nghệ 
sinh học mới thành lập mà không phải là một trong những công ty vĩ 
đại của chúng ta? Bởi vì Rathmann đã ghi nhận sự thành công của 
ông là nhờ vào những gì ông học được khi còn làm việc tại Abbott 
Laboratories trước khi thành lập Amgen: 


Những gi tôi học được từ Abbott là ý tưởng rằng khi bạn đặt ra 
mục tiêu trong năm, bạn phải. ghi lại chúng một cách rõ ràng. Bạn có 
thể thay đổi kế hoạch trong năm, nhưng bạn không được thay đổi các 
mục tiêu đo lường kết quả của bạn. Bạn phải nghiêm khắc vào thời 
điểm cuối năm, tuân thủ những gi bạn đã nói sẽ thực hiện. Bạn không 
có cơ hội trình bày ý ý kiến của mình. Bạn không, có cơ hội điều chỉnh 
và lừa phỉnh, và quyết định rằng bạn không có ý định thực hiện đúng 
kế hoạch, và điều chỉnh các mục tiêu lại để bạn cảm thấy tốt hơn. bạn 
không bao giờ chỉ tập trung vào những gì đã đạt được trong năm; bạn 
phải tập trung vào những gi bạn đã đạt được so với chính xác những 
gi bạn hứa sé dat được — cho dù thước do này có khó khăn đến mấy. 
Đó là tỉnh thần kỷ luật tôi đã học được từ Abbott, và chúng tôi áp 
dụng cho Amgen. 


Rất nhiều kỷ luật của Abbott có từ năm 1968, khi họ thuê một 
giám đốc tài chính đặc biệt tên là Benard H. Semler. Semler không 
xem công việc của mình chỉ gói gọn là một kiểm soát viên tài chính 
hay một kế toán truyền thống. Thay vào đó, ông bắt đầu đề ra các cơ 
chế hướng đến thay đổi văn hoá. Ông đã thiết kế một mô khung cho 
kế toán mà ông đặt tên là Kế toán trách nhiệm, trong đó mọi đề mục 
chỉ phí, thu nhập, và đầu tư đều được định rõ bằng một cá nhân chịu 
trách nhiệm cho đề mục đó. Ý tưởng này, rất cấp tiến vào những năm 
1960, nhằm mục đích tạo ra một hệ thống trong đó mọi giám đốc của 
Abbott trong mọi bộ phận đều phải chịu trách nhiệm cho phần hiệu 
suất đầu tư của họ, theo cùng một thứ kỷ luật mà nhà đầu tư bắt một 
chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Không còn chỗ để trốn sau 


các khoản chỉ định trong kế toán truyền thống, không còn chuyện 
chuyển các quỹ qua lại để che giấu sự quản lý kém hiệu quả, không 
còn cơ hội để đổ lỗi cho nhau. 


Nhưng cái hay của hệ thống của Abbott không phải chỉ ở sự khắt 
khe, mà là cách họ dùng sự khắt khe và kỷ luật để tạo điều kiện cho 
sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Geogre Rathmamn cho biết: “Abbott 
tạo ra một tổ chức rất kỷ luật, nhưng không phải theo kiểu suy nghi 
cứng nhac. Day là mẫu hinh vira có ky luật về tài chính vira có các suy 
nghi bát dóng trong sáng | tao. Chung tôi dùng kỷ luật tài chính như 
một biện pháp để cung cấp nguồn tài nguyên cho công việc sáng tạo 
thật sự.” Abbott đã cắt giảm chi phí hành chính tính trên tỉ lệ phần 
trăm doanh số đến mức thấp nhất trong ngành (cách xa các đối thủ) 
và đồng thời trở thành một cỗ máy sáng tạo tương tự như 3M, khi 
thu nhập từ sản phẩm mới được tung ra thị trường trong vòng bốn 
năm gan nhất chiếm đến 65% doanh thu. 


Sự sáng tạo hai mặt này xuyên suốt trong mọi phương diện của. 
Abbott trong giai đoạn chuyển đổi, được đan xen vào tận văn hoá tổ 
chức. Một mặt, Abbott tuyén những nhà lãnh đạo có tinh thần dám 
nghĩ dám làm và trao cho họ quyền tự do quyết định con đường tốt 
nhất để đạt mục tiêu. Mặt khác, mọi cá nhân | phái tuán thü theo hé 
thóng cua Abbott và phải chịu trách nhiệm về mục tiêu của minh. Ho 
có tự do, nhưng tự do trong khuôn khổ. Abbott công nhận nhà kinh 
doanh luôn mong muốn được linh hoạt tuỳ thời cơ. (Một nhà điều 
hành ở Abbott cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng việc lập kế hoạch 
là rất cần thiết, nhưng bản thân bản kế hoạch chỉ vô dụng mà thôi.”) 
Nhưng Abbott vẫn có kỷ luật và nói không với những cơ hội thoả 
được bài trắc nghiệm ba vòng tròn. Mặc dù khuyến khích sáng tạo tối 
đa trong từng bộ phận, Abbott đồng thời cũng gắn chặt với Khái niệm 
con nhím là đóng góp cho việc chăm sóc sức khoẻ với chi phí hợp lý. 


Abbott Laboratories thể hiện một kết luận chính của cuộc nghiên 
cứu: nền văn hoá kỷ luật. Bản chất văn hoá là một chủ đề khó nắm bắt 
để thảo luận, ít có được những mô hình rõ ràng như ba vòng tròn. 
Những điểm chính của chương này, thật ra, chỉ tóm lại trong một ý 
kiến trung tâm: Xây dựng nền văn hoá bao gồm những con người 
thực hiện những hành động kỷ luật trong ba vòng tròn, hoàn toàn 
nhất quán với Khái niệm con nhím. 


Nói chính xác hơn, điều này có nghĩa như sau: 


1. Xây dựng một nền văn hoá dựa trên ý tưởng tự do và trách 
nhiệm, trong một khuôn khổ. 


2. Đặt vào trong nền văn hoá này những con người có kỷ luật, sẵn 
sàng làm bất cứ điều gì để hoàn thành trách nhiệm của mình. Họ sẽ 
đẩy tiêu chuẩn lên cao hơn. 


3. Đừng lẫn lộn giữa văn hoá kỷ luật và kỷ luật chuyên chế. 


4. Tôn trọng triệt để Khái niệm con nhím, thực hiện một cách 
sùng tín việc tập trung vào nơi giao nhau của ba vòng tròn. Cũng 
không kém phần quan trọng, hãy tạo ra một danh sách những việc 
phải ngừng làm và chấm dứt một cách có hệ thống bất cứ thứ gì 
không liên quan. 


TỰ DO (VÀ TRÁCH NHIEM) TRONG KHUÔN KHỔ 


Hãy tưởng tượng một viên phi công. Anh ta bước vào khoang lái, 
chung quanh là hàng chục công tắc và cần gạt phức tạp, ngồi lên trên 
một cái máy trị giá 84 triệu đô la. Khi hành khách cố gắng nhồi nhét 
hành lý vào các khoang trên đầu và các cô tiếp viên hàng không chạy 
tới chạy lui bảo đảm ai vào chỗ người đó, anh ta bắt đầu thực hiện 
tiến trình kiểm tra trước khi bay. Từng bước từng bước một, đúng 
theo phương pháp, anh ta kiểm soát tất cả các đề mục cần thiết. 


Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng cho việc cất cách, anh ta liên lạc với 
hệ thống kiểm soát thông lưu, tuân theo chỉ dẫn một cách chính xác — 
dira cong bang hướng nào, lấy đà theo hướng nao, sử dung đường 
băng nào, và cất cánh theo hướng nào. Anh ta không tăng tốc và đưa 
chiếc máy bay lên không cho đến khi được phép cất cánh. Một khi đã 
bay lên, anh ta vẫn giữ liên lạc liên tục với trung tâm kiểm soát không 
lưu và giữ cho máy bay nằm trong giới hạn đường biên của hệ thống 
không lưu thương mại. 


Tuy nhiên khi đến nơi, anh ta gặp phải một cơn bão lớn đầy sấm 
sét. Những con gió mạnh, tạt qua tạt lại, không đoán trước được 
hướng, làm cho cánh máy bay. khi nghiêng sang trái, khi nghiêng sang 
phải. Hành khách nhìn ra ngoài cũng không thấy mặt đất, mà chỉ thấy 
những cum máy den khi dày khi mỏng và tiếng mưa đập vào cửa sô. 
Cô tiếp viên hàng không thông báo: “Kính thưa quý hành khách, yêu 


cầu quý vị ngồi yên tại chỗ trong suốt thời gian còn lại của chuyến 
bay. Hãy dựng thẳng lưng ghế, gài dây an toàn và đặt tất cả hành lý 
dưới ghế phía trước. Chúng ta sắp sửa hạ cánh.” 


Những hành khách thiếu kinh nghiệm tự bảo “Tôi hy vọng là 
không quá lâu”, lo lắng khi thấy gió rít và những tia chớp loé lên. 
Nhưng những hành khách giàu kinh nghiệm thì vẫn tiếp tục đọc sách 
báo, nói chuyện với người bên cạnh, và chuẩn bị cho buổi hop khi ho 
hạ cánh. Họ nghĩ: “Tôi da từng gặp trường hợp như thế này rồi. Anh 
ta chỉ hạ cánh nếu an toàn.” 


Rõ ràng là như vậy, trong lần tiếp đất sau cùng, bánh xe đã được 
hạ xuống khi khối thép 120 tấn lướt với vận tốc 210km/gié& - hành 
khách nghe tiếng động cơ gầm rừ và cảm thấy bị ném mạnh về phía 
sau. Chiếc máy bay lại tăng tốc bay lén trời. Nó lại lượn một vòng và 
quay lại sân bay. Viên phi công mất ít phút mới mở hệ thống liên lạc 
nội bộ: “Xin lỗi quy Vi. Chung ta dang gap gió chéo. Chúng ta sẽ cố 
một lần nữa.” Trong lần tiếp theo, gió đã dịu lại vừa đủ và máy bay 
đáp xuống an toàn. 


Nào, bây giờ hãy lùi lại một bước nghĩa về ví dụ này. Viên phi 
công hoạt động trong một hệ thống rất nghiêm, và anh ta không có 
quyền tự do thoát ra khỏi hệ thống này. (Chắc bạn sẽ không thích 
nghe các phi công nói: “Nay, tôi vừa đọc trong một quyển sách về 
quản lý nói về giá tri của việc giao quyền — tự do thí nghiệm, sáng tạo, 
dám nghĩ dám lam, va cứ thử thật nhiều thứ rồi giữ lại những gi thích 
hợp!”) Nhưng đồng thời, những quyết định quan trọng — khi nào cất 
cánh, khi nào hạ cánh, khi nào phải bỏ, khi nào phải hạ cánh ở một 
nơi khác — đều tuỳ vào viên phi công. Cho dù hệ thống có nghiêm đến 
đâu thì một yếu tố trung tâm vần vượt lên trên hết: Phi công là người 
có trách nhiệm tuyệt đối đối với chiếc máy bay và những hành khách 
trên đó. 


Điểm cần nói ở đây không phải là công ty cần có một hệ thống 
cũng nghiêm và kém linh hoạt như hệ thống không lưu. Dẫu sao thì 
nếu một hệ thống trong công ty không hoạt động, thì cũng không có 
chuyện hàng trăm người chết cháy trong đống thép méo mó. Dịch vụ 
khách hàng tại các hãng hàng không có thể rất tệ, nhưng bạn biết chắc 
mình sẽ đến nơi mình muốn đến một cách nguyên vẹn. Sự so sánh 
này là để chỉ ra rằng khi chúng ta nhìn vào các công ty nhảy vọt, 
chúng ta nhớ đến điểm hay nhất của mô hình phi công máy bay: tự do 


và trách nhiệm trong khuôn khổ của một hệ thống phát triển toàn 
vẹn. 


Các công ty nhảy vọt thiết kế một hệ thống nhất quán với những 
hạn chế cụ thể, nhưng họ cũng cho phép mọi người quyền tự do và 
trách nhiệm trong khuón khó cüa hé thóng dó. Ho tuyén dung những 
người có kỷ luật và không cần phải được quản lý, sau đó họ chỉ quản 
lý hệ thống, chứ không quản lý con người. 


Bill Rivas tại Circuit City cho biết: “Đây chính là bí mật làm thế 
nao chúng tôi có thể điều hành các cửa hàng từ đằng xa, chỉ bằng điều 
khiển từ xa. Đó là sự kết hợp giữa các giám. đốc cửa hàng tuyệt vời 
chịu trách nhiệm hoàn toàn các cửa hàng của họ, hoạt động trong một 
hệ thống tuyệt vời. Bạn phải có đội ngũ quản lý và những con người 
tin tưởng vào hệ thống và sẵn sàng làm những gi cần thiết để hệ 
thống hoạt động. Nhưng trong khuôn khổ của hệ thống, các giám đốc 
cửa hàng có rất nhiều chỗ trống, phù hợp với trách nhiệm của họ.” Ở 
một chừng mực nào đó, Circuit City hoạt động trong ngành bán lẻ 
hàng điện máy gia dụng cũng như McDonald’s hoạt động trong ngành 
nhà hàng, ho không đem lại trải nghiệm tinh tế nhất, mà là một trải 
nghiệm thống nhất. Hệ thống ngày càng hoàn thiện khi Circuit City 
thử nghiệm bằng cách cộng thêm nhiều mặt hàng như may tinh va 
đầu máy video (cũng như McDonald’s thí nghiệm với món trứng 
McMuffins cho bữa sáng). Nhưng tại bất cứ thời điểm nào, mọi người 
đều hoạt động trong khuôn khổ hệ thống. Bill Zierden cho biết: “Đó là 
một trong những điểm khác biệt giữa chúng tôi và những người trong 
cùng ngành kinh doanh trong những năm đầu 1980. Họ không thể 
mở rộng hơn, nhưng chúng tôi thì có. Chúng tôi có thể đặt cửa tiệm 
trên khắp đất nước, một cách nhất quán.” Câu nói này thể hiện một 
trong những lý do chính đưa Circuit City đi lên trong đầu những năm 
1980 và vượt qua thị trường cổ phiếu chung hơn 18 lần trong vòng 15 
năm tiếp theo. 


Ở một mức độ nào đó, phần lớn quyển sách này đề cập đến việc 
tạo dựng một văn hoá kỷ luật. Tất cả phải được bắt đầu bằng con 
người kỷ luật. Quá trình chuyển đổi không bắt đầu bằng áp dụng ky. 
luat cho những, người không phù hợp trở thành phù hợp, mà là tuyển 
những người có kỷ luật lên chuyến Xe ngay từ đầu. Sau đó chúng ta có 
tư tưởng kỷ luật. Bạn cần có kỷ luật để đối diện với sự thật phũ 
phàng, trong khi vẫn giữ vững niềm tin rằng bạn có thể tạo ra con 
đường đi đến vĩ đại. Quan trọng nhất, bạn cần có kỷ luật để tiếp tục 


tìm kiếm sự hiểu biết cho đến khi đạt được Khai niệm con nhím. Cuối 
cùng, chúng ta cần hành động kỷ luật, chủ đề chính của chương này. 
Thứ tự này rất quan trọng. Các công ty đối trọng thường cố gắng 
nhảy ngay vào hành động kỷ luật. Nhưng hành động kỷ luật mà không 
có những người có kỷ luật thì không thể bền vững, và hành động kỷ 
luật mà không có tư tưởng kỷ luật chắc chắn sẽ mang lại tai hoạ. 

















That ra, kỷ luật bản than nó không mang lại kết quả vĩ đại. Chúng 
tôi tìm thấy rất nhiều công, ty trong lịch sử có kỷ luật chặt chẽ và tiến 
thang. đến tai hoa, chính xác va theo đường thang ngay ngan. Khong, 
vấn đề phải là trước hết tim những người có kỷ luật, suy nghĩ khắt 
khe, những người này sau đó sẽ thực hiện hành động kỷ luật trong 
khuôn khổ một hệ thống nhất quán được thiết kế dựa trên Khái niệm 
con nhím. 


ĐƯA CHUAN MỰC LÊN TAM CAO MOT 


Xuyén suốt cuộc nghiên cứu, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy 
một số cứ liên tục được lặp đi lặp lại: có kỷ luật, nghiêm khắc, kiên 
trì, quyết tâm, cần mẫn, chính xác, khó tính, có hệ thống, có phương 
pháp, thiết thực, đòi hỏi, nhất quán, tập trung, chịu trách nhiệm. 
Những từ này liên tục xuất hiện trên các bài báo, các cuộc phỏng vấn, 
và các tư liệu nguồn về các công ty nhảy vọt, và đặc biệt ít xuất hiện 
trong các tài liệu về công ty đối trọng. Những người làm việc trong 


công ty nhảy vot có vẻ như trở nên thai quá trong việc hoàn thành 
trách nhiệm của mình, một số trường hợp đã bước gần đến mức 
cuóng tin. 


Chúng tôi đặt yếu tố này là “đưa tiêu chuẩn lên tầm cao mới”. Sự 
so sánh này dựa theo một vận động viên đẳng cấp thế giới có kỷ luật 
cao tên là Dave Scott. Dave đã sáu lần thắng cuộc thi ba môn phối 
hợp Người đàn ông thép tại Hawaii. Môi ngày, trung bình anh sẽ 
luyện tập chạy xe đạp 75 dặm, bơi 20.000 mét, và chạy bộ 17 dặm. 
Dave Scott không hề bị dư cân! Nhưng anh tin rằng một chế độ ăn 
uống ít chất béo, giàu chất bột sẽ đem lại cho anh lợi thế. Như vậy là 
Dave Scott, mỗi ngày đốt cháy ít nhất 5.000 calori thông qua luyện 
tập, vẫn đơn giản muốn đưa tiêu chuẩn cao hơn để giảm bớt chất béo 
dư thừa. Thật ra không có bàng chứng nào cho thấy anh phải tập 
nặng như vậy để thắng giải Người đàn ông thép; đó cũng không phải 
là dụng ý ý của cau chuyện. Vấn đề ở đây là việc đưa tiêu chuẩn lên tầm 
cao mới chỉ đơn giản là thêm một bước nhỏ mà anh nghĩ sẽ giúp anh 
khoẻ hơn, một bước nhỏ cộng thêm vào những bước nhỏ khác để tạo 
thành một siêu kỷ luật nhất quán. Tôi luôn nghĩ về Dave Scott đang 
chạy bộ trong cuộc thi marathon 42,2km — cố gắng hết sức dưới cái 
nắng 37,7°C trên những cánh đồng nóng bỏng dung nham ở bờ biển 
Kona sau khi đã bơi 3,86 km trên biển và đạp xe 18okm ngược gió — 
và tự nghĩ: “Nếu so sánh với quá trình tập luyện hàng ngày, thi thé 
này là không có gì ghê gớm.” 


Tôi biết đây là một sự so sánh kỳ quặc. Nhưng ở một góc độ nào 
đó, các công ty nhảy vọt cũng giống Dave Scott. Hầu hết các câu trả 
lời cho câu hỏi làm sao từ tốt lên vĩ đại đều nằm trong sự kỷ luật nhất 
quyết làm bất cứ điều gì cần thiết để trở thành người giỏi nhất trong 
lĩnh vực đã được chọn lựa kỹ càng, rồi từ đó luôn tìm cách nâng cao. 
Thật sự đơn giản thế thôi. Và cũng thật sự chỉ khó đến thế thôi. 


Mọi người ai cũng muốn mình giỏi nhất, nhưng hầu hết các tổ 
chức không | đủ kỷ luật để tìm hiểu một cách rõ ràng, không bị cái tôi 
che khuất, về điều gì họ có thể giỏi nhất, và quyết tâm làm bất cứ điều 
gi cần thiết dé biến tiềm năng thành thực tế. Họ thiếu kỷ luật để nâng 
tiêu chuẩn lên tầm cao mới. 


Hãy so sánh Wells Fargo với Bank of America. Carl Reichardt 
chưa bao giờ nghi ngờ rang Wells Fargo sé vượt qua việc xoá bỏ bảo 
hộ, trở thành một công ty mạnh hơn, chứ không hề yếu đi. Ông nhận 


thấy chia khoá của việc đi lên thành một công ty vĩ dai không phải ở 
các chiến lược hoàn hảo mà là quyết tâm cao độ vứt bỏ những quan 
niệm truyền thống hàng trăm năm về ngành ngân hàng ra khỏi hệ 
thống. Reichardt nói: “Trong ngành ngân hàng có quá nhiều sự phí 
phạm. Loại bỏ chúng đòi hỏi sự kiên trì, không cần sự lỗi lạc.” 


Reichardt đề ra một thái độ rõ ràng trong ban lãnh đạo: Chúng ta 
sẽ không bắt ai khác phải chịu khổ trong khi chúng ta vẫn sung 
sướng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chịu vất vả ngay tại đây trong 
phòng họp của ban lãnh đạo. Ông giữ lại lương của các nhà điều hành 
trong hai năm (mặc dù Wells Fargo đang trải qua những năm lợi 
nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của nó). Ông cho đóng cửa 
phòng ä ăn của lãnh đạo và thay vào đó bằng một dịch vụ nấu ăn cho ký 
túc xá. Ông cho đóng cửa thang máy dành riêng cho lãnh đạo, bán đi 
các máy bay riêng của công ty, và cấm trồng cây xanh trong phòng 
hợp ban lãnh đạo vì nó tốn quá nhiều công chăm sóc. Ông cũng không 
phục vụ cà phê miễn phí trong phòng họp. Ông loại bỏ việc cung cấp 
cây Giáng sinh cho các giám đốc. Ông ném trả báo cáo lại cho người 
nộp nếu nó được đóng gáy đẹp dé, kèm theo lời khiển trách: “Tại sao 


anh lại phí tiền thế này? Thêm một cái bìa thì được gì?” Reichardt 
tham gia cuộc họp với các nhà điều hành khác trên một cái ghế cũ kỹ, 
các phần nệm bên trong đã bong cả ra ngoài. Nhiều khi ông cứ ngồi 
đó rút các chỗ nệm bị bong ra va lắng nghe các lời đề nghi chi tiền; 
một bài báo đã viết: “và thế là rất nhiều dự án phải làm đã bị cho 
qua.” Đối diện bên kia đường lả Bank of America, nơi các nhà điều 
hành cũng phải đối mặt với vấn đề xoá bỏ bảo hộ và nhận thấy nhu 
cầu phải loại bỏ các phí phạm. Tuy nhiên, không như Wells Fargo, cac 
nha diéu hanh Bank of America khong có được ky luật để nâng các 
tiêu chuẩn. Họ vẫn git lại vương quốc cao sang dành cho lành dao 
trong toà tháp đồ sô tại trung tâm thành phố San Francisco. Phòng 
tổng giám đốc được quyển sách Breaking the Bank miêu tả là: “một 
phòng lớn ngay góc hướng đông bắc ăn thông với một phòng hội 
nghị, trải thảm phương đông, các cửa SO cao từ san lên tran cho phép 
nhìn toàn cảnh vịnh San Francisco từ cầu Golden Gate đến cầu Bay 
Bridge. (Chúng tôi cũng không thấy dữ liệu nào nhắc đến những chiếc 
ghế bị bong nem). Thang may chay thang đến tang lầu của các nhà 
điều hành, đi xuống nhẹ nhàng đến tầng trệt, không bị làm phiền bởi 
sự xâm nhập của những cá thể thấp kém hơn. Không gian rộng thênh 
thang trong phòng điều hành làm cho cửa sổ trông có vẻ cao hơn, tạo 
cảm giác đang bay trên đám mây trong một thành phố trên cao dành 
cho những kẻ thượng lưu đang thống trị thế giới bên dưới. Việc gì 


phải tự hành hạ mình khi cuộc sống quá tốt như thé ? 


Sau khi thua lỗ 1,8 tỉ đô trong ba năm liên tục giữa thập niên 
1980, Bank of America buộc long phải thực hiện những thay đổi cần 
thiết để thích ứng với việc xoá bỏ bảo hộ (chủ yếu là nhờ tuyển dụng 
những nào lãnh đạo bên Wells Fargo). Nhưng ngay cả trong những 
ngày đen tối nhất, Bank of America cũng không thể buộc mình từ bỏ 
những đặc quyền đã ngăn cản các nhà điều hành của họ rời khỏi thế 
giới thực. Tại một cuộc họp Hội đồng quản trị giữa lúc khủng hoảng 
đang xảy ra cho Bank of America, một thành viên đã đưa ra đề nghị 
hợp lý là “Hãy bán chiếc phi cơ riêng của công ty.” Những giám đốc 
khác lắng nghe lời đề nghị này, rồi cho qua luôn. 


MỘT NỀN VĂN HOÁ, KHÔNG PHẢI MỘT NHÀ 
ĐỘC TAI 


Chúng tôi đã định không đưa chương này vào trong quyển sách. 
Một mặt, các công ty nhảy vọt đều có kỷ luật hơn các công ty so sánh 
trực tiếp, ví dụ như Wells Fargo đối ngược với Bank of America. Mặt 
khác, các công ty ngắn ngày cũng thể hiện họ có kỷ luật tốt như công 
ty nhảy vọt. 


Eric Hagen, sau khi hoàn thành một chủ đề phân tích đặc biệt về 
văn hoá lãnh đạo trong các công ty, đã phát biểu: “Theo như phân tích 
của tôi, tôi không nghĩ chúng ta có thể đưa kỷ luật vào như là một 
khám phá. Kết quả thấy ro rang cac Tong giám đốc công ty ngắn ngày 
đã áp dụng kỷ luật sắt vào công ty của họ nhờ vậy họ có được những 
thành công bước đầu thật vĩ đại. Như vậy, kỷ luật không xứng đáng 
được xem là một biến số khác biệt.” 


Vì tò mò, chúng tôi quyết định tìm hiểu thêm về chủ đề này, và 
Eric nhận lời thực hiện một cuộc phân tích sâu hơn. Khi xem xét ky 
các dữ liệu, chúng tôi càng thấy rõ — mặc dù thoạt nhìn thì không phải 
như vậy - là quả thật hai nhóm công ty có cách tiếp cận kỷ luật khác 
nhau rất lớn. 


Trong khi các công ty nhảy vọt với các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 xây 
dựng một văn hoá kỷ luật bền vững, các công ty ngắn ngày với nhà 
lãnh đạo Cấp độ 4 áp dụng kỷ luật lên công ty bằng kỷ luật của mình. 


Hãy xem xét trường hợp của Ray MacDonald, người nắm quyền 
Burroughs vào năm 1964. Là một người giỏi nhưng thiếu tinh tế, 
MacDonald luôn nắm áp đảo trong các cuộc nói chuyện, giành ké 
chuyện cười, và chỉ trích những người kém lanh lợi hơn ông (bao 
gồm gần như hầu hết mọi người chung quanh ông). Ông ra lệnh cho 
moi việc hoàn tat, sử dụng một dang áp lực sau này được gọi là “The 
MacDonald Vise.” MacDonald đã tao ra những kết quả vi đại trong 
giai đoạn nắm quyền. Cứ mỗi đô la đầu tư trong năm 1964, khi ông 
nắm quyền chủ tịch, va rút ra vào năm 1977, khi ông về hưu, mang lại 
lợi nhuận cao hơn thị trường chung 6,6 lần. Tuy nhiên công ty không 
có được văn hoá kỷ luật để tiếp tục phát triển khi không còn ông. Khi 
ông về hưu, những thuộc hạ của ông bị tê liệt vì không thể quyết định, 
khiến cho công ty, theo như lời tờ Business Week, "không có khả 
năng làm được việc gì cå.” Burroughs bắt đầu trượt dai, giá trị cổ 
phiếu tích luỹ rơi xuống chỉ bằng o3% thị trường chung trong giai 
đoạn từ lúc kết thúc triều đại của MacDonald cho đến năm 2000. 





Chúng tôi nhận thấy một tình trạng tương tự tại Rubbermaid 
dưới quyền của Stanley Gault. Hãy nhớ lại trong chương 2 về cấp độ 
5, Gault đã đáp trả lời buộc tội rằng ông là một nhà độc tài rằng: 
“Vâng, nhưng tôi là một nhà độc tài trung thực.” Gault áp dụng kỷ 
luật sắt tại Rubbermaid - lập kế hoạch và phân tích đối thủ cạnh 


tranh mot cach nghiém chinh, nghiên cứu thị trường một cách có hệ 
thống, phân tích lợi nhuận, kiếm soát chi phí chặt ché,v.v... Một nha 
phan tích da viết: “Đây là một tổ chức có ky luat phi phường. Quan 
điểm của Rubbermaid đối với cuộc sống rất tỉ mỉ.” Chính xác và quy 
củ, Gault đến văn phòng lúc 6:30 và đều đặn làm việc một tuần 80 
tiếng, yêu cầu các giám đốc dưới quyền cũng phải như vậy. 


Là người tuân thủ kỷ luật cấp cao, bản thân Gault đã là cơ chế 
quản lý chất lượng số 1 trong công ty. Một lần ô ông di bộ dọc con 
đường ở Mahattan, ông bắt gap mot người gác cửa đang l4m bẩm và 
chửi thề khi quét rác vào một cái hố rác của Rubbermaid. Richard 
Gates, người kể câu chuyện lại cho tạp chí Fortune, cho biết: “Stan 
a ngoat lai va bat dau tra tan người gác cửa tai sao ông này không 

” Gault tin chắc rằng lưỡi cưa của cái hốt rác quá dày, và nhanh 
chóng ra lệnh cho kỹ sư thiết kế lại sản phẩm. Gault nói: “Nhắc đến 
chất lượng, tôi là một người khó chịu.” Tổng giám đốc dưới quyền 
ông đồng tình: “Ông ấy có thể nổi điên.” 


Rubbermaid đã vươn lên rất ấn tượng dưới sự độc tài của nhà 
lãnh đạo kỷ luật độc tôn này nhưng sau đó cũng sụt giảm rất ấn tượng 
khi ông ra đi. Dưới thời Gault, Rubbermaid vượt qua thị trường 3,6 
lần. Sau khi Gault ra di, Rubbermaid giảm 59% giá tri phần trăm so 
với thi trường, trước khi bi Newell mua lai. 


Một ví dụ khác cũng rất hay về hội chứng tuân thủ kỷ luật là 
Chrysler dưới quyền Lee Iacocca, người được tạp chi Business week 
miêu ta don giản là: “Người đàn ông. Nhà độc tài. Lee.” Iacocca trở 
thành chủ tịch Chrysler năm 1979 và áp đặt cá tính mạnh mé của 
mình để đưa công ty vào kỷ luật vào điều chỉnh hoạt động kinh 
doanh. Iacocca đã viết về những ngày đầu tại công ty của mình như 
sau: “Ngay lập tức tôi biết nơi này dang trong tinh trạng hôn loan và 
cần một liều thuốc kỷ luật và quy củ, một cách nhanh chóng. "ede 
Trong nám đầu tiên, ông đã dai tu cơ cấu lành đạo, dé ra các tiêu 
chuẩn kiểm soát tài chính chặt chẽ, cải thiện biện pháp quản lý chất 
lượng, hợp lý hoá lịch trình sản xuất, và thực hiện những cuộc cắt 
giảm ` nhân viên để bảo toàn tiền tệ. “Tôi cảm thấy mình giống một bác 
sĩ quân y... Chúng tôi phải thực hiện những cuộc piải phẫu toàn diện, 
cố gắng gitr lai những gì có thể.” Khi làm công việc với công đoàn, ông 
bảo họ: “Nếu các bạn không giúp tôi, tôi sẽ làm cho các bạn chết hết. 
Ngay sáng mái tôi sẽ tuyên bố phá sản, và tất cả các bạn sẽ mất việc.” 
Iacocca đã mang lại kết qua phi thường và Chrysler trở thành một 


trong những trường hợp xoay chuyển tình thé nổi tiếng nhất trong 
lịch sử ngành công nghiệp. 





Tuy nhiên, vào khoảng giữa thời gian nắm quyền của mình, 
Iacocca có vẻ mất tập trung và công ty] lai bat đầu đi xuống một Tần 
nữa. Tờ báo Wall Street Journal đã viết: “Ông lacocca lãnh đạo việc 
nâng cấp tượng Nữ thần Tự do, tham gia uỷ ban quốc hội về việc cắt 
giảm ngân sách và viết quyển sách thứ hai. Ông. tham gia, viết bài 
thường xuyên cho báo, mua một biệt thự ở Ý để bắt đầu sản xuất 
rượu và dau 6-liu... Các nhà phê bình đều đồng ý rằng những việc này 
đã làm ông phân tâm, và là nguyên nhân sâu xa cho các vấn đề của 
Chrysler... Cho dù ông có bi phan tâm hay không, thì ro ràng làm một 
người anh hùng của nhân dân là một nghề phụ khá tốn công.” 


Thậm chí còn tệ hơn nghề tay trái là một anh hùng dân tộc, sự 
thiếu kỷ luật giữ cho Chrysler chỉ hoạt động trong những lĩnh vực họ 
có thể làm giỏi nhất trên thế giới đã dẫn đến một loạt các hoạt động 
đầu tư thiếu kỷ luật. Năm 1985, Ô ông bị cuốn vào ngành hàng không. 
Trong khi hầu hết các Tổng giám đốc khác có lẽ đã hài lòng với một 
chiếc phản lực Gulfstream, Iacocca quyết định mua luôn cả công ty 
Gulfstram, Iacocca quyết định mua luôn cả công ty Gulfstream! Cũng 
trong khoảng giữa những năm 1980, ông tham gia vào một liên doanh 


đắt tiền và hoàn toàn thất bại với nha sản xuất xe hoi thé thao 
Maserati của Ý. Một nhà điều hành Chrysler đã về hưu cho biết: 
“Iacocca rất đam mê những gi của Y." Tờ Business Week đã viết: 

“Iacocca đã có một biệt thự khiêm tốn tại Tuscany. Những nguồn tin 
bên trong cho rằng ông quyết tâm tham gia liên minh với đối tác 
người Ý đến mức những thực tế về tình hình thương mại đã bị bỏ 
qua.” Một số người ước tính số tiền thua lỗ trong thương vụ với 
Maserati vào khoảng 200 triệu đô, mà theo như tạp chí Forbes thì đây 
là “một khoản tiền kếch sù bó ra cho một chiếc xe kiểu thể thao có giá 
cao và dung lượng thấp. Dẫu sao thì cũng không thể sản xuất hơn vài 
ngàn chiếc.” 


Trong nửa đầu thời gian nắm quyền, Iacocca đã mang lại kết quả 
phi thường, đưa công ty từ bờ vực phá sản vượt lên thị trường chung 
gấp 3 lần. Trong nửa sau giai đoạn nắm quyền, công ty tụt đốc xuống 
thấp hơn thị trường 3o% và đối mặt với khả năng phá sản lần nữa. 
Một nhà điều hành Chrysler đã viết: “Giống như những bệnh nhân 
tim, chúng tôi vượt qua được cuộc phẫu thuật cách đây vài năm, để 
rồi quay lại với lối sống thiếu lành mạnh trước đây.” 


Những trường hợp trên đây minh hoạ cho một kiểu mẫu có thể 
tìm thấy ở mọi công ty ngắn ngày: một sự vượt trội đáng kinh ngạc 
đưới quyền một người có kỷ luật thép, sau đó là một sự tụt đốc cũng 
không kém phần kinh ngạc khi nhà độc tài ra đi mà không để lại một 
văn hoá kỷ luật thật sự, hoặc khi chính bản thân nhà độc tài không 
giữ được kỷ luật và lang thang vô định ngoài ba vòng tròn. Vâng, kỷ 
luật là cần thiết để đưa đến kết quả vĩ đại, nhưng hành động kỷ luật 
mà không có sự hiểu biết kỷ luật về ba vòng tròn cũng không mang lại 
kết quả vĩ đại và bền vững. 


QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG KHÁI NIỆM CON NHÍM 


Trong gần 4o năm, Pitney Bowes sống trong chiếc tổ ấm áp và 
được bảo vệ bởi độc quyền. Nhờ vào mối quan hệ chặt ché với Bộ 
Bưu chính Mỹ và bản quyền máy in giá tem, Pitney Bowes nắm giữ 
100% thị trường thư có giá tem in bằng máy. Đến cuối những năm 
1950, gan phân nửa bưu phẩm trên nước Mỹ đi qua máy in giá tem 
của Pitney Bowes. Mức lợi nhuận gộp đạt trên 8o%, không có đối thủ 
cạnh tranh, thị trường rộng lớn, một ngành kinh doanh không sợ suy 
thoái, Pitney Bowes không cần phải là một công ty vĩ đại mà chỉ là 


một công ty được hưởng cơ chế độc quyền vi đại. 


Sau đó, như vẫn thường xảy ra với các công ty độc quyền khi vỏ 
bọc bảo hộ không còn nữa, Pitney Bowes bắt đầu trượt dài. Đầu tiên 
là một sắc lệnh đồng thuận buộc Pitney Bowes phải nhượng quyền 
cho đối thủ cạnh tranh mà không tính tiền nhượng bản quyền. Trong 
vòng 6 năm, Pitney Bowes đã có đến 16 đối thủ cạnh tranh. Pitney 
Bowes rơi vào tinh trang phán toán hón loan theo kiéu *Gà con oi, 
trời sắp sập”, vung tiền vào các vụ mua lại hay liên doanh kém may 
mắn, trong đó có một vụ đột nhập vào ngành bán lẻ máy tính tốn mất 
một khoản khong lồ 70 triệu đô (bằng 54% vốn ròng của cổ đông). 
Năm 1973, công ty thua lỗ lần đầu tiên trong lịch sử kinh doanh của 
họ. Tình trạng của họ thể hiện một trường hợp điển hình của một 
công ty độc quyền đần dần suy yếu khi phải đối mặt với sự thật cạnh 
tranh khó khăn. 


May mắn thay, một nhà lãnh đạo Cấp độ 5, Fred Allen, đã bước 
vào và đặt ra những câu hỏi hóc búa để hiểu biết thấu đáo vai trò của 
Pitney Bowes trên thế giới. Thay vì tự cho mình có thể trở nên giỏi 
nhất thế giói trong viéc phuc vu cong viéc hau trường. có liên quan 
đến việc truyền thông tin của các doanh nghiệp. Họ cũng nhận thấy 
các sản phẩm hỗ trợ phức tạp, ví dụ như r máy fax và máy photocopy 
chuyên dụng, hoàn toàn thích hợp với cỗ máy kinh tế dựa vào lợi 
nhuận trên mỗi khách hàng, nhờ lợi thế mạng lưới kinh doanh và 
dịch vụ dày đặc. 


Allen và người kế nhiệm, Geogre Harvey, đã ap dung mot mo 
hinh da dang hoá có ky luật. Pitney Bowes cuối cùng đã đạt được 45% 
thị phần máy fax công nghệ cao dành cho các công ty lớn, mộ cỗ máy 
in tiền khổng 16. Harvey thực hiện một quy trình đầu tư có hệ thống 
vào công nghệ và sản phẩm mới, như may xử ly buu tin Paragon có 
thé dan kin va gửi thư đi, và đến những năm cuối 1980, Pitney Bowes 
liên tục đạt tới mức hơn so% doanh thu đến từ các sản phẩm mới 
được giới thiệu trong vòng ba năm trở lại. Sau này Pitney Bowes trở 
thành nhà tiên phong trong việc kết nối các cổ máy trong phòng xử ly 
Internet, tao nên một cơ hội nữa dé da dạng hoá có kỷ luật. Điểm 
chính yếu Ở đây là mọi bước đi trong quá trình đa dạng hoá hay đổi 
mới đều nằm trong ba vòng tròn. 


Sau khi tụt xuống thấp hơn thị trường 77% trong những ngày đen 
tối vào năm 1973 do sắc lệnh đồng thuận, Pitney Bowes đã xoay 


chuyển tinh thé, và cuối cùng vượt lên trên thị trường 15 lần vào đầu 
năm 1999. Từ 1973 đến 2000, Pitney Bowes đã vượt qua Coca-Cola, 
3M, Johnson & Johnson, Merck, Motorola, Procter & Gamble, 
Hewlett-Packard, Walt Disney, và cả General Electric. Ban có thé kể 
tên bat cứ công ty nào khác cũng từ vỏ bọc độc quyền di lên với kết 
quả như thế này không? AT&T không làm được. Xerox cũng không. 
Ngay cả IBM cũng không. 


Pitney Bowes minh hoa cho những gì có thể xây ra khi một công 
ty thiếu kỷ luật để giới hạn trong ba vòng tròn, và ngược lại, điều gì có 
thể xảy ra khi họ lại áp dụng kỷ luật. 


Các công ty nhảy vọt đều thực hiện tốt câu thần chú đơn giản: 
“Bất cứ điều gì không phù hợp với Khái niệm con nhím, chúng ta sẽ 
không làm. Chúng ta sẽ không tham gia vào các hoạt động kinh doanh 
không phù hợp. Chúng ta sẽ không mua lại những công ty không phù 
hợp. Chúng ta không tham gia vào các liên doanh không phù hợp. 
Nếu nó không phù hợp, chúng ta sẽ không làm. Chấm hết.” 


Ngược lại, chúng tôi nhận thấy việc thiếu kỷ luật để giới hạn trong 
ba vòng tron là một yếu tố chính dẫn đến sự suy yếu của hầu hết công 
ty đối tượng. Mọi công ty đối trọng hoặc 1) thiếu ký luật để hiểu được 
ba vòng tròn, hoặc 2) thiếu kỷ luật để giới hạn ba vòng tròn. 


R.J.Reynolds là một trường hợp điển hình. Cho đến thập niên 
1960, R.J. Reynolds có mot khái niêm don gián và rõ ràng, xoay quanh 
việc là công ty thuốc lá tốt nhất nước Mỹ - vị trí này họ đã nắm giữ ít 
nhất là 25 năm. Vào năm 1964, Văn phòng Giải phẫu Trung ương 
(Surgeon General’s Office) đưa ra một ban báo cáo cho thấy thuốc lá 
liên quan đến ung thư, và R.J.Reynolds bắt đầu đa dạng hoá khỏi 
ngành thuốc lá như một biện pháp phòng thủ. Dĩ nhiên là tất cả các 
công tu thuốc lá đều đa dạng hoá cùng một lúc vì cùng một lý do, kể 
cả Philip Morris. Nhưng hành động đi ra ngoài ba vòng tròn của 
R.J.Reynolds vượt qua mọi suy luận logic. 


R.J. Reynolds dành gân 1/3 tài sån tâp doan trong năm 1970 để 
mua một công ty vận chuyển container và một công ty khai thác đầu. 
(Sea-Land và Aminoil), với ý định kiếm tiền từ việc chuyên chở đầu 
do họ khai thác. Được, đây là ý tưởng không đến nỗi tồi. Nhưng ý 
tưởng này thì có liên quan gì đến Khái niệm con nhím của 
R.J.Reynolds? Đây là một vụ mua lại thiếu kỷ luật trầm trọng được 


tiến hành một phần vi nha sáng lập Sea-Land là ban than của Chủ tịch 
E.J.Reynolds. 


Sau khi đổ hơn 2 tỉ đô vào Sea-Land, tổng số tiền đầu tư đã gần 
bằng toàn bộ tài sản ròng của cổ đông. Cuối cùng, sau nhiều năm vắt 
kiệt ngành kinh doanh thuốc lá để đầu tư vào ngành kinh doanh tàu 
cũng đang chìm dan, R.J.Reynolds phải thừa nhận thất bại và bán 
Sea-Land. Một người cháu của Reynolds đã than phiền: “Nhìn xem, 
đây là những người giỏi nhất trên thế 8101 về san xuất và kinh doanh 
sản phẩm thuốc lá, nhưng họ biết gì về tàu biển và dầu mỏ? Tôi không 
lo vì họ sẽ phá sản, nhưng họ trông giống mấy cậu thanh niên cao bồi 
có quá nhiều tiền trong túi. 


Công bằng mà nói, Philip Morris cũng không có được một quá 
khứ hoàn hảo về đa dạng hoá, bằng chứng là họ sai lầm trong việc 
mua lại 7UP. Tuy nhiên, khác xa với R.J.Reynolds, Philip Morris cho 
thấy kỷ luật cao hơn trong việc phản ứng lại trước bản báo cáo của 
văn phòng giải phau. Thay vì từ bỏ hoàn toàn Khái niệm con nhím, họ 
định nghĩa lại Khái niệm con nhím này liên quan đến việc xây dựng 
các nhãn hiệu toàn cầu trong các ngành hàng tiêu dùng không tốt cho 
sức khoẻ là mấy (thuốc lá, bia, nước ngọt, cà phê, sôcôla, phô mai 
v.v...). Kỷ luật cao của Philip Morris gitr giới hạn trong ba vòng tron là 
một yếu tố chính giải thích vì sao kết quả hai công ty hoàn toàn khác 
biệt sau bản báo cáo năm 1964, mặc dù cả hai đều đối mặt cùng 
những cơ hội và de doa như nhau. Từ 1964 đến 1989 (khi 
R.J.Reynolds biến mất khỏi thị trường chứng khoán chính thức vì bị 
mua lại), 1 đô đầu tư vào Philip Morris thu lợi hơn 4 lần 1 đô đầu tư 
vào R.J.Reynolds. 


Rất ít cong ty có kỷ luật để khám phá Khái niệm con nhóm, càng it 
kỷ luật để xây dựng nhất quán quanh khái niệm này. Họ không hiểu 
được một nghịch lý đơn giản: Công ty càng có ký luât cao trong việc 
giữ giới hạn trong ba vòng tròn. ho càng có nhiều cơ hội hấp dẫn để 
tang trưởng. That vậy, một công ty vi đại dé chết vì phải tiêu hoa quá 
nhiều cơ hội hơn là chết vì đói cơ hội. Thử thách không còn là việc tạo 
ra cơ hội, mà là việc chọn lọc co’ hội. 


Cần phải có kỷ luật mới trả lời “Không, cảm ơn” đối với các cơ 
hội lớn. Một việc dù là “co hội ngàn năm mới có một lần” cũng không 
có ý nghĩa gì nếu nó không phù hợp với ba vòng tròn. 


Quan niém phai nhất quán tối đa với Khai niệm con nhim khong 
chỉ liên quan đến các hoạt động chiến lược sản phẩm. Khái niệm này 
còn liên quan đến toàn thể cách bạn điều hành và xây dựng tổ chức. 
Nucor xây dựng thành công xung quanh khái niệm con nhím là phải 
thu phục được văn hoá và công nghệ để sản xuất thép. Đặt ở trung 
tâm của Nucor là ý Y tưởng phải hoà hợp mối quan tâm của công nhân 
với cấp lãnh đạo và các cổ dong thông qua một chế độ nhân tài công 
bằng không phân biệt giai cấp. Ken Iverson đã viết trong quyển Plain 
Talk vào năm 1998: 


Sự bất công vẫn còn xuất hiện rất nhiều trong các tổ chức kinh 
doanh. Ý tôi muốn nói đến sự bất công của hệ thống cấp bậc được 
hợp thức hoá và thể chế hoá theo nguyên tác ' ‘Chung tôi” và “Ho” 
Những người đứng đầu hệ thống cấp bậc trong tổ chức tự cho phép 
mình hết đặc quyền này đến đặc quyền khác, phô trương những đặc 
quyền này trước mặt những người phải làm việc thật sự, rồi sau đó lại 
tự hỏi tại sao nhân viên lại không thông cảm với lời cẩu khẩn của cấp 
quản lý phải giảm chi phí và tăng loi nhuán... Khi tói nghi dén hàng 
triệu đô do những người lãnh dao cấp ‹ cao chi ra dé dong viên những 
người vẫn liên tục bị chính hệ thống cấp bậc này làm thất vọng, tôi chỉ 
còn biết lắc đầu. 





Khi chúng tôi phỏng van Ken Iverson, ông cho biết gần như 100% 
thành công tai Nucor là nhờ vào khả năng đưa khái niệm đơn giản 
của họ thành những hành động kỷ luật nhất quán với khái niệm đó. 
Nucor trở thành một công ty trong danh sách Fortune 500 với gia tri 
3,5 tỉ đô mà chỉ có bốn cấp quản lý và bộ máy nhân viên tại văn phòng 
chính có ít hơn 25 người — điều hành, tài chính, thư ký, toàn bộ bộ 
máy — chen chúc nhau trong một căn phòng thuê có diện tích bằng 
một phòng khám răng nhỏ. Bàn ghế rẻ tiền được bày ngoài hành lang, 
bản thân hành lang cũng không lớn hơn một cái buồng nhỏ. Thay vì 
phải có phòng ăn riêng, các nhà điều hành tiếp đón các chức sắc viếng 
thăm tại quan ăn Phil’s Diner, một tiệm bán bánh mì tại trung tâm 
thương mại đối diện. 


Các nhà điều hành không được nhận ra các quyền lợi cao hơn 
công nhân trực tiếp đứng máy. Thật ra, các nhà điều hành được còn ít 
hơn đặc quyền hơn. Ví dụ, mọi nhân viên (ngoại trừ cấp điều hành) 
đều được nhận 2.000 đô mỗi năm cho mỗi đứa con để chỉ trả cho 4 


năm sau học tiếp theo sau khi tốt nghiệp PTTH. Trong một trường 
hợp, một người đàn ông đến gặp Marvin Pohlman và nói: “Tôi có 9 
đứa con. Có phải ông muon nói là 6 ông sẽ trả toàn bộ chi phí 4 năm 
học — cao đẳng, trường nghề, hay bất cứ loại trường học nào — cho tất 
cả các con tôi?” Pohlman thừa nhận điều này, vâng, đó là chuyện chắc 
chán. Pohlman cho biết: “Người đàn ông này cứ ngồi đó và khóc. Tôi 
sẽ không bao giờ quên được. Nó đã tóm gọn trong khoảnh khắc tất cả 
những gi chúng tôi cố gang thực hiện.” 


Khi Nucor có được một năm lợi nhuận cao, thì mọi người trong 
công ty đều có được một năm nhiều lợi nhuận. Công nhân của Nucor 
được trả lương cao đến mức một phụ nữ đã bảo chồng bà: “Nếu ông 
bị đuổi khỏi Nucor, tôi sẽ ly di ó ong. ” Nhung khi Nucor gap kho khan, 
mọi người từ trên xuống dưới đều phải chịu đựng. Những người 
chức cao chịu khổ nhiều hơn. Ví dụ như trong cuộc Suy thoái nam 
1982, lương công nhân giảm 25%, lương quản lý giảm 60%, lương 
Tổng giám đốc giảm 75%. 


Nucor thực hiện nhiều biện pháp, vượt quá mức thông thường để 
giữ cho sự phân biệt giai cấp không len vào được như các tổ chức 
khác. Tất cả tên của 7ooo nhân viên, chứ không chỉ có cấp quản lý và 
điều hành được xuất hiện trong báo cáo hàng nám.?7! Mọi người, 
ngoại trừ giám sát an toàn và khách đến thăm, đều mang nón bảo hộ 
có cùng một màu. Câu chuyện màu của nón bảo hộ nghe có vẻ linh 
tính, nhưng sự thực nó là một vấn đề. Một số quản đốc đã than phiền 
rằng chiếc nón bảo hộ của họ có màu đặc biệt giúp họ được phân biệt 
là người cấp trên, dấu hiệu đẳng cấp này có thê được để trên kệ sau 
xe hơi hay xe tải. Nucor dap lai bang cach tổ chức các diễn đàn để giải 
thích cho mọi người hiểu rằng vị thế và quyền năng là do năng lực 
lãnh đạo, không phải do chức vụ. Nếu bạn cảm thấy không thích, nếu 
bạn cảm thấy mình thật sự cần việc phân biệt giai cấp, thì Nucor 
không phải là nơi thích hợp đối với bạn. 


Ngược lại với hình ảnh văn phòng làm việc nhỏ như phòng khám 
răng của Nucor, Bethlehem Steel xây một toà văn phòng cao 21 tầng 
để cho đội ngũ điều hành làm việc. Họ bỏ thêm chỉ phí để thiết kế văn 
phòng, hình khối chữ thập chứ không phải chữ nhật — kiểu thiết kế 
này giúp đáp ứng nhu cầu của các nhà điều hành đòi hỏi phải có một 
văn phòng ngay sóc. Một nhà điều hành của Bethlehem cho biết: “Các 
phó chủ tịch phải có cửa sổ từ hai hướng, để chiều theo điều này, 


chúng tôi đã thiết kế ra kiểu chữ thap.”273 Trong quyển sách Khủng 
hoảng ở Bethlehem, John Strohmeyer đã miêu ta chi tiết một nền văn 
hoá khác xa với Nucor. Ông miêu tả một đội máy bay riêng, được 
dùng ngay cả cho việc đưa con các sếp đi học đại học và đề các sép 
cuối tuần đi nghỉ. Ông miêu tả một sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế, 
một câu lạc bộ ở vùng quê được xây dựng bằng tiền của Bethlehem, 
và ngay cả cấp bậc trong công ty quyết định thứ tự ưu tiên nhà tắm ở 
đây. 


Chúng tôi đi đến kết luận rằng các nhà lãnh đạo ở Bethlehem xem 
mục đích của các hành động này sự duy trì một hệ thống cấp bậc đã 
đưa học đến cấp thượng lưu. Bethlehem đã không suy thoái trong | 
thập niên 1970 va 1980 vì hang nhap khau hay cong nghệ là chủ yếu — 
Bethlehem suy thoái trước hét là vi trong nén van hoá cua ho, moi 
nguói dành công sức dé thương lượng các sắc thái của hé thống cấp 
bậc xã hội, thay vì dành cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hay các 
thay đổi trong thế giới bên ngoài. 


Từ 1966 (lúc họ bắt đầu khởi sắc) đến năm 1999, khi Nucor đạt 
liên tục 34 năm lợi nhuận. Trong khi đón cùng thói gian 34 năm này, 
Bethlehem đã thua lỗ 12 lần và lợi nhuận tích luỹ của họ cộng lại bằng 
không. Đến thập ky 1990, lợi nhuận của Nucor hàng năm đều qua 
mặt Bethlehem, và đến cuối thế kỷ, Nucor đã vượt qua Bethlehem 
trên tổng doanh thu, mặc dù chỉ mới một thập kỷ trước, quy mô của 
Nucor chỉ bằng 1/3 Bethlehem. Một điều đáng khâm phục hon, lợi 
nhuận trung bình trên mỗi nhân viên của Nucor trong vòng 5 năm đã 
vượt qua Bethlehem 10 lần.?7? Đối với nhà đầu tư, 1 đô đầu tư vào 
Nucor qua mặt 1 đô đầu tư vào Bethlehem hon 200 lần. 


Công bằng mà nói, Bethlehem Steel phải đối mặt với một vấn đề 
lớn mà Nucor không gặp phải: quan hệ lao động không thuận lợi và 
các công đoàn thù nghịch. Nucor không có công đoàn va họ có quan 
hệ rất tốt với công nhân. Sự thật là khi các nhà tổ chức công đoàn đến 
thăm một nhà máy, các công nhân cam thấy trung thành tuyệt đối với 
công ty đến mức cấp quản lý phải bảo vệ các nhà tổ chức công đoàn 
khỏi những người công nhân đang la hét và ném cát vào họ. 


Vấn đề công đoàn đưa đến một câu hỏi: Tại sao Nucor lại có được 
mối quan hệ tốt với công nhân? Bởi vì Ken Iverson và cộng sự của 
ông có một Khái niệm con nhím đơn giản và rõ ràng về việc hoà hợp 


lợi ich của công nhân với lợi ích của cấp quản lý và — quan trọng hơn 
là — họ sẵn sàng bỏ công sức để xây dựng công ty theo đúng khái niệm 
này. Bạn có thể gọi họ là những người cuồng tín, nhưng dé tạo được 
kết quả vĩ đại đòi hỏi bạn phải chấp nhận tính nhất quán trong Khái 
niệm con nhím. 


BẮT ĐẦU MỘT DANH SÁCH “NHỮNG VIỆC CẦN 
DỪNG NGAY” 


Bạn có danh sách những việc “cần làm ngay” không ? 
Vậy bạn có danh sách những việc “cần ngừng ngay” không ? 


Hầu hết chúng ta có cuộc sống bận rộn nhưng thiếu kỷ luật. Danh 
sách cần làm ngay của chúng ta ngày càng dài ra; chúng ta cố gắng tạo 
ra quán tính bằng cách làm việc, làm việc, làm việc — và làm việc 
nhiều hơn. Nhưng thật sự không hiệu quả. Những người xây dung 
cong ty nhay vot lai tan dung‘ ‘danh sách cần ngừng ngay” cũng nhiều 
như “danh sách cần ngừng ngay”. Họ thể hiện một kỷ luật đáng khen 
để ngừng lại tất cả hoạt động không liên quan. 


Khi Darwin Smith trở thành Tổng giám đốc Kimberly — Clark, 
ông đã vận dụng rất nhiều “danh sách những việc cần ngừng ngay”. 
Ông nhận thấy việc phải thực hiện các dự báo hàng năm cho Wall 
Street làm cho mọi người tập trung quá nhiều trong ngắn hạn, vì vậy 
ông thôi không làm nữa. Smith cho biết: “Sau khi cân nhắc, tôi nhận 
thấy cổ đông không được lợi gì từ việc hàng năm chúng, tôi dự báo 
doanh thu trong tương lai. Chúng tôi sẽ không làm nữa.” Ông nhận 
thấy “ sự sợ hãi chức vụ” là dấu hiệu của việc ý thức đến giai cấp và các 
tầng lớp quan liêu, vì vậy ông dẹp hết các chức vụ. Không a1 trong 
công ty có một chức danh, trừ phi đó là một vi trí can chức danh để 
giao dịch với bên ngoài. Ông nhận thấy các cấp bậc là hệ quả tự nhiên 
của việc mưu đồ quyền lực. Vì vậy ông đẹp bỏ rất nhiều cấp bậc trun 
gian bằng một cơ chế hết sức tỉnh tế và đơn giản: Nếu bạn không thể 
thuyết phục những đồng nghiệp của mình tại sao cần đến 15 người 
báo cáo để giúp mình hoàn thành trách nhiệm, thì bạn sẽ không cho 
ai báo cáo cho mình hết. (Hay 1 nhớ là ông thực hiện việc này vào thập 
niên 1970, rất lâu trước khi việc này trở thành phong trào.) Để củng 
cố ý tưởng là Kimberly — Clark cần phải suy nghĩ như một công ty 


giấy tiêu dùng, chứ không phải là một công ty giấy, ông rút Kimberly 
— Clark khỏi tất cả các hiệp hội thương mại ngành giấy. 


Các công ty nhảy vọt thể chế hoá kỷ luật “ngưng làm” thông qua 
một cơ chế ngân sách độc đáo. Hãy dừng lại và ngầm nghĩ: Mục đích 
của việc lên ngân sách là gi? Câu trả lời thông thường là lập ngân sách 
để quyết định mỗi hoạt động sẽ được phân chia ngân sách như thế 
nào, hoặc để quản lý chi phi, hoặc cả hai. Nhìn từ góc độ tốt đến vi dai 
cả hai câu trả lời này đều sai. 


Trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, lập ngân sách là một 
hoạt động kỷ luật để quyết định lĩnh vực nào sẽ được đầu tư thích 
đáng và lĩnh vực nào sẽ không được đầu tư. Nói cách khác, quá trình 
lập ngàn sách khóng phải để tính toán xem mỗi hoạt động được nhận 
bao nhiêu tiền, mà là để quyết định hoạt động nào thể hiện rõ nhất 
Khái niệm con nhím và cần phải được ủng hộ, và hoạt động nào cần 
phải loại bỏ hoàn toàn. 


Kimberly — Clark không chỉ phân phối nguồn lực từ ngành công 
nghiệp giấy sang kinh doanh hàng tiêu dùng. Họ loại bỏ hoàn toàn 
ngành kinh doanh giấy, bán các nhà máy và đầu tư toàn bộ số tiền vào 
ngành kinh doanh hàng tiêu dùng đang phát triển. 


Tôi có một cuộc nói chuyện thú vị với một số nhà điều hành một 
công ty giấy. Đó là một công ty tốt, chưa phải là một công ty vĩ đại, và 
họ đã từng cạnh tranh trực tiếp với Kimberly-Clark trước khi 
Kimberly-Clark chuyển thành một công ty vé hàng tiêu dùng. To mò 
tôi hỏi họ nghĩ gì về Kimberly-Clark. Họ trả lời: “Kimberly-Clark làm 
thế là không công bằng.” 


“Không công bằng?” Tôi không hiểu. 


“Đúng vậy, họ đã trở thành một công ty thành công hơn rất 
nhiều. Nhưng, anh biết đấy, nếu chúng tôi bán ngành giấy và trở 
thành một công ty hàng tiêu dùng thế lực, chúng tôi cũng có thể trở 
nên vĩ đại. Nhưng chúng tôi đã đầu tư vào đây quá nhiều, chúng tôi 
không thể nào ép mình làm thế được.” 


Nếu bạn nhìn lại các công ty nhảy vọt, họ đều thể hiện sự can đảm 
đáng nể chuyển hướng các nguồn lực vào một hay chỉ vài lĩnh vực. 
Một khi họ hiểu rõ ba vòng tròn,, họ ít khi bắt cá hai tay. Hãy nhớ lại 


sự quyết tâm của Kroger chuyển đổi toàn bộ hệ thống của ho dé xây 
dựng những cửa hang cực đại, trong khi A&P van trung thành với các 
cửa hiệu cũ cho “an toàn”. Hãy nhớ lại sự quyết tâm của Abbott dành 
gần như toàn bộ thế lực để trở thành số 1 trong viéc chán doán và 
dinh dưỡng trong bệnh viện, trong khi Upjohn van cố bám theo 
ngành dược phẩm (mà không thể nào trở nên giỏi nhất thế giới). Hãy 
nhớ là Walgreens đã từ bỏ ngành kinh doanh dịch vụ thực phẩm đang 
thu lợi để tập trung toàn sức manh vào một ý tưởng: tiệm thuốc tây 
tiện dụng nhất và tốt nhất. Hãy nhớ lại Gillette và Sensor, Nucor và 
các nhà máy thép cỡ nhỏ, Kimberly-Clark và việc bán các nhà máy để 
chuyển nguồn lực cho ngành kinh doanh hàng tiêu dùng. Tất cả họ 
đều có gan thực hiện những cuộc đầu tư lớn, một khi họ đã hiểu Khái 
niệm con nhím. 


Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất bao gồm một danh mục các 
ngành hàng ít phân tán, nhất là khi bạn đi đúng hướng. Điều này 
nghe có vẻ khôi hài, nhưng đó chính là phương pháp các công ty nhảy 
vọt áp dụng. “Đúng hướng” nghĩa là bạn đưa ra được Khái niệm con 
nhím; “ít phân tán” nghĩ là đầu tư toàn bộ vào những gì phù hợp với 
ba vòng tròn và loại bỏ hết những thứ khác. 

Dĩ nhiên, vấn đề nằm ổ một điểm nhỏ: “Khi bạn đúng hướng”. 
Nhưng làm thế nào bạn biết mình đang đúng hướng? Khi nghiên cứu 
các công ty, chúng tôi nhận ra rằng mình biết được mình đang đúng 
hướng không phải là điều khó nếu bạn đặt được tất cả vào đúng vị trí 
của nó. Nếu bạn có những nhà lãnh dao Cấp độ 5 có kha năng tìm 
người thích hợp cho chuyến xe, nếu bạn đối diện với thực tế phũ 
phàng, nếu bạn tạo được một môi trường cho sự thật được lắng nghe, 
nếu bạn có một Hội đồng và làm việc của mình dựa trên một Khái 
niệm con nhím rõ ràng, khi đó bạn có nhiều khả năng đưa ra những 
quyết định quan trọng đúng đắn. Vấn đề thật sự là, một khi bạn biết 
mình đúng hướng liệu bạn có ky luật để thực hiện những điều đúng 
này và, cũng rất quan trọng, ngừng làm những điều không phù hợp 
hay không ? 


Tóm tắt chương 


VĂN HOÁ KỶ LUẬT 


NHUNG DIEM CHINH 

- . Két quả vi đại va bền vững tuỳ thuộc vào việc xây dựng một 
nền văn hoá bao gồm những con người kỷ luật, thực hiện những hành 
động kỷ luật, nhất quán cao độ với ba vòng tròn. 


- _ Văn hoá quan liêu xuất phát từ việc phải bù đắp cho sự thiếu 
năng lực vào thiếu kỷ luật; điều này lại xuất phat từ việc chọn sai 
người trên chuyến xe ngay từ đầu. Nếu bạn có được đúng người trên 
chuyến xe, và những người không phù hợp xuống xe, bạn không cần 
sự quan liêu thiếu đoàn kết. 


- — Một nền văn hoá kỷ luật bao gồm hai mặt. Một mặt, nó đòi 
hỏi mọi người phải đi theo một hệ thống nhất quán; mặt khác, nó 
mang lại cho mọi người sự tự do và trách nhiệm trong khuôn khổ. 


- Mot nén van hoa ky luat khong chi bao g6m hanh dong. Nó 
còn bao gồm cả việc tuyển những người kỷ luật, tham gia vào các tư 
tưởng kỷ luật, và sau đó thực hiện các hành động kỷ luật. 


- Cac công ty nhảy vọt có vẻ chán ngắt và kém thú vị khi nhìn 
từ bên ngoài; nhưng 1 nếu quan sát kỹ, bên trong họ là những con 
người hết sức cần mẫn và mãnh liệt đến kinh ngạc (họ “đưa chuẩn 
mực lén tam cao mói"). 


- Không nên lẫn lộn giữa văn hoá ky luật và một nhà độc tài 
kỷ luật — đây là hai khái niệm khác nhau, một mang tính hữu dụng 
cao, một mang tính phá hoại cao. Những vị Tổng giám đốc cứu tỉnh 
áp dụng kỷ luật cá nhân thông qua cá tính quyền lực thường không 
giit được kết quả lâu bền. 


-  Hinh thức kỷ luật quan trọng nhất để đạt kết quả bền vững 
là sự gắn kết cao độ với Khái niệm con nhím và sẵn sàng từ bỏ những 
cơ hội không phù hợp vớ ba vòng tròn. 


NHỮNG KHÁM PHÁ BẤT NGỜ 

- Một tổ chức càng có kỷ luật giữ cho hoạt động của minh 
trong giới hạn ba vòng tròn, đến mức nhất quán cuồng tín, họ càng có 
nhiều cơ hội tăng trưởng. 


- Những sự kiện như “co hội ngàn nam có một” that sự không 
liên quan, trừ phi nó phù hợp với ba vòng tròn. Một công ty vĩ đại có 
rất nhiêu “cơ hội ngàn năm có một”. 


- Mục dich của việc lập ngàn sách trong công ty nhảy vot 
không phải là để quyết định mỗi hoạt động nhận được bao nhiều, mà 
là để quyết định lĩnh vực nào phù hợp nhất với Khái niệm con nhím 
và cần được đầu tư hoàn toàn vào lĩnh vực nào không nên được đầu 
tư nữa. 


- Danh sách “những việc cần ngừng ngay” cũng quan trọng 
như danh sách “những việc cần làm ngay”. 


CHUONG BAY: BAN DAP CONG 
NGHE 


Da số thà chết hon suy nghĩ. Nhiều người đã làm như thé. 
- BERTRAND RUSELL 


Vào ngày 28-7-1999, drugsrore. com — mot trong những tiệm 
thuốc tây trên mạng, Internet đầu tiên — bán có phiếu ra thị trường. 
Chỉ trong vòng vài giầy khi tiếng chuông mở màn vang lên, cô phiếu 
đã tăng giá gấp ba lần, đạt mức 6s đô la. Bốn tuần sau, cổ phiếu đạt 
6o đô la. Đây là một sự khởi đầu không tệ cho một công ty chỉ mới 
bán hàng chưa đầy 9 tháng, có không đến 500 nhân viên, không hứa 
hẹn cổ tức trong nhiều năm liền (nếu không muốn nói là nhiều thập 
kỷ liền), và chủ định sẽ thua lỗ hàng trăm triệu đô la trước khi thu 
được một đồ la lợi nhuận. 


Mọi người đã dựa vào đâu để chấp nhận những con số ) dang kinh 
ngạc kia? Theo lý luận của mọi người thì ‘ 'Công nghệ mới sẽ thay đổi 
tất cả”. Các chuyên gia nối tiếp: “Internet sẽ cách mạng hóa hoàn toàn 
tất cả doanh nghiép." Các doanh nghiép tré phu hóa: "Dày là thói dai 
Internet: Phải đến trước, đến that nhanh, chiếm lấy thi phần — bất kể 
đắt rẻ - và bạn sẽ chiến thắng.” 


Chúng ta bước vào một thời điểm lịch sử mà ý tưởng xây dung 
mót cóng ty vi đại trở nén kỳ quác và lỗi thời. “Xây dựng để biến đổi” 
trở thành câu cách ngôn thường ngày. Chỉ cần thong báo vói moi 
người rang ban dang lam diéu gi dó — bát c& điều øì, có nối mạng 
Internet, và thế là bạn trở nên giàu có nhờ bán cổ phiếu cho công 
chúng, mặc dù bạn kinh doanh chưa hề có lợi nhuận (thậm chí bạn 
chưa có một công ty thật sự). Vậy thì tại sao phải cực nhọc xây dựng 
từ nền tảng đến nhảy vọt, tạo ra một mô hình thích hop, trong khi 
bạn chỉ cần la lớn ' Công nghệ mới!” hay là “Kinh tế mới!” là đủ 
thuyết phục mọi người đổ vào hàng triệu đô la? 


Một số doanh nghiệp trẻ thậm chí chẳng buồn gợi ý là họ sẽ xây 
dựng một công ty thật sự, đừng nói chi đến một công ty vi đại. Một 
công ty đã nộp đơn xin bán cổ phiếu cho công chúng vào tháng 3- 


2000 chỉ với một trang web va một kế hoạch kinh doanh, ngoài ra 
không còn gl nữa. Nha doanh nghiệp nay thừa nhận trên tờ Industry 
Standard rằng ban cổ phiếu trước khi thành lập công ty là một điều 
không bình thường, nhưng anh vẫn cố gắng thuyết. phục các nhà đầu 
tư mua 1,1 triệu có phiếu với giá từ 7-o đô la mói cổ phiếu, mặc dù 
anh chưa có doanh thu, chưa có nhân viên, chưa có khách hàng, chưa 
có công ty.?93 Với công nghệ mới trên Internet, ai còn cần đến các có 
vật của nền kinh tế cũ? Và đó là cách suy nghĩ của nhiều người. 


Tại thời điểm cao trào của cuộc rối ren này, drugstore. com đã đưa 
ra một thách thức cho Walgreens. Thoạt đầu, giá cổ phiếu của 
Walgreens đã tụt giảm trước sự tấn công của các công ty dot-com, rớt 
40% trong những tháng trước khi drugstore. com bán cổ phiếu ra 
cong chung. Tap tri Forbes da viét vao thang 10-1999: “Các nhà dau tư 
cho rằng cuộc chiến Internet sẽ nghiêng phần thắng về những đối thủ 
có thể thắng lớn ngay từ đầu — những cong ty như drugstore.com 
hiện đang giao dịch ở mức 398 lần cao hơn doanh thu, thay vì 
Walgreens, hién dang à ở mức 1,4 lần doanh thu.” Các nhà phân tích ha 
thấp giá trị cổ phiếu Walgreens, và áp lực buộc Walgreens phải phản 
ứng lại mối đe dọa của Internet càng tăng khi 15 triệu đô la giá trị thị 
trường đã bốc hơi. 


Walgreens đã phản ứng như thế nào trước cuộc hỗn loạn này? 


Dan Jorndt đã trả lời tap chi Forbes khi miêu tả cách tiếp cận có 
phương pháp, có chủ đích đối với Internet: “Chúng tôi là một công ty 
đi lên từ bò, đến đi bộ, rồi mới chạy.” Thay vì phản ứng như lũ gà con 
sợ trời sập, các nhà điều hành tại Walgreens đã làm một việc không 
bình thường đối với thời đại. Họ quyết định ngừng lại và suy nghĩ. 
Họ quyết định sử dụng bộ óc của mình. Họ quyết định suy nghĩ. 


Ban đầu còn chậm chạp (đang bò), Walgreens bắt đầu thử nghiệm 
một trang web trong khi van tham gia các cuộc thảo luận và tranh cãi 
nội bộ căng thẳng về ảnh hưởng của nó, xét trong mối tương quan 
Khái niệm con nhím của riêng họ. “Làm thế nào Internet kết nối được 
với khái niệm tiện lợi của chúng ta? Làm thế nào chúng ta gắn nó với 
mẫu số chung là dòng tiên trên mỗi lần khách hàng ghé qua? Lam thế 
nào chúng ta dùng trang web để nâng cao những gì chúng ta đã làm 
tốt hơn các công ty khác trên thế giới và theo một cách khiến chúng ta 
đam mê?” Xuyên suốt quá trình này, các nhà lãnh đạo Walgreens vẫn 
áp dụng nghịch lý Stocdale: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng 


minh sẽ vượt lên trong thế giới Internet như là một công ty" vi dai; tuy 
nhién, chung tôi cũng phải đối mặt với thực tế phũ phàng về 
Internet.” Một nhà lãnh đạo Walgreens đã kể cho chúng tôi nghe một 
mẩu chuyện vui về thời điểm đáng nhớ trong lịch sử này. Một công ty 
hàng đầu trên Internet đã đưa ra một câu bình luận về Walgreens: 

“Oi, Walgreens! Ho quá già va ù lì đối với thé giới Internet. Ho sẽ bị 
bỏ lại đằng sau”. Walgreens, mặc dù rất khó chịu trước lời bình phẩm 
quá kiêu ngạo của giới thượng lưu Internet, vẫn không có y dinh lén 
tiéng dính chính cóng khai. Mót nhà diéu hành nói: “Hay cứ lang lang 
lam những gi mình cần lam, rồi mọi thứ sé sáng tỏ va ho sé thấy mình 
sal.” 


Sau đó nhanh hon một chút (đang di bộ), Walgreens bắt đầu tìm 
ra phương thức kết nối Internet với mô hình lưu trữ - phân phối rất 
phức tạp của họ, và — lẽ dĩ nhiên — với khái niệm tiện lợi. Hãy điền 
vào đơn thuốc trên mạng, nhảy lên xe và đi đến tiệm thuốc tây 
Walgreens (ở bất kỳ thành phố nào), vẫn ngồi trên xe lướt qua ô cửa 
so và chi ngừng, lại ít giây để lay gói hàng. Hoặc bạn có thể yêu cầu 
được chuyển đến tận nhà, nếu như điều này thuận tiện hơn cho bạn. 
Không sợ hãi, không khoe khoang, không tỏ ra can đảm — chỉ có sự 
theo đuổi lặng lé và quyết tâm, theo sau là những bước tiến lặng lẽ và 
quyết tâm. 


Và rồi, cuối cùng (đang chạy), Walgreens đặt cược lớn giới thiệu 
trang web được thiết kế không thua kém về mặt phức tạp và thuận 
tiện so với bất kỳ công ty chuyên kinh doanh trên mang nào. Vào thời 
điểm chúng tôi viết chương này, tháng 10-2000, chúng tôi đã truy cập 
thử vào trang web Walgreens.com. chúng tôi nhận thấy trang web này 
rất dễ sử dụng, và hệ thống giao nhận hàng cũng đáng tin cậy va đầy 
đủ không kém Amazon.com (công ty hàng đầu về giao dịch điện tử tại 
thời điểm này). Chính xác là một năm sau bài báo đăng trên tạp chí 
Forbes, Walgreens đã tìm ra bí quyết tận dụng Internet để thúc đẩy 
tăng trưởng. Họ đăng thông báo (trên trang web của mình) tuyển 
dụng hàng loạt nhân viên dé đáp ú ứng nhu cầu phát triển bền vững. Từ 
khi tụt xuống mức thấp nhất trong năm 1999 khi bị làn sóng dot-com 
xâm chiếm, giá cổ phiếu của Walgreens đã tăng trở lại gấp đôi chi 
trong vòng một năm. 


Vậy drugstore. com hiện nay ra sao? Sauk hi liên tục thua lỗ, họ đã 
phải cắt giảm nhân viên để bảo toàn dòng tiền. Vào thời điểm cực 
thịnh của họ, chỉ cách day hơn một năm, drugstore.com giao dịch với 


giá cao gấp 26 lần hiện tai. Giá tri ban đầu đã sụt giảm gần hêt.?86 
Trong khi Walgreens đi từ bò sang đi bộ rồi mới chạy, drugstore.com 
đi từ chạy đến đi bộ và cuối cùng là bò. 


Có thể drugstore. com sé tim ra được một mô hình thích hợp va 
trở thành công ty vĩ đại. Nhưng chắc chắn họ sẽ không trở thành vĩ 
đại nhờ vào công nghệ, sự đồn thổi, và một thị trường chứng khoán 
bất hợp lý. Họ chỉ có thể trở thành vĩ đại nếu họ biết cách á áp dụng 
công nghệ vào một khái niệm nhất quán thể hiện rõ sự thấu hiểu ba 
vong tron. 


Ban có thé dang nghi: “Nhung giai đoạn hỗn loạn Internet chỉ là 
một quả bong bóng đầu cơ bị no. Vậy thì sao? Ai cũng biết quả bong 
bong a ấy là không bền vững, rằng nó không thể trường tồn. Điều này 
có liên quan gì đến quá trình từ tố đến tuyệt vời?” 


Để cho rõ: Chủ đề của chương này không nói đến chỉ tiết của quả 
bong bóng Internet. Bong bóng hình thành và bong bóng tan. Chuyện 
này cũng từng xảy ra với ngành đường sắt. Chuyện này từng xảy ra 
với ngành điện. Chuyện này từng xảy ra với ngành truyền thông 
radio. Chuyện này cũng từng xảy ra với ngành sản xuất máy tính cá 
nhân. Chuyện này từng xảy ra với Internet. Và nó còn xảy ra với 
những công nghệ mới chưa được biết đến. 


Tuy nhiên qua các biến đổi này, các công ty vĩ đại đã thích ứng và 
trường tồn. Sự thật là hầu hết các công ty vĩ đại trong 100 năm trở lại 
đây — từ Wal-Mart đến Walgreens, từ Procter and Gamble đến 
Kemberly-Clark, từ Merck đến Abbott — đều đã trải qua rat nheiefu 
thế hệ thay đổi công nghệ như điện, truyền hình, hay Internet. Họ đã 
từng thích ứng và trở nên vĩ đại. Những công ty giỏi nhất sẽ lại tiếp 
tục thích ứng với thay đổi. 


Thay đổi do công nghệ không phải là điều gì mới. Câu hỏi thật sự 
không phải là “Vai trờ của công nghệ là gì?”. Câu hỏi thật sự là 
“Những công ty nhảy vọt nhìn công nghệ khác mọi người như thế 
nào?” 


Chúng tôi đã tiên đoán rồi thi Walgreens cũng sẽ biết phải làm gi 
với Internet. Công ty này đã có truyền thống đầu tư rất lớn vào công 
nghệ rất lâu trước những công ty khác trong ngành. Trong đầu thập 
niên 1980, họ đã đi tiên phong trong việc thiết lập một hệ thống nối 
mạng rộng khắp nơi gọi là Intercom. Ý tưởng thì rất đơn giản: Khi tất 
cả các cửa tiệm Walgreens được liên kết với nhau và thông tin về 
khách hàng được gửi về một trung tâm dữ liệu, hệ thống này sẽ biến 
mọi cửa tiệm Walgreens thành một tiệm thuốc tây quen thuộc của 
khách hàng. Bạn sống ở Florida, nhưng bạn đang đi du lịch ở Phoenix 
và cần phải mua thêm thuốc theo một toa đang dùng. Không thành 
vấn đề, tiệm thuốc ở Phoenix đã được liên keekts vol hệ thống trung 
tâm, nên nó chẳng khác gì tiệm thuốc Walgreens ở gan nhà bạn. Điều 
này nghe có vẻ bình thường theo tieleu chuẩn hiện thời. Nhưng khi 
Walgreens bắt đầu đầu tư vào cuối thập niên 1970, chưa công ty nào 
trong ngành có một hệ thống tương tự. Tổng cong, Walgreens da dau 
tư 400 triệu đô la vào Intercom, trong đó có 100 triệu đô la đầu tư vào 
hệ thống vệ tỉnh riêng của họ. Một tạp chí chuyên ngành đã miêu tả 
việc đi tham quan trụ sở của Intereom — được mệnh danh là Trạm 
mặt đất Walgreens — “cũng giống như đi tham quan trung tâm không 
gian NASA với đầy ray những may móc điện tử phức tạp đến kinh 
ngạc.” Nhân viên kỹ thuật của Walgreens trở nên thuần thục trong 
việc bảo trì từng chi tiết máy mọc, thay vì phải dựa vào chuyên gia 
bên ngoài. Nhưng họ không chỉ dừng lại ở đó. Walgreens cũng đi đầu 
trong việc áp dụng máy quét, người máy, hệ thống quản lý hàng tồn 
kho trên máy tính, và hệ thống tiên tiến truy tìm hàng trong kho. 
Internet chỉ là một bước tiếp theo trong toàn bộ tiếng trình. 


Walgreens khong á áp dụng tat cả những công nghệ này chỉ vì cần 
phải thế hay vì lợ sẽ tụt lại phía sau. Không, họ dùng công nghệ như 
mọt công cụ để đạt được tốc độ nhanh hơn khi đã qua giai đoạn nhảy 
vọt, và gắn liền công nghệ với Khái niệm con nhím về tiệm thuốc tây 
tiện lợi, làm tăng lợi nhận trên mỗi lần khách hàng ghé qua. Một 
chuyện bên Jé thú vị, khi công nghệ ngày càng trở nên phức tap trong 
cuối thập niên 1990, thì vị Giám đốc phụ trách thông tin của 
Walgreens là một dược sỹ có đăng ký, chứ không phải là một chuyên 
gia công nghé.?99 Walgreens van giữ vững lập trường: Khái niệm con 
nhím của họ quyết định việc áp dụng công nghệ, chứ công nghệ không 
quyết định khá niệm con nhím được. 


Trường hợp của Walgreens thể hiện một hình mẫu chung. Trong 
mọi công ty nhảy vọt, chúng tôi đều nhận thấy có công nghệ phức tạp. 


Tuy nhiên, day không phải là công nghệ tùy tiện, mà là việc di tiên 
phong áp dụng công nghệ có chọn lọc. Mọi công ty nhảy vọt đều là 
nhà tiên phong về công nghệ, nhưng bản thân công nghệ trong môi 
công ty rất khác nhau. 


Ví dụ như Kroger là một nhà tiên phong trong việc áp dụng máy 
quét mã vạch, giúp họ vượt qua A&P nhờ vào việc liên kết giao dịch 
tại quầy với hệ thống quản lý hàng tồn. Điều này được xem chừng 
không có gì hấp dẫn (quản lý hàng tồn không phải là một đề tài thu 
hút độc giải), nhưng hãy nhìn theo hướng này: Thủ tưởng tượng bạn 
bước chân vào một kho hàng, nhưng thay vì nhìn thấy hàng lớp lớp 
các thùng bánh kẹo hayhoa quả, bạn lại nhìn thấy hàng hàng lớp lớp 
tiền mặt — hàng trăm ngàn, hàng triệu tờ đô la mới tinh, còn mới 
cứng đang chất lớp trên kệ, xếp cao đến tận trân nhà. Đó chính là 
cách bạn cần phải nhìn nhận về hàng tồn. Mỗi một thùng cà rốt 
không đơn giản chỉ là một thùng cà rốt; đó là tiền. Và tiền cứ nằm đó 
vô ích, cho đến khi bạn bán được thùng cà rốt này. 


Hãy nhớ lại Kroger đã lần lượt dep bỏ các cửa tiệm tap hóa vừa 
nhỏ, vừa cũ và tồi tàn, và thay thế bằng những cửa tiệm thật lớn, thật 
đẹp, và hào nhoáng. Để hoàn thành công việc này ho cần có hơn 9 tỷ 
đô la đầu tư — số tiền phải được rút ra từ ngành kinh doanh tạp. hóa 
có tý suat lợi nhuận thấp. Dé dễ hiểu, Kroger trung bình hàng nám bó 
ra gáp dói sO lợi nhuận thu được vào chi phi đầu tư, trong suốt 30 
năm. Càng a ấn tượng hơn, mặc dù đã chịu một khoản nợ 5,5 tỷ đô la 
để trả cô tức bằng tiền mặt một lần 4o đô la/ cổ phiếu, cộng them 8 
đô la giấy nợ cấp thấp để đánh bại những kẻ rình rập mua lại cônt ty 
nam 1998, Kroger van tiếp tục công cuộc cải tạo rất tốn kém này trong 
suốt hay thập niên 1980 và 1990. Kroger hiện đại hóa và cách tân tất 
cả các cửa tiệm, nâng cấp sự trải nghiệm cho khách hàng, mở rộng 
danh mục hàng hóa cung cấp, va trả dứt hàng trăm triệu đô la tiền no. 
Việc Kroger sử dụng công nghệ quét mã vạch để đưa hàng trăm triệu 
những tờ đô la mới tĩnh ra khỏi nhà kho và đưa vào sử dụng có hiệu 
quả được xem là một yếu tố chính nằm trong khả năng ảo thuật của 
họ - biến ra không chỉ một, không chỉ hai, mà là ba chú thỏ từ chiếc 
mũ. 


Gillette cũng là một nhà tiên phong trong việc á áp dụng công nghệ. 
Nhung) viéc ap dung cong nghé cua Gillette chu yếu là trong cong nghệ 
sản xuất. Hãy nghĩ đến công nghệ cần thiết để sản xuất hàng triệu — 
có thể đến hàng tỷ - những lưỡi dao cạo giá rẻ mà lại bền. Khi bạn hay 


tôi mua một lưỡi dao, chung ta mong muốn lưỡi dao nay phải vừa 
hoàn hảo vừa rẻ nếu tính trên số lần sử dụng. Ví dụ, để sản xuất ra 
Sensor, Gillette đã đầu tư hơn 200 triệu đô la vào việc thiết kế và phat 
triển, trong đó dành phần lớn cho các tiến bộ trong sản xuất, và thu 
lại 29 bằng sáng chế. Họ đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ 
hàn bằng tia laser một cách rộng rãi và các bộ dao cạo — công nghệ 
này thường được áp dụng cho các sản phẩm đắt tiền và phức tạp như 
máy điều hóa nhịp tim. Toàn bộ chìa khóa của bộ dao cạo Gillette 
nằm trong công nghệ sản xuất độc đáo và được đăng ký bảo hộ độc 
quyền. Gillette bảo vệ nó như Coca-Cola bảo vệ công thức bí mật của 
họ, bao gồm cả hệ thống bảo vệ chặt chẽ có trang bị vũ khí. 


Công nghệ gắn liền với Khái niệm con nhím 
Công ty 
trong giai đoạn nhảy vọt 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ máy tính để 
tăng mức lợi nhuận trên mỗi nhân viên. Không phải là người 
Abbott dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển (R&D) — nhường lại cho 
Merck, Pfizer, và những công ty khác với khái niệm con nhim 
khác. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ phức tạp theo 
dõi hàng hóa tại điểm bán và trong kho — gắn liền với khái niệm 
“McDonald’s” của hệ thống bán lẻ hàng giá tri cao, có khan năng 
điều hành một hệ thống nhất quán các cửa hàng phân tán về 
mặt địa lý. 


Circuit 


City 


Nhà tiên phong trong việc áp dung các thuật toán phức tap 
và phân tích bằng máy tín để đánh giá rủi ro thế chấp chính xác 
Tới hơn, từ đó làm tăng lợi nhuận trên mỗi mức rủi ro. Hệ thống 
annie cri. pi jo pae 
Mae phan tích rüi ro *thóng minh hon" gia tang kha nang thé chap 
của nhóm người có thu nhập thấp, gắn liền với dam mé dán chủ 
hóa việc sở hữu hóa. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sản xuất 
phức tạp để sản xuất với giá rẻ và đồng nhất hàng tỉ sản phẩm có 


Gillette 


Kemberly- 


Clark 


Kroger 


Nucor 


Philip 
Morris 


Pitney 
Bowes 


Walgreens 


độ bền cao. Bảo vệ bí mật công nghệ sản xuất tương tự như 
Coca-Cola bảo vệ công thức của họ. 


Nhà tiên phong trong việc á áp dung cóng nghệ về quy trình 
sản xuất, đặc biệt đối với nguyên liệu không cần đan sợi, để 
phục vụ cho việc theo đuổi mục đích đưa ra sản phẩm cao cấp. 
Có những phòng thí nghiệm nghiên cứu phức tạp: “em bé bò 
quanh với hệ thống cảm ứng độ ẩm và nhiệt độ”. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin để 
liên tục hiện đại hóa các cửa hàng. Là người đầu tiên nghiêm túc 
thử nghiệm máy quét mã vạch; họ liên kết cong nghệ này với cả 
chu kỳ dòng tiền tệ, từ đó cung cấp nguồn vốn cho quá trình cải 
tạo cửa hàng với qui mô lớn. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sản xuất thép 
tiên tiến nhất dành cho nhà máy cỡ nhỏ. “Đi chợ thế giới” để tìm 
công nghệ tiên tiến nhất. San sàng đánh cược rất lớn (đến 50% 
giá tri ròng của công ty) vào công nghệ mới mà những công ty 
khác cho là quá rủi ro, ví dụ như công nghệ đổ khuôn tấm lỏng 
liên tục. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ sản xuất và 
đóng gói. Đặt cược vào công nghệ sản xuất hộp thuốc mở nắp 
phía trên — sáng kiến bao bì đầu tiên trong ngành thuốc lá trong 
suốt 20 năm. Là người đầu tiên sử dụng hệ thống sản xuất dựa 
trên máy tính. Đầu tư khổng lồ vào trung tâm sản xuất để thí 
nghiệm, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ sản xuất và chất 
lượng tiên tiến. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào thư tín. 
Đầu tiên, công nghệ được thể hiện qua máy in giá tiền bưu tín tự 
động. Sau đó, Pitney đầu tư rất lớn vào công nghệ điện tử, phần 
mềm, thông tin liên lạc và Internet dùng trong các máy xử lý 
phức tạp. Đầu tư rất lớn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để 
tai phát minh công nghệ in giá tem trong thập niên 1980. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mạng máy 
tính và thông tin liên lạc qua vệ tinh, gắn liền với khái niệm tiêm 
thuốc tây tiện lợi, được điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu đặc 
trưng của từng địa điểm và dân cư. Đầu tư rất lớn “nghẹn một 
cục” vào hệ thống vệ tinh để liên kết các cửa tiệm với nhau, như 
một mạng lưới rộng lớn của một tiệm thuốc tây duy nhất. “Như 


một chuyến tham quan vào trung tâm vũ tru NASA.” Di trước 
các công ty khác trong ngành ít nhất là một thập niên. 


Nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ để làm tăng 
lợi nhuận trên mỗi nhân viên. Nhà lãnh đạo trong việc giao dịch 
ngân hàng 24 giờ qua điện thoại, sớm sử dụng máy ATM, người 
đầu tiên cho phép mua bán cổ phiếu trên ATM, nhà tiên phong 
trong giao dịch điện tử qua Internet. Nhà tiên phong trong việc 
áp dụng các thuật toán phức tạp để đánh giá rủi ro chính xác 
hơn khi cho vay. 


Wells 
Fargo 


Công nghệ là một chất xúc tác, không phải là nguyên nhân của da 
đi tới. 


Khi Jim Johnson trở thành Tổng. giám đốc của Fannie Mae, kế 
nhiệm David Maxwell, ông và đội ngũ lãnh đạo đã thuê một công ty tư 
vấn để đánh giá công nghệ. Nhà tư vấn chính, Bill Kelvie, dùng một hệ 
thống xếp hạng gồm bốn bậc, trong đó 4 điểm nghĩa là công nghệ tiên 
tiến và 1 điểm nghĩa là còn ở thời Kỳ đồ đá. Fannie Mae chỉ được 2 
điểm. Vì vậy, theo đúng nguyên tắc “con người đi trước”, Kelvie được 
thuê dé đưa công ty tới trwóc.?96 Khi Kelvie đến Fannie Mae vào năm 
1990, công ty đang di sau các công ty khác trên Wall Street trong lĩnh 
vực công nghệ khoảng 10 năm. 


Trong vòng 5 năm kế tiếp, Kelve đã lần lượt đưa Fannie Mae từ 2 
điểm đến 3, 8 diém trén thang diém 4.?97 Ong và cộng sw đã tao ra 
hon 300 tng dung máy tính, bao gồm cá những chương trình phan 
tích phức tạp để theo dõi danh mục thế chấp khoảng 600 triệu đô la, 
hệ thống dữ liệu liên kết bao gồm 6o triệu tài sản, và đơn giản hóa 
quá trình làm việc giảm tối đa giấy tờ và công việc hành chính. Kelve 
cho biết: “Chúng tôi đưa công nghệ ra khỏi vị trí âm thầm và dùng 
công nghệ để thay đổi mọi bộ phận kinh doanh. Chúng tôi tạo ra một 
hệ thống chuyên gia để giảm thiểu chỉ phí mua nhà. Những người vay 
tiền sử dụng công nghệ của chúng tôn sẽ cắt giảm thời gian được xét 
duyệt từ 30 ngày xuống còn 3o phút, từ đó cắt giảm chi phí liên quan 
hơn 1ooo đô la mỗi lần vay.” Tính đến nay, hệ thống này đã giúp 
những người mua nhà tiết kiệm được gần 4 tỉ đô la. Hãy lưu ý rằng 
Fannie Mae bat dau thoi diém chuyển đổi từ 1981, khi David Maxwell 
lên nắm quyền, nhưng công ty van di sau trong việc áp dung công 
nghệ cho đến thập niên 1ooo. Vâng, công nghệ đã trở nên rất quan 


trọng đối với Fannie Mae, nhưng chỉ sau khi họ da phát hiện được 
Khái niệm con nhím và sau khi đã có bước nhảy vọt. Công nghệ là 
một bộ phận chính của cai được các nhà lãnh dao Fannie Mae gọi là 
“làn gió thứ hai” của quá trình chuyển đổi đống vai trò một yếu tố 
thúc đẩy. Các công ty Kroger, Gillette, Walgreens, và toàn bộ những 
công ty nhảy vọt đều có cùng một quy trinh - việc tiên phong áp dụng 
công nghệ chỉ diễn ra ở giai đoạn sau của quá trình nhảy vọt chứ 
không bao giờ ngay từ đầu. 


Điều này đưa chúng ta đến điểm chính của chương này. Khi được 
áp dụng đúng, công nghệ trở thành một chất xúc tác thúc đẩy đà đi 
tới, nhưng không tạo ra đà. Những công ty nhảy vọt không bao giờ 
bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng việc tiên phong trong công nghệ, 
chỉ vì lý do đơn giản là bạn không thể tận dụng công nghệ cho đến khi 
bạn biết công nghệ nào hữu ích. Vậy thì công nghệ nào là hữu ích? Đó 
là những công nghệ gắn liên với ba vòng tròn giao nhau của khái niệm 
con nhím. 


Để đảm bảo công nghệ hữu ích trong quá trình chuyển đổi từ tốt 
đến vĩ đại, cần phải đặt những câu hỏi sau đây. Công nghệ này có phù 
hợp với Khái niệm con nhím không? Nếu có, nghĩa là bạn phải là nhà 
tiên phong trong việc áp dụng công nghệ này. Nếu không, bạn lại hỏi, 
liệu bạn có can đến công nghệ nay không? Nếu có, nghĩa là tất cả 
những gi ban cán làm là theo kip đối thủ. (Ban không nhất thiết phải 
có hệ thống điện thoại tiên tiến nhất trên thế giới để trở thành một 
công ty vĩ đại). Nếu không, nghĩa là công nghệ này không cần thiết, và 
bạn có thể bỏ qua, không quan tâm tới nó. 


Chúng tôi nhận thấy việc các công ty nhảy. vọt đi tiên phong trong 
việc áp dụng công nghệ chỉ là một cách nữa để họ giữ được kỷ luật 
giới hạn trong Khái niệm con nhím. Trên lý thuyết, mối quan hệ của 
họ với công nghệ không có gì khác biệt với mối quan hệ của họ với 
các lĩnh vực khác liên quan đến quyết định: con người kỷ luật, tư 
tướng kỷ luật và hành động kỷ luật. Nếu một công nghệ không phù 
hợp với ba vòng tròn, họ sẽ bỏ qua toàn bộ sự sợ hãi hay huénh 
hoang mà tiếp tục kinh doanh với một thái độ bình thản đán nể. Tuy 
nhiên, một khi họ nhận thấy công nghệ là cần thiết, họ trở nên rất 
quyết tâm và sáng tạo trong việc áp dụng những công nghệ này. 


Trong những công ty đối trọng, ngược lại, chúng tôi thấy chỉ có ba 
trường hợp là tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. Ba trường 


hop nay — Chrysler (thiết kế trên máy tính), Harris (áp dụng điện tử 
vào công nghệ in), và Rubbermaid (công nghệ sản xuất tiên tiến) — 
đều là những công ty ngắn ngày. Điều này càng chúng tò rang cong 
nghệ không thôi không thể tạo ra được kết quả vĩ đại và bền vững. Ví 
dụ như Chrysler, họ áp dụng một cách tuyệt vời công nghệ thiết kế 
trên máy tiên tiến cùng các công nghệ liên quan đến thiết kết khác, 
nhưng lại không liên quan đến những công nghệ này với một Khái 
niệm con nhím nhất quán. Khi Chrysler bắt đầu phân tán ra khỏi ba 
vòng tròn vào gitra thập niên 1980, từ may bay! Fulfstream dén xe thé 
thao Maserati, khong một công nghệ nào có thể giúp công ty thoát 
khỏi quỹ đạo di xuống. Công nghệ mà không có một khái niệm con 
nhím rõ rang, và không có kỷ luật để giới hạn ba vòng tròn, thì cũng 
không đưa công ty đến vĩ đại được. 


Có hai sự kiện xuất hiện trong đầu khi tôi đang viết chương này. 
Sự kiện đầu tiên là việc tạp chí Time năm 1999 đã bình chọn Albert 
Einstein là “Nhân vật của thế kỷ 2o”. Nếu bạn đóng khung việc chọn 
lựa nhân vật của thế kỷ quanh câu hỏi: Thé giới này sẽ ra sao nếu 
không có người này tồn tại? thì sự lựa chọn Einstein là đáng ngạc 
nhiên, nếu so sánh với những nhà lãnh đạo như Churchill, Hitler, 
Stalin, va Gandhi — những người thật sự thay doi lich sử nhân loại, dù 
theo hướng tốt hay xấu. Các nhà vật lý học đã chỉ ra rằng nếu như 
không có Einstein thì cộng đồng. khoa học cũng sẽ phát hiện ra thuyết 
tương đối, có thể là chậm hơn năm năm, mười năm, chứ không đến 
mức năm mươi năm. Bọn phát xít sẽ đã không phải nhận bom nguyên 
tử, và khối Đồng minh có thể đã chiến thắng trong chiến tranh Thế 
giới II mà không cần đến quả bom (mặc dù có thể khối Đồng minh 
phải mất nhiều sinh mạng hơn). 


Vậy tại sao tạp chí Time lại chọn Eintein? 


Để giải thích cho sự chọn lựa của mình, các nhà biên tập tạp chí 
Time đã viết: “Rất khó để so sánh ảnh hưởng của các chính tri gia và 
nhà khoa học. Tuy nhiên, chúng ta có thé nhận thấy một số lĩnh vực 
được định nghĩa thông qua chính tri, một số thông qua văn hóa, một 
số khác lại thông qua tiến bộ khoa học... Vậy thì, người ta nhớ gì về 
thế kỷ 2o? Vâng, sẽ nhớ đến dân chủ. Vâng, có cả nhân quyển. Nhưng 
thế kỷ 2o được nhắc đến nhiều nhất vì những tiến bộ vượt bậc trong 


khoa học va công nghệ, có một nhân vat nổi bật như là một hình 
tượng của thời đại, đó là Albert Einstein. 


Nói tóm lại, tạp chí Time không chú trọng việc chọn nhân vật của 
thế kỷ mà thật ra là chọn chủ đề của thế ky - khoa học và công nghệ - 
rồi từ đó gán cho nó một nhân vật nổi tiếng nhất. Điều thú vị là, chỉ 
vài ngày trước khi tạp chí Time công bố lựa chọn Einstein, họ cũng 
công bố nhân vật của năm 1999. Ai đã được chon? Không, ai khác là 
đứa con nuôi của ngành thương mại điện tử, Jeff Bezos của 
Amazon.com. Điều này một lần nữa thể hiện sự ám ảnh mang tính 
văn hóa của chúng ta đối với những thay đổi do công nghệ mang lại. 
Hãy để tôi nói rõ hơn. Tôi không tán thành cũng không phản đối sự 
lựa chọn của tạp chí Time. Tôi đơn giản chri thấy điều này thật thú vi 
và khai sáng, vì nó mở cho ta một cái nhìn vào linh hồn hiện đại của 
ta. Rõ rang, một yếu tố chính trong cách suy nghĩ chung của chúng ta 
là công nghệ, và những ứng dụng của nó. 


Điều này dẫn đến sự kiện thứ hai mà tôi muốn nhắc đến. 


Với mong muốn nghỉ ngơi và thư giãn trong quá trình viết quyển 
sách này, tôi đã đến Minnesota để giảng dạy tại Masters Forum. 
Master Forum là nơi chuyên tổ chức các khóa học MBA dành cho 
người đang đi làm từ hơn 19 năm qua, và tối lấy làm tò mò muốn biết 
chủ đề gì đã được lặp đi lặp lại trong suốt những năm này. Jim 
Ericson va Patty Griffin, giám đốc chương trình cho biết: ' “Một trong 
những chủ đề nhất quán là công nghệ, thay đổi, và mối liên hệ giữa 
hai yếu tố này.” 


“Tại sao các bạn lại thiết kế như vậy?” Tôi hỏi. 


Họ trả lời: “Người ta không biết những gi ta không biét. Va moi 
người luôn lo sợ là một loại công nghệ mới nào. đó sẽ lẻn vào từ phía 
sau và làm moi người gục ngã. Họ không hiểu về công nghệ, và nhiều 
người còn e ngại công nghệ. Tất cả những øì họ biết là công nghệ là 
một nhanat ố thay đối quan trọng, và tốt hơn hết họ nên để ý đến 
công nghệ.” 


Bởi vì văn hóa của chúng ta bị ám ảnh bởi công nghệ, và bởi vì các 
công ty nhảy vọt thường là nhà tiên phong trong việc áp dụng công 
nghệ, có thé bạn nghĩ là công nghệ sẽ chiếm một phần lớn trong các 
cuộc thảo luận giữa chúng tôi với các nhà lãnh đạo công ty nhả vọt. 


Chúng tôi đã rất ngạc nhiên thấy răng hon 80% các nhà lãnh đạo 
công ty nhảy vọt mà chúng tôi phỏng vấn không, đề cập đến công nghệ 
như là một trong năm yếu tố hàng đầu trong quá trình chuyển đổi. 
Hơn nữa, trong những trường hợp họ có nhắc đến công nghệ, thì 
trung bình nó chỉ xếp hạng 4, và chỉ có hai trong số 82 người được 
phỏng vấn xếp công nghệ ở vị trí số 1. 


Nếu công nghệ là đặc biệt quan trọng, tại sao các nhà điều hành 
công ty nhảy vọt lại ít nhắc đến nó như vậy? Rõ rang không phải vì họ 
bỏ qua công nghệ, Các công ty này đều phát triển phức tạp vê mặt 
công nghệ và vượt xa các công ty đối trọng. Ngoài ra, khá nhiều công 
ty nhảy vọt đã được đề cao rất nhiều trên báo chí và được trao thưởng 
vì đã tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. Vậy mà các nhà điều 
hành rất ít khi nhắc đến công nghệ. Làm như thể các bài báo và các 
nhà điều hành đang nói về hai nhóm công ty khác nhau vậy! 


Ví dụ như Nucor được nhiều người biết đến như là một trong 
những, nhà tiên phong sốt sắng áp dụng công nghệ sản xuất thép bằng 
nhà máy cỡ nhỏ, được hàng chục bài báo và hai quyền sách ca ngợi su 
đầu tư táo bạo của họ vào công nghệ đổ khuôn tấm mỏng liên tục và 
các lò nấu bằng điện. Nucor trở thành một trường hợp điển hình 
được giới thiệu trong các chương trình học về kinh doanh như là một 
ví dụ về việc thay đổi trật tự ngành thông qua việc áp dụng công nghệ 
mới. 


Nhưng khi chúng tôi hỏi Ken Iverson, Tổng giám đốc Nucor 
trong giai đoạn chuyên đổi, nếu xét trong, năm yếu tố hàng đầu trong 
việc chuyển từ tố đến vĩ đại, thì ông đặt công nghệ ở vị trí nào. Thứ 
nhất? Không. Thứ hai? Không. Thứ ba? Không. Thứ tư? Cũng khong. 
Thir năm? Xin lỗi, nhưng cũng không. Ken Inverson cho biết: “Những 
yếu tốt chính bao gồm sự nhất quán của công ty, và khả năng của 
chúng tôi truyền đạt các triết lý của công ty xuống toàn thể bộ nhân 


viên, do chúng tôi không có nhiều tầng lớp và hệ thống quan lieu.”3 


Hãy ngừng lại và suy nghĩ. về điều nay một chút. Ở đây chúng ta 
có một trường hợp tuyệt vói vé sự thay dói trat tw thong qua ứng 
dung cong nghệ, và vị Tổng giám đốc đã dẫn dắt điều này lại khôn 
đưa công nghệ vào năm yếu tố hàng đầu trong quá trình chuyển đổi 
từ tốt đến vĩ đại. 


Cùng một cách nhìn này được thể hiện qua các cuộc phỏng vấn 


khác với Nucor. Trong số bảy nhà điều hành quan trong và thành viên 
Hội đồng quản trị mà chúng tôi trò chuyện, chỉ có một người duy 
nhất chọn công nghệ là yếu tố quan trọng hàng đầu, những người còn 
lại đều tập trung vào những vết tố khác. Một vài nhà điều hành có 
nhắc đén việc Nucor đặt cược rất lớn vào công nghệ trong cuộc nói 
chuyện, nhưng đa số họ nhắc đến nhữn yết tố khác nhiều hơn — tuyển 
dụng công nhân mang thái độ làm việc của một nhà nông thực thụ, 
tuyển đúng người vào các vị trí quản lý, cấu trúc tổ chức thật đơn giản 
và khong quan lieu, nền văn hóa hiệu suất giúp tăng lợi nhuận trên 
mỗi tấn thép thành phẩm. Công nghệ là một phần trong phương trình 
của Nucor, nhưng chỉ là thứ yếu. Một nhà điều hành Nucor kết luận: 

“20% thành công của chúng tôi là từ công nghệ mới mà chúng tôi 
theo đuổi... nhưng 8o% là do văn hóa công ty.” 


Thật ra, nếu bạn trao cho một công ty nào khác cùng một công 
nghệ tại cùng một thời điểm, cộng với cùng một nguồn tài nguyên 
như Nucor, thì họ cüng không thé lam được nhw Nucor. Giống nhưu 
cuĝc thi Daytona 500, ân số chính để chiến thắng không phải là chiếc 
xe, mà là người tài xế và đội ngũ phục vụ. Không phải là chiếc xe 
không quan trọng, nhưng nó chỉ xếp thứ hai. 


Sự tầm thường trước hết là hệ quả của quản lý yếu kém, không 
phải là do công nghệ yếu kém. Những khó khăn của Bethlehem Steel 
không liên quan nhiều đến công nghệ sản xuất thép trong nhà máy cỡ 
nhỏ, mà là do lịch sử quan hệ lao động đối nghịch của họ, đã mọc rễ 
từ sự quản lý kém hiệu quả và thiếu khuyến khích. Bethlehem đã bắt 
đầu trượt dài ngay cả trước khi Nucor và các nhà máy cỡ nhỏ khác 
giành lấy thị phần. 395 That vậy, khi Nucor bắt đầu vượt lên với công 
nghệ đổ khuôn tấm mỏng liên tục vào năm 1986, gia tri Bethlehem da 
giảm 80% so với thi trường. Điều này không có nghĩa là công nghệ 
không có vai tro gì trong sự suy tan cua Bethlehem; công nghệ ro ràng 
đóng một vai trò, nhưng không phải là vai trò quan trọng. Vai trò của 
công nghệ chỉ là chất xúc tác thúc đẩy nhanh hơn sự sụp đổ của 
Bethlehem, chứ công nghệ không phải là nguyên nhân. Một lần nữa, 
nguyên lý cho rằng công nghệ chỉ là chất xúc tác chứ không phải là 
nguyên nhân lại đúng, mặc dù trường hợp này là một trường hợp đi 
ngược. 


Thật vậy, khi chúng tôi nghiên cứu các công ty đối trọng, chúng 
tôi không tìm ra một trường hợp nào mà một trái “thủy lôi công nghệ 
nổ tung khiến công ty chìm nghỉm. R. J. Reynolds đánh mất vị trí 


công ty thuốc lá só 1 không phải vì công nghệ, mà là do ban lãnh đạo 
R. J. Reynolds đã tàn pha công ty bằng cách đa dạng hóa thiếu kỷ luật, 
và sau nay di theo con đường “hay dùng công ty để lam giàu cho ban 
lãnh đạo”. A&P rớt khỏi vị trí công ty lớn thứ ha của Mỹ biến thành vô 
danh không phải vì họ đi sau Kroger tron kỹ thuật quét mã vạch, mà 
vì họ thiếu kỷ luật để đối diện thực tế phũ phàng về bản chất thay đổi 
của cửa hàng tạp hóa. 


Các dữ liệu từ cuộc nghiên cứu của chúng tôi không chứng minh 
được rằng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự suy tàn của 
những công ty một thời vĩ đại (hay sự tầm thường kinh niên của một 
SỐ khác). Dĩ nhiên công nghệ rất quan trọng, bạn không thể là kẻ tụt 
hậu về công nghệ và hy vọng nó có thể trở nên vĩ đại. Nhưng cong 
nghệ bản than nó không phải là nguyên nhân chính của sự vi dai hay 
suy tàn. 


Trong suốt lịch sử quá trình kinh doanh, những nhà tiên phong 
trong công nghệ ít khi thang lợi về sau. Ví dụ như, VisiCalc là chương 
trình tính toán chủ yếu đầu tiên trên mạng máy tính cá nhân. Ngày 
nay VisiCalc dang ó ở đâu? Bạn có biết sử dụng chương trình | này 
khóng? Cón cóng ty đã đi đầu sáng tao ra nó thi sao? Tiêu rồi; ho 
chẳng còn tồn tai nữa. VisiCalc đã chịu thua Lotus 1-2-3, và đến lượt 
chương trình này phải thua Excel. Lotus sau đó đã trượt dai, và chỉ 
vớt vát khi được bán cho IBM. Tương tự như vậy, những chiếc máy 
tính cá nhân đầu tiên là do những công ty hiện nay đã tan rã sản xuất, 
ví dụ như Osborne.3°9 Ngày nay, chúng ta sử dụng máy tính chủ yếu 
là của Dell hay Sony. 





Hiện tượng các công ty thế hệ thứ hai (hoặc ba hoặc bốn) sẽ chiến 
thắng SO VỚI những nhà tiên hong xuất hiện xuyên suốt toàn bộ lịch 
sử thay đổi kinh tế và công nghệ. IBM không phải là công ty tiên 
phong trong ngành máy tính. Họ tụt lại phía sau khá xa so với 
Remington Rand (chủ nhân của UNIVAC, chiếc máy tinh cỡ lớn đầu 
tiên thành công về mặt thương mại) đến mức chiếc máy tính đầu tiên 
của IBM được gọi là “UNIVAC của IBM".?!? Boeing không phải là 
nhà tiên phong trong ngành sản xuất máy bay dân dụng. De Havilland 
mới chính là tiên phong với Comet, nhưng đã sụp đổi khi một trong 
những chiếc máy bay đầu tiên của họ bị nổ tung trên không, quả thật 
không phải là một sự kiện tốt cho thương hiệu. Boeing gia nhập thị 
trường chậm hơn, đầu tư nhiều hơn để sản xuất ra những chiếc máy 
bay an toàn hon, đáng tin cậy hon, va từ đó thống tri bầu trời trong 
suốt ba thâp ky. 311 Tôi có thể kể thêm nhiều vi du nữa. GE không phải 
là tiên phong về hệ thống điều hòa, mà là Westinghouse. Palm 
Computing khong phải là nhà tiên phong về thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ 
thuật số, mà là Apple, với sản phẩm Newton được nhiều người biết 
đến. AOL không phải là nhà tiên phong về cộng đồng người tiêu dùng 
trên Internet, mà là CompuServe và Prodigy. 


Chúng tôi có thể liệt kê một danh sách dài những công ty hàng 


dau vé công nghệ nhưng lại không vượt lên thành những công ty vi 
đại. Đây có thể là một danh sách rất thú vị, nhưng rốt cuộc những ví 
dụ này cũng chỉ phản ánh một sự thật căn bản: Công nghệ không thể 
đưa một doanh nghiệp tốt thành vĩ đại, hay cứu công ty khỏi thảm 
họa. 


Thật ra, việc lệ thuộc vào công nghệ một cách thiếu suy nghĩ là 
một món nợ, không phải là một tài sản. Đúng vậy, khi sử dụng đúng 
— khi gắn liền công nghệ với một khái niệm đơn giản, rõ ràng, nhất 
quán dựa trên sự thấu hiểu — công nghệ là một yếu tố thúc đẩy cần 
thiết để tạo đà. Nhưng khi dùng sai — khi chọn lấy một giải pháp dễ 
dàng, không thấu hiểu nó gan | liền với khái niệm rõ ràng và nhất quán 
như thé nào — công nghệ sé đẩy nhanh quá trình ta rã do chính ban 
gay nên. 


Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều liệu chủ đề này 
nên được thảo luận trong một chương trình riêng hay không. 


Scott Jones nói: “Phải có một chương về công nghệ. Chúng ta 
suốt ngày bị nhồi nhét về tầm quan trọng của cong nghệ từ các 
trường kinh doanh. Nếu chúng ta không đề cập đến vấn đề này, chúng 
ta đã để lại một lỗ hổng lớn trong quyển sác 


Nhưng Brian Larsen phản bác lại: “Nhưng theo tôi nhận thấy, 
những kết luận về công nghệ mà chúng ta tìm ra chỉ là một trường 
hợp đặc biệt của hành động kỷ luật, và phải đặt nó trong chương 
trước. Hành động kỷ luật nghĩa là giữ mức giới hạn trong ba vòng 
tròn, và đó là cốt lõi của những khám phá về công nghệ.” 


Scott Cederberg nói ngay: “Dung vậy, nhưng day là một trường 
hợp rất đặc biệt. Mọi công ty nhảy vọt đều là những nhà tiên phong 
trong việc áp dụng công nghệ rất lâu trước khi cả thế giới bị mê hoặc 
bởi công nghệ.” 


Amber Young phải đối: “Nhưng nếu so sánh với những kết luận 
khác như Cấp độ 5, Khái niệm con nhim, và vấn đề “con người đi 
trước”, thì công nghệ chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Tôi đồng ý với Brian: 
Công nghệ là quan trọng, nhưng chỉ là một phần của kỷ luật, hay chỉ 


là chiếc bánh đà mà thôi.” 


Chúng tôi đã tranh luận suốt cả mùa hè. Rồi thi Chris J ones, van 
với phong cách lặng lé và suy tư, đã hỏi một cau quan trọng: “Tolal 
sao những công ty nhảy vọt có thể giữ được quan điểm cân bằng đối 
với công nghệ, trong khi hầu hết những công ty khác thường trở nên 
quá vồn vã, hoặc quá lo sợ, và chạy quanh như những chú gà con lo 
trời sập, giống như những gì đang diễn ra với Internet?” 


Đúng vậy, tại sao chứ? 


Câu hỏi chủa Chris đã đưa chúng tôi đến một điều khác biệt cốt 
lối gita công ty vi đại và công ty tốt, đưa lợi thế nghiêng về phía ý 
kiến ủng hộ việc đưa ra chương này vào quyển sách. 


Nếu bạn có cơ hội ngồi lại và đọc hết hơn 2ooo trang ghi chép các 
cuộc phỏng vấn với công ty nhảy vọt, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy 
thiếu vắng sự thảo luận về “chiến lược cạnh tranh”. Đúng vậy, họ có 
nhắc đến chiến lược, họ có nhắc đến hiệu suất, và họ có thảo luận việc 
làm thế nào để trở nên giỏi nhất, và họ cũng có nhắc tới việc phải 
chiến thắng. Nhưng họ không nói bằng những từ ngữ mang tính đối 
phó và không bao giờ định nghĩa chiến lược của mình là đề phản ú ứng 
lại trước những øì người khác đang làm. Họ cũng nói về những gì họ 
muốn tạo ra, và cách họ cố gắng để cải thiện so với một chuẩn mực 
hoàn hảo tuyệt đối. 


Khi chúng tôi yêu cầu George Harvey hãy nói về động lực tạo nên 
sự thay đổi ở Pitney Bowes trong thập niên 1980, ông nói: “Toi luôn 
mong được nhìn thấy Pitney Bowes là một công ty vĩ đại nhất. Hãy 
bắt đầu từ đây, được chứ? Hãy bắt đầu từ đây. Đó là mọt điều hiển 
nhiên không cần phải biện minh hay giải thích gl ca. HOm nay chung 
tôi chưa đạt đến mức đó. Ngày mai chúng tôi cũng chưa đạt đến mức 
đó. Có quá nhiều thứ phải làm để đạt được sự vĩ đại trong một thế 


giới luôn thay đổi.”3!5 Hay như Wayne Sanders đã tổng kết đặc tính 
tiêu biểu của cơ chế hoạt động bên trong tại Kimberly-Clark: “chung 
tôi không bao giờ cảm thấy thỏa. mãn. Chúng tôi có thể vui sướng, 
nhưng không bao giờ thỏa mãn.” 


Những người tạo nên các coogn ty nhảy vọt không hề bị thúc đẩy 
bằng sự lo sợ. Họ không bị thúc day bó sự lo sợ về những điều họ 
không thấu hiểu. Họ không bị thúc đẩy bởi nỗi sợ mọi người nhìn 


minh như kẻ ngốc. Ho khong bị thúc day bởi nỗi sợ khi thấy moi 
người thành coogn quá lớn mà mình thì không. Họ không bị thúc đẩy 
bởi nỗi sợ sẽ bị nghiền nát trong sự cạnh tranh. 


Những người da đưa cong ty lên vi da có động lực là một sự thúc 
giuc sáng tạo và sự sôi sục bên trong phải vươn lên vi trí xuất sắc theo 
đúng nghĩa của nó. Ngược lại, những người chỉ biết xây dựng và ỏ 
mãi vị trí tầm thường lại có động lực là sợ bị rớt lại phía sau. 


Một ví dụ tuyệt vời thể hiện sự khác biệt này là giai đoạn bùng nỏ 
công nghệ cuoosit hập niên 1960, vo tinh dung ngay vao giữa giai 
đoạn nghiên cứu về tốt đến vĩ đại. Nó trở thành một sân khấu hoàn 
hảo để theo dõi sự khác nhau mà công ty tốt và công ty vĩ đại thể hiện. 
Các công ty vĩ đại phản ứng tương tự như Walgreens — bình thản 
thực hiện những bước vững chắc tới phía trước — trong khi nhóm 
công ty tầm thường lại dao động trong sợ hãi và điên cuồng. 


Thật ra điểm chính của chương này không phải là về công nghệ 
đơn thuần. Không có công nghệ nào, cho dù độc đáo đến mấy — máy 
tính, giao thông liên lac, robot, Internet — có thể tự nó kích hoạt quá 
trình tốt đến vĩ đại. Không có công nghệ nào đưa bạn đến được Cấp 
độ 5. Không có công nghệ nào có thể chuyển đổi người không phù 
hợp thành ra phù hợp. Không có công nghệ nào tạo ra được ky luat 
đối điện thực tế phũ phang, cũng như không thể buộc bạn giữ vững 
niềm tin. Khong có công nghệ nào thay thế được nhu cần phải thấu 
hiểu về ba vòng tròn và chuyển đổi kiến thức này thành một Khái 
niệm con nhim đơn giản. Không có công nghệ nào có thể xây dựng 
một văn hóa kỷ luật. _Khong có công nghệ nào làm mọi người hiểu 
một điều đơn giản rằng. nếu bạn để cho tiềm năm mãi không được 
khai phá — cứ để một điều mãi ở mức độ tốt trong khi nó có tiềm năm 
đạt mức vĩ đại — là một tội lỗi muôn thuở. 


Những ai vẫn giữ đúng những điều căn bản này và giữu được sự 
cân bằng, ngay cả trong những giai đoạn thay đổi và đổ vỡ, sẽ tạo ra 
được đà để làm nên những bước nhảy vọt. Những người khong | thé 
lam được điều này, và rơi vào sự dao động sẽ theo đường xoắn ốc di 
xuống và mãi van ở mức tam thường. Đây là bức tranh toàn cảnh về 
sự khác biệt giữa tốt và vĩ đại, cấu trúc của toàn bộ cuộc nghiên ‹ cứu 
được thể hiện qua | phép an du vé chiếc bánh đà và vòng luân quần. Và 
bây giờ chúng ta sẽ chuyển hướng về sự khác biệt bao quát này. 


- Các công ty nhảy vot nhìn nhận công nghệ và các thay đổi do 
công nghệ khác với cách nhìn của những công ty tầm thường. 


- Các công ty nhảy vọt tránh các mốt thời thượng hay hùa theo 
số đông đối với công nghệ, tuy nhiên họ chính là nhà tiên phong trong 
việc áp dụng công nghệ có chọn lọc. 


- Câu hỏi chính đặt ra về công nghệ là “Công nghệ này có phù 
howpjv 61 Khái niệm con nhím của ban không?” Nếu có, vậy bạn phải 
trở thành nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ này. Nếu 
không, bạn có thể giữ mức nganh bằng đối thủ hoặc lờ đi hoàn toàn. 


- Công ty nhảy vọt dùng công nghệ như một chất xúc tác tạo đà, 
chứ không phải là chất phát sinh ra sức đà. Không có công ty nhảy vọt 
nào bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng việc trở thành tiên phong 
trong công nghệ, tuy nhiên họ đều là nhà tiên phong trong việc áp 
dụng công nghệ một khi họ hiểu được công nghệ này phù hợp như 
thế nào trong ba vòng tròn và sau khi họ đã tạo được bước chuyển 
đổi. 


- Bạn có thể dem cùng một công nghệ hàng đầu được ap dung 
tiên phong tai các công ty nhảy vot và đưa miễn phí cho các công ty so 
sánh truc tiếp, thì các công ty đối trọng vẫn không thể tạo ra được 
một kết quả dù chỉ gần như trương tự. 


- Cách một công ty phản ứng lại trước sự thay đổi công nghệ là 
một chỉ dẫn khá chính xác về động lực bên trong hướng đến vĩ đại 
hay tầm thường. Những công ty vĩ đại phản ứng một cách sâu sắc và 
sáng tạo, thúc đẩy bởi một động lực phải chuyển những tiềm năng 
chưa phát huy thành kết quả; các công ty tam thường phan ứng lại 
một cách dao động, với động lực là noi lo sợ bi bỏ rơi phía sau. 


_-  Ykién cho rang sự thay đổi công nghệ là nguyên nhân chính 
dan đến sự suy tàn của những công ty một thời vĩ đại (hoặc giữ công 
ty mãi ở mức tầm thường) không được chứng minh bằng dữ liệu. Dĩ 
nhiên, một công ty không thé mãi là người theo đuôi và hi vọng trở 
thành vi đại, nhưng bản thân công nghệ không phải là nguyên nhàn 
sâu xa của việc suy tàn hay vĩ đại. 


- Trong số 84 cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo công ty nhảy 
vọt, hơn 8o% không hề nhắc đến công nghệ như là một trong năm 
yếu tố hàng đầu trong giai đoạn chuyển đổi. Điều này cũng đúng ngay 
cả trong những công ty nối tiếng là nhà tiên phong trong việc áp dung 
công nghệ, ví dụ như Nucor. 


- “Bò, di bộ, chạy” có thể là một phương pháp hữu hiệu, ngay 
cả trong giai đoạn công nghệ thay đổi nhanh chóng và toàn diện. 


- . Huy thành kết quả; các công ty tầm thường phản ứng một 
cách giao động, với động lực là noi sợ bi bỏ rơi phía sau. 


CHUONG TAM: BANH DA VA VONG 
LAN QUAN 


Hãy tưởng tượng một chiếc bánh đà to lớn và nặng nề - một chiếc 
đĩa bằng kim loại được dựng đứng trên một trục, đường kính dài 
khoảng 10m, dày 0,5m và nặng khoảng 2.500kg. Bây giờ hãy tưởng 
tượng nhiệm vụ của bạn là làm cho chiếc bánh đà này quay quanh 
trục thật nhanh và thật lâu. 


Dùng hết sức để đẩy, bạn buộc chiếc bánh đà phải tiến lên, ban 
đầu còn chưa cảm nhận được. Bạn tiếp tục đẩy, và sau hai hay ba giờ 
liên tục gắng sức, bạn buộc chiếc bánh đà phải đi xong một vòng. 


Bạn cứ tiếp tục day, và chiếc bánh da bat đầu di nhanh hon, va 
với nỗ lực bền bi, chiếc bánh đà đi được một vòng nữa. Bạn cứ tiếp 
tục đẩy theo một hướng nhất định. Ba vòng... rồi bốn.. năm..... sáu 
chiếc bánh đà đã trớn nhanh hơn.. bẩy... .tám... bạn cứ tiếp tục đẩy... 
chín...mười...nó bat đầu có đà...mười một... mười hai... môi lần 
quanh nhanh hơn rồi....hai mươi.......ba muoi....nám muoi....mót 
trám. 


Và roi, vào mót thói diém, dót phá! Chiéc bánh dà bát dau hoat 
động theo hướng có lợi cho ban, đưa chiếc bánh đà di tới, từng vòng 
từng vòng mót.. vùi Chính sức nặng của nó đang tự vận hành giúp 
bạn. Bạn không cần phải đẩy quá nhanh nữa, nhưng chiếc bánh đà 
vẫn đi ngày càng nhanh hơn. Mỗi vòng quay của chiếc bánh đà đã dựa 
vào phần lực đã có từ vòng trước, sự đầu tư sức lực cộng hưởng. 
Nhanh hơn một ngàn lần, rồi mười ngàn lần, rồi một trăm ngàn lần. 
Chiếc đĩa nặng nề bay về phía trước, với một sức đà không gì cản nổi. 


Bây giờ giả dụ có ai đến và hỏi: “Nhờ vào lần đẩy mạnh nào mà 
chiếc bánh đà đã đi nhanh thể?” 


Bạn sẽ khong thể trả lời câu hỏi này, đây là một câu hỏi hết sức vô 
lý. Phải chăng là lần day đầu tiên? Hay thứ hai? Hay thứ năm? Hay 
thứ một tram? Không phải. Đây là kết quả của tất cả các lần đẩy cộng 
lại trong một no lực tích luy theo một hướng, nhất định. Một số lần 
đẩy có thể là mạnh hơn, nhưng bất cứ một cú đẩy duy nhất nào — cho 


dù mạnh đến mấy - cũng chỉ thể hiện một phần nhỏ trong toàn bộ 
sức lực tích luỹ đồn lên chiếc bánh đà. 


XÂY DỰNG NỀN TẢNG VÀ NHẢY VỌT 


Hình ảnh chiếc bánh đà thể hiện cảm giác tổng quan cơ chế bên 
trong các công ty khi họ đi lên từ tốt đến vĩ đại. Cho dù kết quả sau 
cùng có phi thường đến mấy, thì việc chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại 
chưa bao giờ diễn ra trong một cú hích duy nhất. Không thể tồn tại 
chỉ một hành động đơn giản, không có một chương trình hoành tráng 
nào, không có một cuộc cách tân chết người nào, không có một cơ hội 
may mắn nào, không có cuộc cách mạng đẫm máu nào. Quá trình 
chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại đến từ một qúa trình tích luy- -từng bước 
một, từng hành động một, từng quyết định một, từng vòng xoay một 
của chiếc bánh đà-tất cả cộng đồn lại đưa đến kết quả tuyệt vời và bền 
vững. 


Tuy nhiên nếu bạn đọc các bài báo viết về các công ty, có thể bạn 
sẽ nhìn vấn đề khác han. Thông thường, báo chí không viết về một 
công ty cho đến khi chiếc bánh đà đã bắt đầu quay với tốc độ 1000 
vòng/phút. Điều này đã làm sai lệch nhận thức của chúng ta về sự 
chuyển đổi, khiến cho ta cứ nghĩ họ thực hiện sự nhảy vọt như một 
cuộc chuyển mình qua đêm. 


Ví dụ, ngày 27-8-1o84, tạp chí Forbes đăng một bài vê Circuit 
City. Đây là lần đầu tiên một bài báo viết về Circuit City ở bình diện 
quốc gia. Bài báo cũng không dài, chỉ hai trang, và đặt câu hỏi liệu sự 
tăng trưởng gần đây của Circuit City có tiếp tục không. Dau sao, đây 
cũng là lần đầu tiên Circuit City được công nhận công khai là đã nhảy 
vọt. Vì nhà báo đã tìm ra được một công ty mới đầy triển vọng, giống 
như một cầu chuyện thành công tức thời. 


Câu chuyện thành công tức thời này, thật ra, đã được thai nghén 
trong hon một thập niên. Alan Wurtzel đã kế tục sự nghiệp Tổng 
giám đốc từ cha mình vào năm 1973, lúc đó công ty đang gần như phá 
sản. Đầu tiên, ông tổ chức lại nhóm điêu hành và đề ra mục tiêu phải 
nhìn thang vào sự that, cả bên trong và bên ngoài công ty. Năm 1974, 
mac dt van dang phai ganh một khoản nợ khổng lồ, Wurtzel va cộng 
sự đã bắt đầu thí nghiệm với một mô hình bán lẻ kiểu nhà kho (trữ 
một lượng lớn các thương hiệu, giá được khấu trừ, và giao hàng 


ngay) và xây dựng mô hình kiểu mẫu tai Richmond, Virginia, để bán 

các mặt hàng thiết bị dụng cụ. Năm 1976, công ty bắt đầu thử nghiệm 
mô hình này với các mặt hàng điện tử gia dụng, và đến năm 1977, họ 

chuyển khái niệm này thành cửa hàng Circuit City đầu tiên. 


Ý tưởng này đã thành công và công ty bắt đầu lên kế hoạch 
chuyển đổi các cửa tiệm bán thiết bị nghe nhìn thành cửa hàng Circuit 
City. Năm 1o82-chín năm liên tuc tích luy vòng quay của bánh đà- 
Wurtzel và nhóm cộng sự hoàn toàn gắn bó với khái niệm cửa hàng 
lớn Circuit City. Trong vòng năm năm tiếp theo, khi họ bắt đầu 
chuyển đổi toàn bộ theo hướng này. CircuIt City đã đem lại lợi nhuận 
lớn nhất cho cổ đông, cao hơn bất cứ công ty nào cùng giao dịch trên 
thị trường chứng khoán New York. Từ năm 1982- 1999, Circuit City 
dem lại lợi nhuận cổ phiếu tích luỹ cao gấp 22 lần so với thi trường, 
và dễ dàng vượt qua những “ông lớn” như Intel, Wal-Mart, GE, 
Hewlett-Packard, và Coca-Cola. 


Không ngạc nhiên gi khi Circuit City lúc đó được xem là tâm điểm 
của giới truyền thông. Mặc dù chúng tôi không tìm thấy bài báo quan 
trọng nào trong giai đoạn 10 năm trước bước nhảy vọt, chúng tôi đọc 
được 97 bài đáng xem xét trong giai đoạn 10 năm sau bước nhảy vọt, 
trong đó 22 bài cực ky: quan trọng. Điều này cứ như thé công ty không 
hề tồn tại trước đó, mặc dù họ đã giao dịch trên một thi trường chứng 
khoán lớn từ năm 1968, và mặc dù những bước tiến đáng phi nhận 
Alan Wurtzel và cộng sự đã đạt được trong vòng 1o năm dẫn đến 
điểm nhảy vọt. 


Câu chuyện Circuit City thể hiện một mẫu hình quen thuộc. Trong 
tất cả các trường hợp, chúng tôi đều nhận thấy số lượng bài báo trong 
một thập niên trước thời điểm nhảy vot it hơn thập niên sau nhảy 
vọt, trung bình theo tỉ lệ 1:3. 





Ví dụ như, Ken Iverson và Sam Siegel đã bắt đầu đẩy chiếc bánh 
đà của Nucor từ năm 1965. Trong suốt mười năm, không ai để ý y dén, 
và di nhiên các tờ báo về tài chính hay các công ty thép khác cũng 
không. . Nếu bạn hỏi các nhà điều hành tại Bethlehem Steel hay U.S 
Steel về “Hiểm hoa Nucor” vào năm 1970, họ sẽ cười lớn, nếu giả sử 
như họ nhận ra được tên công ty này (mà điều này càng đáng nghĩ 
ngờ). Đến năm 1975, là thời điểm chuyển đổi của họ như thể hiện 
trên bản đồ chứng khoán, Nucor đã xây dựng được ba nhà máy sản 
xuất thép cỡ nhỏ, đã từ lâu thiết lập được nền văn hoá hiệu suất độc 
đáo của riêng mình và đã bước chắc chắn trên con đường trở thành 
công ty thép có lợi nhuận cao nhất trên nước Mỹ. Vậy mà bài báo lớn 
đầu tiên vẫn chưa xuất hiện cho mãi đến năm 1978 đến tờ Business 
Week, tức là 13 năm sau khi họ bắt đầu chuyển đổi và đến tờ Fortune 
là sau 16 năm. Trong giai doan từ 1965 đến 1975, chúng tôi chỉ tìm 
được 11 bài báo về Nucor, và không có bài báo nào quan trọng cả. Rồi 
từ 1976 đến 1995, chúng tôi thu | thap được 96 bài báo về Nucor, trong 
số đó có 40 bài viêt chỉ tiết về công ty hay nêu lên các đặc điểm nổi bật 
trên cả nước. 


Bây giờ, có thể bạn đang nghĩ: “Nhưng chúng ta cũng đoán biết 
trước rồi. Dĩ nhiên là các công ty này phải được viết vê nhiều hơn khi 
họ thành công quá mức. Vậy thì có gì quan trọng đầu?” 


Điều quan trong la day. Chung ta da cho phép cach nhin vé chuyén 
đổi từ bên ngoài chi phối quan niệm của chúng ta về cách đáng lẽ 
chúng ta phải cảm nhận đối với những người đã tham gia vào quá 
trình này từ bên trong. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy đây là những 
bước nhảy vọt phi thường, tựa như một cuộc cách mạng. Nhưng từ 
bên trong, cảm giác hoàn toàn khác hẳn, giống như một quá trình 
phát triển tự nhiên hơn. 


Hãy thử tưởng tượng có một quả trứng đặt nằm đây. Không ai để 
tâm đến nó, cho đến một hôm, quả trứng vỡ và một chú gà con nhảy 
ra! Tất cả các tờ báo và tạp chí lớn đều nhảy vào, viết các bài chuyên 
đề-“Sự chuyển đổi từ Trứng thành Gà con!”, “Cuộc cách mạng vĩ đại 
của quả Trứng! như thể quả trứng đã trải qua cuộc lột xác tức thời, 
tự động chuyên minh thành gà con. 


Nhưng dưới quan điểm của gà con thì sự việc này được nhìn 
nhận như thế nào? Đây là một câu truyện hoàn toàn khác. Trong khi 
thế giới bỏ qua không chú ý đến quả trứng như đang ngủ kia, thì con 
gà đã tiến hoá, lớn lên, phát triển, được ấp lớn. Dưới cái nhìn của gà 
con, việc phá vỡ vỏ trứng chỉ là một bước trong một chuỗi các bước 
dẫn đến thời điểm nay-ro rang day là một bước to lớn, nhưng không 
thể là một bước duy nhất và co bán như theo cách nhìn của những 
người đứng từ bên ngoài. 


Tôi công nhận đây là một sự so sánh buồn cười. Tôi chỉ sử dụng 
nó để làm nổi bật một kỷ luật rất quan trọng từ cuộc nghiên cứu. 
Chúng tôi vẫn cứ nghĩ mình tìm ra được “một điều to lớn”, thời điểm 
kỳ diệu định nghĩa su nháy vot. Chüng toi tham chí con đưa ý ý tưởng 
này vào các cuộc phỏng vấn. Nhưng các nhà điều hành cong ty nhảy 
vot khong thé nào chi ra được một sự kiện hay thời điểm quan trọng 
duy nhất để minh hoạ cho sự chuyển đổi. Thông thường, họ nồi cáu 
trước việc phải chia điểm và định ra yếu tố nào quan trọng hơn. 
Trong mọi công ty nhảy vọt, thế nào cũng có một nhà lãnh đạo tự 
dưng quở mắng, nói những câu theo kiểu: “Nghe nay anh không thé 
tach roi chuyện này thành một loạt những chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh 
xinh và các yếu tố, hay xác định thời điểm ‘Anh! hay ‘môt điều to 
lón'. Đây là một khối lớn các mảnh ghép chặt chẽ, liên kết lẫn nhau." 


Ngay cả trong trường hợp phi thường nhất của cuộc nghiên cứu- 
Kimberly-Clark bán các nhà máy giấy-thì các nhà điều hành cũng 


miêu tả điều này như một quá trình tích luỹ, rất tự nhiên. Một nhà 
điều hành Kimberly- Clack cho biết: Darwin thay đổi đường hướng 
cong ty trong một đêm. Ông ấy cũng phải trải qua quá trình tiến hoá. 
Một người khác nói: Việc chuyển đổi không đơn giản là chuyển ngày 
thành đêm. Đó là một quá trình đần đần, và tôi nghĩ mọi người vần 
chưa thông sau nhiều năm thực hiện. Dĩ nhiên, việc bán một nhà máy 
là một lực đẩy mạnh cho bánh đà, nhưng đó cũng chỉ là một lần đẩy. 
Sau khi bán các nhà máy, việc chuyển doi hoàn toàn thành công ty 
giấy tiêu dùng số 1 đòi hỏi hàng ngàn cú đẩy như vậy lên bánh đà, nhẹ 
có mạnh có, đợt này đè lên đợt kia. Phải mất nhiều năm thì bánh đà 
mới có đủ sức đà để giói báo chí có thể truyền tin về sự chuyển mình 
của Kimberly-Clack từ tốt đến vĩ đại. Tạp chí Forbes đã viết: “Khi 
Kimberly-Clack quyết định đối đầu trực tiếp với Procter & Gamble..” 
thì tạp chí này đã tiên đoán một thảm họa. Thật là một ý kiến ngu 
ngốc. Nhưng cuối cùng họ cho thấy, ý tưởng này không ngu ngốc chút 
nào. Đó là một ý tưởng thông minh. Khoảng thời gian giữa hai bài 
báo của Forbes là bao lâu? Câu trả lời là 21 năm! 


Các công ty nhảy vọt không đặt ra một cái tên nào cho sự chuyển 
đổi của họ. Không có một sự khai trương nào, không một slogan nao, 
không có một cam giác lập trình sẵn nào cả. Một số nhà điều hành 
cho biết họ không hề cảm nhận được một quá trình chuyển đổi đang 
diễn ra cho đến khi họ đã cẩn thận quá sâu. Thường thì họ chỉ nhận 
ra sau khi mọi việc đã diễn ra chứ không phải tại thời điểm đó. 


Và rồi chúng tôi chợt nhận ra: Không có một thời khắc diệu ky. 
Mặc dù đổi với những người đứng nhìn từ bên ngoài, mọi việc có vẻ 
như chỉ là một bước nhảy vọt nhanh gọn, nhưng đối với những người 
đã trải qua từ bên trong, mọi việc hoàn toàn khác. Thật sự, đó là một 
quá trình lặng lẽ, quyết tâm xác định những gi cán làm dé mang lại 
kết quả tốt nhất trong tương lai và rồi cứ don giản thực hiện đúng 
như thế, từng bước từng bước một, từng vòng quay một của chiếc 
bánh đà. Sau khi đẩy chiếc bánh đà về một hướng nhất định trong 
một khoảng thời gian dài, họ chắc chắn sẽ đạt điểm nhảy vọt. 


“KHÔNG CO THOT KHAC DIE U KY” TRONG HANH TRINH TU’ 
TOT DEN VI DAI 


(Trích dẫn từ các cuộc phỏng van) 


“Đó không phải là tia chớp chói loa hay một sự soi rạng từ 


Abbott 


Circuit 
City 


Fannie 
Mae 


Gillette 


Kimberly- 
Clark 


Kroger 


Nucor 


Chúa trời”. “Sự thay đổi của chúng tôi là một sự thay đổi lớn, 
nhưng xét dưới nhiều khía cạnh thì chỉ là một loạt những thay 
đổi nhỏ-và đây chính là điều làm nên thành công. Chúng tôi 
thực hiện theo phương pháp từng bước một, và luôn có một 
mẫu số chung giữa những gì chúng tôi đã đạt được và những gì 
chúng tôi sắp thực hiện.” 


“Sự chuyển hướng tập trung vào các cửa hàng cỡ lớn không 
diễn ra chỉ trong một đêm. Đầu tiên chúng tôi đã nghĩ đến khái 
niệm này vào năm 1974, nhưng chúng tôi đã không chuyển đổi 
hoàn toàn thành cửa hang Circuit City mãi đến 10 năm sau, sau 
khi chúng tôi đã hoàn thiện khái niệm này và tạo ra một lực đà 
đủ mạnh để đặt cược cả tương lai mình vào đó.” 


“Không có một sự kiện kỳ diệu nào, không có một bước 
ngoặt duy nhất. Đó là sự kết hợp của nhiều thứ. Đúng hơn là 
một quá trình tiến hóa, mặc dù cuối cùng kết quả khá phi 
thường.” 


“Chúng tôi thật sự đã không đưa ra những quyết định lớn 
một cách có ý thức hay khai trương một chương trình vĩ đại để 
kích hoạt một sự thay đổi lớn. Từng cá nhân và cùng với tập thể 
chúng tôi đi đến kết luận về những gì mình có thể làm để cải 
thiện đáng kể hiệu suất hoạt động.” 


“Tôi không nghi nó được thực hiện đơn giản như cách 
chúng ta nói. Những chuyện như vậy không diễn ra trong một 
đêm. Chúng phát triển. Những ý tưởng phát triển và bùng nổ và 
trở thành hiện thực.” 


“Đó không phải là một tia chớp trong bóng đêm! Chúng tôi 
đã đang theo đõi các cửa hàng lớn được thí nghiệm phát triển, vì 
chúng tôi đã khá tự tin rằng ngành sẽ phát triển theo hướng đó. 
Điều to lớn mà Lyle làm là nói rằng chúng tôi sẽ bắt đầu thay đổi 
ngay từ bây giờ, một cách rất dứt khoát.” 


“Chúng tôi không đưa ra quyết định rằng đây là điều chúng 
tôi phải thể hiện tại một thời điểm xác định nào. Nó tiến hóa 
thông qua các cuộc tranh cãi và đánh nhau nảy lửa, tôi cũng 
không chắc chúng tôi biết chính xác chúng tôi đang đánh nhau vì 
cái gì cho đến khi chúng tôi nhìn lại và nói rằng chúng tôi đã 
đánh nhau để thiết lập những gì mình muốn trở thành trong 
tương lai.” 


“Thật không thé nào nghĩ ra một điều to lớn nào có thể 


Phillip minh họa cho sự chuyển đổi từ tốt đến vi đại bởi vi sự thành 
Morris công của chúng tôi là một quá trình tiến hóa chứ không phải là 


một cuộc cách mạng, thành công nối tiếp thành công. Tôi không 
nghĩ đó là một sự kiện đơn lẻ nào.” 


“Chúng tôi đã không nói nhiều đến thay đổi. Chúng tôi sớm 
nhận ra rằng không phải chúng tôi cần thay đổi, mà là chúng tôi 
cần tiến hóa. Điều này giúp chúng tôi nhận ra mình phải hành 
động khác đi. Chúng tôi nhận ra rằng tiến hóa là một khái niệm 
hoàn toàn khác với thay đổi.” 


Pitney 
Bowes 


“Không có một cuộc họp chủ chốt nào hay một khoảnh 
Walgreens khắc hiến linh nào, cũng không có một tia sáng lóe lên như một 
chiếc bóng đèn. Mọi thứ có vẻ giống sự tiến hóa hon.” 


“Đó không phải là một sự thay đổi hoàn toàn cũng một lúc. 
Từng chút từng chút một, các chủ đề bắt đầu hiện rõ và chắc 


Wells chắn hơn. Khi Carl trở thành Tổng giám đốc, cũng không có sự 
Fargo thay đối lớn. Dick đã đi đầu trong một giai đoạn tiến hóa, Carl di 


đầu trong giai đoạn tiếp theo và cứ thế tiến tới một cách suôn sẻ, 
chứ không hề có một sự thay đối đột ngột.” 


Khi giảng về chủ đề này, tôi thường đưa ra một ví dụ bên ngoài 
cuộc nghiên cứu nhưng minh họa tuyệt vời cho ý tưởng này: đội bóng 
rổ Bruins của Đại học UCLA trong hai thập niên 1960 va 1970. Hầu 
hết nhưng người mê bóng rổ đều biết Bruins đã giành 10 chức vô địch 
NCAA trong vòng 12 năm, có thời điểm ho còn sở hữu ky lục 61trận 
thắng liên tục dưới quyền của huấn luyện viên huyền thoại John 
Wooden. 


Nhưng bạn có biết Wooden đã làm huấn luyện viên cho đội 
Bruins được bao nhiêu năm trước khi họ đoạt chức vô địch NCAA 
đầu tiên? Từ 1948 đến 1963, Wooden đã làm việc trong vô danh trước 
khi thắng giải vô địch năm 1964. Huấn luyện viên Wooden đã tạo nền 
tảng, phát triển một hệ thống tuyển chọn, thực hiện thống nhất một 
triết lý, và hoàn thiện lối chơi ép sân. Không ai để ý đến vị huấn luyện 
viên nhỏ nhẹ, lặng lẽ và đội bóng này của ông cho đến khi — Whoa! — 
họ đạt bước nhảy vọt và liên tục đè bẹp tất cả đối thủ trong hơn một 
thập niên. 


Cũng như triều đại của Wooden, các cuộc chuyển đổi từ tốt đến vi 
đại đều tuân theo một mô hình đi từ xây dựng nền tảng đến nhảy vọt. 
Có những trường hợp quá trình xây dựng nền tảng đến nhảy vọt. Có 
những trường hợp quá trình xây dựng nền tảng mất nhiều thời gian, 
có những trường hợp mất ít thời gian hơn. Tại Circuit City, giai đoạn 
nền tảng mất 9 năm, tại Nucor là 10 năm, trong khi tại Cillette chi cân 
5 năm, và Fannie Mae chỉ cần 3 năm, và tại Pitney Bowes chi khoang 
2 năm. Nhung, cho du dai hay ngắn, mọi cuộc chuyển đổi từ tốt đến 
vĩ đại đều quay theo cùng một mô hình căn bản-tích lũy theo đà, từng 
vòng quay của chiếc bánh đà-cho đến khi nền tảng biến đổi thành 
nhảy vọt. 


KHÔNG CHỈ LÀ CƠ HỘI THUẬN LỢI 


Một điều quan trọng cần hiểu là tuân theo mô hình bánh đà từ 
nền tảng đến nhảy vọt không phải là vì có cơ hội thuận lợi. Nhiều 
người hay nói: “Nhưng chúng tôi gặp những giới hạn không cho phép 
đi theo phương pháp dài hạn này” nên nhớ rằng các công ty nhảy vọt 
đã tuân theo mô hình này cho dù tình hình trước mắt có khốc liệt đến 
mấy-việc xóa bỏ bảo hộ đối với Wells Fargo, khả năng phá sản của 
Nucor va Circuit City, nguy cơ bị mua lại đối với Gillette và Kroger và 
thua lỗ hàng triệu đôla mỗi ngày đối với Fannie Mae. 


Điều này cũng được áp dụng để hóa giải những áp lực ngắn hạn 
từ Wall Street. David Maxwell của Fannie Mae đã nói: “Tôi không 
đồng ý ý với những ai cho rằng bạn không thể xây dựng một công ty vĩ 
đại bền vững nếu Wall Street không cho phép bạn làm điều đó. Chúng 
tôi liên hệ với các nhà phân tích, thông báo cho họ biết những gì mình 
đang làm và mục tiêu sắp tới. Thoạt đầu, nhiều người không tin vào 
những gi chúng tôi nói-bạn phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng một 
khi chúng tôi đã thoát ra khỏi những ngày đen tối, chúng tôi đáp trả 
bằng cách mỗi năm càng làm tốt hơn. Sau nhiều năm, nhờ vào kết 
quả thực tế, chúng tôi trở thành một chứng khoán có giá và cứ tiếp 
tục thành công như thế. Và quả thật họ là một chứng, khoán có giá. 
Trong hai năm đầu dưới thời David Maxwell, cổ phiếu luôn di sau thi 
trường, nhưng rồi nó bắt đầu chuyển hướng đi lên. Từ cuối năm 1984 
đến 2000, 1 đôla đầu tư vào Fannie Mae đã nhân lên gấp 64 lần, vượt 
qua thì trường chung tính luôn cả việc lên giá của thị trường 
NASDAQ trong cuối thập niên 1990 là gấp 6 lần.” 


Những công ty nhảy vọt cũng phải chịu áp lực ngắn hạn từ Wall 
Street tương tự như các công ty đối trọng. Tuy nhiên, không giống 
như công ty đối trọng, họ kiên nhẫn và có kỷ luật theo đuổi mô hình 
bánh đà từ nền tảng đến nhảy vọt, mặc kệ những áp lực này. Và cuối 
cùng, họ đạt được kết quả phi thường theo chính cách đo đếm của 
Wall Street. 


Vấn đề chính, theo chúng tôi ghi nhan la phải điều khiển được 
chiếc bánh đà để hóa giải những á áp lực ngắn hạn này. Một phương 
pháp đặc biệt hay để làm được điều này là của Abbott Laboratories, 
ho sử dung một cơ chế được đặt tên là “Kế hoạch màu xanh”. Mỗi 
năm, Abbott sẽ thông báo cho các nhà phân tích Wall Street họ sẽ hy 
vọng tăng trưởng doanh thu là một con số nào đó, ví dụ như 15%. 
Song song đó, họ sẽ đặt ra mục tiêu nội bộ đạt mức tăng trưởng cao 
hơn nhiều, ví dụ như 25% hay thậm chí là 30%. Đồng thời, ho có một 
danh sách theo thứ tự ưu tiên các dự án khai phá chưa được đầu tư- 
Kế hoạch màu xanh. Đến gần cuối năm, Abbott sẽ chọn một con số 
cao hơn con số các nhà phân tích chờ đợi nhưng thấp hơn số tăng 
trưởng thực tế. Sau đó họ sẽ dùng phần khác biệt giữa con số làm các 
nhà phân tích chờ đợi những thấp hơn số tăng trưởng thực tế. Sau đó 
họ sẽ dùng phần khác biệt giữa con số làm các nhà phân tích vui vẻ và 
con số tăng trưởng thực tế để đầu tư vào các Kế hoạch màu xanh. Đây 
là một cơ chế rất thông minh để quản lý áp lực ngắn hạn trong khi 
van liên tục đầu tư cho tương lai. 


Chúng tôi không tìm thấy một kế hoạch tương tự tại đối thủ trực 
tiếp của Abbott. Thay vào đó, các nhà điều hành Upjohn thường đẩy 
giá cổ phiếu bằng cách mua vào (“Đầu tư cho tương lai”), phát biểu 
một cách cung kính cụm từ “đầu tư dài hạn”, nhất là khi công ty 
không thể đạt được mục tiêu hiện tại. Upjohn tiếp tục ném tiền vào 
các dự án liều lĩnh như thuốc trị hói Rogaine, cố gắng bỏ qua bước 
nền tảng và tiến ngay vào nhảy vọt với một sản phẩm siêu lợi nhuận. 
Thật ra, Upjohn làm chúng ta liên tưởng đến một tay cờ bạc, đặt rất 
nhiều thẻ đỏ tại Las Vegas và nói: “Thấy chưa, chúng tôi đang đầu tư 
cho tương lai.” Dĩ nhiên, khi tương lai đến, kết quả như hứa hẹn ít khi 
xảy ra. 


Không có gì ngạc nhiên khi Abbott trở thành một công ty có hiệu 
suất cao liên tục và là một cổ phiến được ưa chuộng tại Wall Street, 
trong khi đó Upjohn liên tục gây thất vọng. Từ năm 1959 dén thoi 
điểm nhảy vọt của Abbott vào năm 1974, cả hai công ty đều có đồ thị 


cổ phiếu gần như tương tự nhau. Sau đó cả hai đi hai hướng khác 
nhau, với Upjohn rớt lại thấp hơn Abbott 6 lần trước khi bị mua lại 
vào năm 1995. 





Cũng như Fannie Mae hay Abbott, các công ty nhảy vọt đều quản 
lý Wall Street một cách hiệu quả trong giai đoạn từ nền tảng đến nhảy 
vọt, và họ không thấy sự đối lập nào giữa hai phía. Họ chỉ đơn giản 
tập trung vào việc tích lũy kết quả, thường thể hiện kỷ luật hứa ít, làm 
nhiều luôn được trân trọng. Và khi kết quả đã bắt đầu tích lũy-như 
một chiếc bánh đà đã có sức đà-cộng đồng đầu tư sẽ tham gia một 
cách nhiệt tình. 


“HIỆU ỨNG BÁNH ĐÀ” 


Các công ty nhảy vọt hiểu một sự thật đơn giản: Có một sức mạnh 
vĩ đại tôn tại trong việc liên tục cải tiến và đem lại kết quả cao. Hãy 
nhìn vào kết quả đạt được-cho dù ban đầu vẫn còn khiêm tốn-và chỉ 
cho thấy những bước ban đầu này phù hợp với khái niệm chung như 
thế nào. Khi bạn làm cho mọi người nhìn thấy và cảm nhận được 


guong máy đang hoạt động có đà, họ sé tham gia một cách hào hứng. 
Chúng tôi gọi day là hiệu ứng bánh đà, và nó không chỉ áp dung được 
cho các nhà đầu tư bên ngoài mà cả những thành phần bên trong. 





Để tôi kể các bạn một câu chuyện trong nhóm nghiên cứu. Vào 
một thời điểm quan trọng gitra các cuộc nghiên cứu, các thành viên 
trong nhóm gần như nổi loạn. Họ ném các tập ghi chép phỏng vấn lên 
bàn và hỏi: “Sao chúng ta cứ phải hỏi mãi câu hỏi ngu ngốc này?” 


“Câu nào là ngu ngốc?” Tôi hỏi. 


“Cái câu về sự gắn bó, sự hòa hợp, va làm thế nào để quan tri thay 
doi.” 


Tôi trả lời: “Đó không phải là một câu ngu ngốc. Đó là một trong 
những câu quan trọng nhất.” 


Một thành viên trả lời: “Thế à, rất nhiều nhà điều hành tham gia 


vao qua trinh chuyén đổi, chính họ cho rằng đây là một câu ngu ngốc. 
Đó là một câu ngu ngốc. Nhiều người còn không hiểu câu hỏi muốn 
nói gì.” 


Tôi đáp: ' ‘Dung vay, nhung ching ta van phải tiếp tục hỏi. Chúng 
ta phải nhất quán trong các cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, các bạn phải 
thấy càng hấp dẫn khi họ không hiểu câu hỏi. Vì vậy, cứ tiếp tục hỏi 
cho ra. Chúng ta phải hiểu được nhờ đâu họ vượt qua được những 
cản trở thay đổi và lôi kéo được nhiều người tham gia.” 


Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc lôi kéo mọi người tham gia, 
“tạo được sự hòa hợp”, như cách dùng thuật ngữ, là một trong những 
thách thức hàng đầu đối với nhà điều hành đang cố gắng đưa công ty 
từ tốt đến vĩ đại. Dẫu sao thì gần như mọi nhà điều hành khi đến 
phòng nghiên cứu của chúng tôi đều có cùng một câu hỏi, tuy được 
thể hiện theo nhiều cách khác nhau. “Làm thế nào chúng tôi đổi 
hướng con thuyền?” “Làm thế nào tôi buộc mọi người phải sắn bó với 
tầm nhìn mới?” “Làm thế nào để tôi động viên mọi người tham gia?” 

“Lam thế nao chúng tôi khiến mọi người thích thú với sw thay đổi?” 


Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng vấn đề hòa hợp không 
phải là một thách thức hàng đầu đối với nhà điều hành. 


Rõ ràng, các công ty nhảy `> vọt có được sự đồng thuận và hòa hợp 
cao — vì họ quản lý thay đổi rất hiệu | quà - nhưng họ thật sự không hề 
phải mất nhiều thời gian suy nghĩ về điều này. Mọi thứ đều quá hién 
nhiên. Chúng tôi biết rằng trong điều kiện thích hop, các van dé như 
đồng thuận, hòa hợp, động lực và thay đổi sẽ tự động tan biến đi. Mọi 
thứ sẽ tự nó đâu vào đấy. 


Ví dụ như trường hợp Kroger. Làm thế nào bạn buộc một công ty 
hơn 50.000 người — bao gồm thu ngân, người đóng gói, người chất 
hàng lên kệ, người thu don, v.v. — đón nhận một chiến lược hoàn 
toàn mới sẽ thay đổi gần như toàn bộ cách thức công ty xây dựng và 
điều hành các cửa hàng tạp hóa? Câu trả lời là bạn không bắt buộc họ. 
Ít nhất là không phải chỉ thông qua một chương trinh hoành tráng. 


Jim Herring, nhà lãnh đạo Cấp độ 5 khởi xướng sự thay đổi này 
tại Kroger, đã cho chúng tôi biết ông tránh tất cả những cố gắng tạo 
tinh thần và động viên nhân viên. Thay vào đó, ông và các cộng sự bắt 
đầu khởi động chiếc bánh đà, tạo ra những bằng chứng cụ thể rằng kế 


hoạch của mình là hợp lý. Herring nói: “Chúng tôi trình bày những gì 
mình đang làm theo một cách mà mọi người có thể nhìn thấy được 
thành quả. Chúng tôi cố gắng đưa kế hoạch của mình đến kết luận 
thành công theo từng bước, để từ đó mọi người cảm thấy tự tin từ 
những, thành cong này, chứ không phải chỉ từ những lời nói 

suông. [142] Herring hiểu rằng nếu muốn mọi người cùng xế hàng 
theo sau một tầm nhìn mới đầy táo bạo thì bạn phải đẩy chiếc bánh 
đà về hướng đó — từ hai vong lên bốn vòng, từ bốn lên tam, từ tam 
lên mười sáu - và rồi nói: “Các anh thấy việc chúng tôi đang làm 
không, và cả hiệu quả của nó nữa? Nếu phóng to lên, các anh sẽ thấy 
chúng ta có thể đi đến đâu.” 


Các công ty nhảy vọt thường không công khai tuyên bố các mục 
tiêu lớn ngay từ đầu. Thay vào đó, họ bắt đầu quay chiếc bánh đà — 
biến kiến thức thành hành động, từng bước từng bước một, từng 
vong quay mot. Sau khi chiếc bánh đà đã tạo được sức đà, họ mới 
nhìn lên và nói: “Nay nhé, nếu chúng tôi tiếp tục đẩy chiếc bánh đà 
này, không có lý do gì chúng tôi không đạt được X.” 


Ví dụ như Nucor. Họ bắt đầu đẩy chiếc bánh đà từ 1965, dau tién 
là chỉ để cố tránh khỏi pha san, sau đó là xây dựng nhà máy thép đầu 
tiên vì họ không thể tìm được một nhà cung cấp đáng tin cậy. Nucor 
nhận thấy họ có năng lực sản xuất thép tốt hơn và rẻ hơn bất cứ ai, 
thế là họ xây thêm hai, ba nhà máy thép nữa. Họ tìm được khách 
hàng, ngày càng nhiều, và rồi — vút! — chiếc bánh đà quanh nhanh 
hơn, vòng này qua vòng khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua 
năm khác. Sau đó, vào khoáng nam 1975, những người điều hành 
Nucor nhận Ta rằng nếu họ cứ tiếp tục đẩy chiếc bánh đà, họ sẽ có thể 
trở thành số 1, thành công ty thép có loi nhuận cao nhất trên nước 
Mỹ. Marvin Pohlman giai thich: “Tôi còn nhớ mình nói chuyện với 
Ken Iverson vào năm 1975, và ông ấy nói: “Mary, tôi nghĩ chúng ta có 
thể trở thành công ty thép số 1 tại Mỹ”. Lúc đó là năm 1975. Tôi nói 
vói ong: “Ken, thé 6ng dinh khi nao thi dat được vi trí số 1?” Ông trả 
lời: “Tôi cũng không biết. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục những gì mình 
đang làm, chang có lý do gì mà mình không trở thành số 1.” Họ phải 
mất hai thập niên, nhưng Nucor đã đã tiếp tục day chiéc banh da, va 
cuối cùng mang lại loi nhuận cao nhất trong số các công ty thép có 
mặt trong danh sách Fortunre 1000. 


Khi chúng ta để cho chiếc bánh đà tự thể hiện, chúng ta không 
cần phải thông báo một cách nhiệt tình về mục tiêu của mình. Mọi 


người sé tự động dự đoán từ sức da của chiếc bánh đà: “Này, nếu 
chúng ta tiếp tục làm như thế này, nhìn xem chúng ta có thể đi đến 
đâu!” Khi mọi người tự họ quyết định đưa tiềm năng thành kết quả 
thực tế, thì mục tiêu xem như đã được đề ra rõ ràng. 


Hãy tạm ngừng và Suy nghĩ một chút. Những người phù hợp 
muốn gi nhất? Họ muốn là một phần trong đội ngũ chiến thắng. Họ 
muốn đóng gop vao viéc mang lai những kết quả cụ thể rõ ràng. Họ 
muốn cảm giác hào hứng được tham gia vào một cóng việc thực sự là 
công việc. Khi những con người nhìn vào một kế hoạch thoát thai từ 
việc đối diện sự thật — một kế hoạch thoát thai từ sự thấu hiểu, chứ 
không phải can đảm giả tạo — họ thường sẽ nói: “Kế hoạch này sé 
thành công. Hãy cho tôi tham gia với.” Khi họ nhìn thấy sự đồng tâm 
hợp lực của các nhà điều hành ủng họ kế hoạch này cùng với những 
đức tính nhiệt tình vì mọi người của các nhà lãnh đạo Cấp độ 5, họ sẽ 
gỡ bỏ sự hoài nghi và chi trích. Khi mọi người nhận thấy sức đà đang 
hình thành - khi họ nhìn thấy những kết quả cụ thể, khi họ cảm nhận 
được chiếc bánh đà đang có trớn ngày càng nhanh — đó là khi đa số 
mọi người sẽ xếp hàng cùng tham gia ghé vai đẩy chiếc bánh đà đi 
tiếp. 


VÒNG LAN QUAN 





Chúng tôi nhận thấy một mô hình rất khác ở các công ty đối 
trọng. Thay vì là một quá trình lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm đi tìm 
những gi cán làm và thuc hién nó, các cóng ty dói trong thuóng xuyén 
dua ra các chương trình mới — thường là cùng với sự phô trương ầm 
i để “động viên tinh thần đội ngũ” — dé rồi sau đó nhìn thấy các 
chương trình này không giúp mang lại kết quả bền vững. Họ cố gắng 
đi tìm một hành động đơn giản, một chương trình vĩ đại nào đó, một 
phát kiến chết người, một khoảnh khắc diệu kỳ cho pháp họ bỏ qua 
giai đoạn xây dựng nền tảng rất vất vả và đi ngay vào bước nhảy vọt. 
Họ thường đẩy chiếc bánh đà theo hướng này, rồi dừng lại, chuyển 
sang hướng khác, rồi lại dừng lại, chuyển sang hướng khác nữa. Sau 
nhiều năm dao động qua lại, các công ty đối trọng thường không giữ 
được sức đà bền vững và rơi vào điều chúng tôi gọi là vòng làn quan. 


Hãy lấy ví dụ Warner-Lambert, công ty so sánh trực tiếp với 
Gillette. 


Năm 197o, họ thông báo trên tờ Business Week rằng họ chủ 
trương trở thành công ty hàng tiêu dùng hàng đầu. 


Nam sau, 1980, họ quay 180° và hướng sang ngành hàng cham 
soc sức khỏe. “Mục đích ro ràng của chúng tôi là vượt qua Merck, 
Lilly, SmithKline.” 


Năm 1981, công ty lại đổi hướng lần nữa va quay lai với đa dang 
hóa ngành kinh doanh, trong đó có hàng tiêu dùng. 


Sáu năm sau, năm 1987, Warner-Lambert lại quay 180°, không 
tham gia vào hàng tiêu dùng nữa, quay ngược lại theo Merck. (Đồng 
thời, vào thời điểm này, ngân sách công ty dành cho quảng cáo hàng 
tiêu dùng cao gấp 3 lần so với R&D — thật là một chiến lược lạ thường 
đối với một công ty muốn qua mặt Merck). 


Đến đầu thập niên 1990, phản ứng trước các cải cách chính sách y 
tế của tổng thống Clinton, công ty lại đổi hướng và quay về với nhãn 
hàng tiêu dùng. Mỗi khi Warner-Lambert có Tổng giám đốc mới thì 
người này lại đưa ra một chương trình thực hiện mới và dẹp bỏ 
những công sức của người tiền nhiệm. Ward Hagen cố gắng tạo ra 
bước nhảy vọt bằng cách mua lại với giá cao một công ty cung cấp 
thiết bị y tế vào năm 1982. Ba năm sau, người kế nhiệm ông, Joe 
Williams, rút Warner-Lambert ra khỏi ngành kinh doanh thiết bị y tế 
va chấp nhận 16 550 triệu dóla. Ông cố gắng tâp trung vào đánh bai 
Merck, nhưng người kế nhiệm ông lại đưa công ty quay lại với việc đa 
dạng hóa các sản phẩm tiêu dùng. Và cứ thé ho ) quay qua quay lai, tién 
rồi lùi, mỗi Tổng giám đốc cố gắng tạo ra dấu ấn bằng chương trình 
riêng của mình. 


Từ 1979- 1998, Warner-Lambert trải qua ba cuộc cải cách cơ cấu — 
mỗi Tổng giám đốc đưa ra một cuộc cải cách — loại bỏ khoảng 20.000 
nhân viên với hy vọng tìm được kết quả vượt bậc nhanh chóng. Cứ 
thỉnh thoảng công ty lại đạt kết quá cao vượt bac, sau đó lai tut giảm, 
và không bao giờ giữ được sức đà bền vững đưa chiếc bánh đà đi từ 
nền tảng đến nhảy vot cả. Lợi nhuận có phiếu trượt dài so với thi 
trường và Warner-Lambert không còn là một công ty độc lập nữa, mà 
đã bị Pfizer nuốt mất. 


Trường hợp của Warner-Lambert hơi quá nghiêng về một thái 
cuc, nhung trong moi cóng ty : dói trong chüng tói déu tim thay bang 
chứng về một cái vòng lan | quán. (Xem thém phu luc 8.A). Mac du 
hình dang cái vòng lẩn quan này không giống nhau giữa các công ty, 


có một số mô hình khá phổ biến, trong số đó có hai mô hình cần được 
quan tâm đặc biệt: sử dụng việc mua lại công ty ty không đúng 
hướng, và lựa chọn nhà lãnh đạo có xu hướng đảo ngược hoạt động 
trước đó. 


Sử dụng việc mua lại công ty không đúng hướng 


Peter Drucker đã từng nhận xét rằng động lực của các cuộc sát 
nhập hay mua lại công ty thường không phải là do lập luận hợp lý mà 
là do công việc giao thương này hấp dẫn hơn công việc hàng ngày. 

Thật sự các công ty đối trọng có lẽ là người hiểu rõ nhất một khẩu 
hiện dán trên xe hơi rất được ưa chuộng trong những năm 1980: “Khi 
mọi việc trở nên tồi tệ, chúng ta đi mua sắm!” 


Để hiệu được vai trò của việc mua bán công ty trong quá trình từ 
tốt đến vĩ đại, chúng tôi đã thực hiện một cuộc phân tích định tính và 
định lượng. một cách có hệ thống tất cả các cuộc mua bán diễn ra 
trong các công ty có tên trong cuộc nghiên cứu, trong khoảng thời 
gian từ 10 năm trước thời diem nhay vot dén 1998. Chung toi khong 
tìm thấy một khuôn mau nào về số lượng hay tầm vóc các cuộc mua 
bán, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy một sự khác biệt lớn về tỉ lệ thành 
công giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng (Xem thêm phụ lục 
8.B). 


Lam thé nào các công ty nhảy vọt có được ti lệ thành công đặc biệt 
cao trong các vụ mua lại, nhất là các vụ mua bán lớn? Chìa khóa của 
sự thành công chính là các vụ mua bán lớn thường được thực hiện 
sau khi họ đã hoàn thiện Khái niệm con nhím và sau khi chiếc bánh 
đà đã có một sức đà nhất định. Họ dùng việc mua lại công ty khác 
như là một bàn đạp giúp sức cho bánh đà, chứ không xem đây là 
nguồn gốc của sức đà. 


Ngược lại, các công ty đối trọng thường cố gắng đạt mức nhảy vọt 
ngay bằng một vụ mua lại hay sát nhập với công ty khác. Kế hoạch 
này không bao giờ thành công. Thông thường khi đang gặp vấn đề 
trong kinh doanh, các công ty đối trọng thực hiện một vụ mua lại 
công ty lớn để tăng trưởng nhanh, tránh mũi dùi khỏi các rắc rối, hay 
để vì Tổng giám đốc giữ được hình ảnh. Tuy nhiên họ không bao giờ 
trả lời một câu hỏi căn bản: “Chúng ta có thể làm gì giói nhât so VỚI 
các công ty khác trên thé giới, điều cũng phù hợp với mau số kinh tế 
và sự đam mê của chúng ta?” Họ không bao giờ học được một sự thật 


don gian rang, mặc dù bạn có thé mua được sự tăng trưởng, bạn 
không thể mua được con đường đến với vĩ đại. Hai công ty tầm 
thường kết hợp với nhau không bao giờ trở thành vĩ đại đươc. 


Những nhà lãnh đạo ngăn cản bánh đà hoạt động 


Một khuôn mẫu khác thường thấy của cái vòng lan quán. là các 
nhà lãnh dao mới lén thay, chấm dứt hoạt động dang quay của chiếc 
bánh đà, và đẩy nó theo một hướng hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như 
công ty Harris. Họ đã áp dụng nhiều khái niệm từ tốt đến vĩ đại trong 
đầu thập niên 1960 và đã tạo được nền tảng đúng để đi đến kết quả 
nhảy vọt. George Dively và người kế nhiệm, Richard Tullis, da tim ra 
được một Khai niệm con nhím, dựa vào sự thấu hiểu rằng Hariss có 
thể giỏi nhất thế giới về việc áp dụng công nghệ vào in ấn và thông 
tin. Mặc dù họ không sắn kết với khái niệm này với mức độ kỷ luật 
hoàn hảo (Tullis có thiên hướng đi hơi xa ra khỏi ba vòng tròn), 
nhưng, công ty cũng đã đạt được tiến triển nhất định đủ để mang lại 
kết quả quan trọng. Họ được xem như là một ứng cử viên sáng giá 
cho một sự xoay chuyển từ tốt đến vĩ đại, đạt bước nhảy vọt vào năm 


1975. 
Nhưng rồi ... chiếc bánh đà bỗng ngừng lại hoàn toàn. 


Năm 1987, Joseph Boyd lên nắm chức Tổng giám đốc. Boyd lúc 
trước làm việc cho Radiation, Inc., một tập đoàn bị Harris mua lại 
trước đó vài năm. Quyết định quan trọng ‹ đầu tiên của Tổng giám đốc 
là chuyển văn phòng chính từ Cleveland về Melbourne, Florida — quê 
nhà của Radiation, va cũng là nơi ông ta có một căn nhà và một chiếc 
thuyền đua dai 14m tên là Lazy Rascal. 


Năm 1983, Boyd đã phá hoại chiếc bánh đà bang cach rut ra khoi 
nganh i in ấn. Vào thời điểm đó, Harris là nhà sản xuất thiết bị in số 1 
thế giới. Ngành kinh doanh in ấn là một trong những bộ phan kinh 
doanh có lài nhát trong cóng ty, mang lai gần 1/3 tổng lợi nhuận hoạt 
động. Vậy Boyd đã làm gì với số tiền kiếm được từ việc bán viên ngọc 
quý này? Ông đưa công ty đi vào ngành kinh doanh thiết bị văn phòng 
tự động. 


Liệu Harris có thể giỏi nhất : trong lĩnh vực này không? Không 
chắc. Rất nhiều vấn đề trong việc phát triển phần mềm đã làm chậm 
việc giới thiệu chiếc máy chủ đầu tiên của Harris khi công ty ngập 


ngừng, bước vào cuộc chiến với IBM, DEC, và Wang. Và rồi, trong 
một cố gắng đạt bước nhảy vọt ngay lập tức, Harris dành 1/3 toàn bộ 
giá tri rong của công ty dé mua Lanier Business Producst, một công ty 
về xử lý văn bản hạng xoang. Tap chi Computerworld đã bình luận: 

“Boyd muốn tập trung vào thiết bi văn phòng tự động... Nhưng thiếu 
may mắn cho Harris, cong ty nay khong hề có một san phẩm văn 
phòng nào. Cố gắng thiết kế và giới thiệu một hệ thống xử lý văn bản 
đã gặp thất bại nặng nề... hoàn toàn không bắt nhịp được với thị 
trường, và đã phải dẹp bỏ trước khi giới thiệu. 


Chiếc bánh đà, đang xoay với một sức đà rất lớn sau công sức của 
Dively va Tullis, da bi kéo ra khoi trục, vứt lên không trung, rớt xuống 
và ngừng hẳn. Từ cuối 1973 đến cuối 1978, Harris cao gấp nam lần thi 
trường. Nhung từ cuối 1978 đến cuối 1983, Harris da tut giam 39% 
dưới mức thi trường, và đến năm 1988 họ đã rớt xuống 70% dưới thị 
trường. Cái vòng lán quán đã giành chỗ chiếc bánh dà. 


CHIẾC BÁNH ĐÀ LÝ TƯỞNG BAO QUÁT 


Khi tôi nhìn vào các tiến trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, có một 
từ cứ gợi lên trong tôi là “nhất quán". Mot tir khác do giáo su vat ly 
R.J.Peterson gợi ý la “chat chế”. “Một cộng một bằng mấy?” Ông hỏi, 
và dừng lại một chút để tạo căng thẳng. “Bằng bốn, trong vật lý, 
chúng tôi đang thảo luận về sự chặt chế, kha năng phóng đại của một 
yếu tố này ảnh hưởng lên yếu tố kia. Khi đọc về chiếc bánh đà, tôi 
không thể không nghĩ đến nguyên lý chặt chế.” Cho dù bạn dùng từ gl 
di nữa thi y ý tưởng căn bản van thé: Mỗi một mảnh trong hệ thống sẽ 
củng cố thêm những bộ phận khác để tạo thành một khối thống nhất, 
có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với tổng sức mạnh từng bộ phận. 
Bạn chỉ có thể đạt được kết quả tối đa thông qua sự vận dụng nhất 
quán theo thời gian, qua nhiều thế hệ. 


Ở một góc độ nào đó, mọi thứ trình bày trong quyển sách này là 
một cuộc khám phá và miêu tả những mảnh nhỏ trong mô hình bánh 
đà từ xây dựng nền tảng đến nhảy vọt. Khi nhìn lại toàn bộ khung, 
chúng tôi nhận thấy mọi yếu tố hoạt động trong mối tương qua với 
nhau để tạo ra mô hình nay, va mỗi thành phần cùng góp một phần 
vào tạo lực đẩy cho chiếc bánh đà. 


LAM THE NÀO BIẾT DUOC BAN DANG QUAY 
THEO BANH DA HAY VONG LAN QUAN? 


Dau hiéu cho thay ban dang 
quay theo bánh đà (các công ty 
nhảy vọt) 


Tuân theo mô hình từ xây 
dựng nền tảng đến nhảy vọt 


Đạt nhảy vọt nhờ tích lấy 
nhiều bước, từng bước từng bước 
một, từng vòng từng vòng một của 
chiếc bánh đà; cảm giác như một 
quy trình tiến hóa tự nhiên 


Đối diện sự thật để nhìn rõ cần 
phải thực hiện những bước nào để 
tạo đà. 


Đạt được tính nhất quán nhờ 
Khái niệm con nhím rõ ràng, quyết 
tâm giữ giới hạn trong ba vòng tròn 


Theo đuổi mô hình con người 
kỷ luật (“Con người đi trước”), tư 
tưởng kỷ luật, hành động kỷ luật. 


Ap dụng công nghệ thích hợp 
cho Khái niệm con nhim dé day 
nhanh sức đà. 


Thự chiện các vụ mua bán lại 
công ty (nếu có) sau khi đã qua 
bước nhảy vot đề day nhanh sức 
đà. 


Dấu hiệu cho thấy bạn đang quay theo 
vòng lân quán (công ty đối trong) 


Bỏ qua bước xây dựng nền tảng và tiến 
thăng vào bước nhảy vọt 


Thực hiện những chương trình vĩ đại, 
những cố gắng thay đổi toàn diện, các cuộc 
cách mạng: liên tục thay đổi cấu trức — lúc 
nào cũng tìm kiếm một khoảnh khắc kỳ diệu 
hay một cứu tinh mới 


Theo đuổi những xu hướng thời 
thượng và tham gia vào những cuộc huyền 
náo vớ van, thay vì đối diện sự thật. 


Thể hiện tính thiếu nhất quán liên tục 
— dao động qua lại và đi xa khỏi ba vòng 
tròn. 


Nhảy ngay vào hành động, mà không 
có tư tưởng kỷ luật và không tìm người phù 
hợp trước. 


Hành động như những chú gà sợ trười 
sập trước các thay doi của công nghệ, lo sợ 
bị bỏ rơi lại phía sau. 


Thực hiện các vụ mua lại công ty trước 
khi có bước nhảy vọt, trong một no lực sai 
trái là tạo ra sức đà. 


Không dùng nhiều công sức để Tốn nhiều công sức để động viên, thu 


động viên và hòa hợp mọi người; phục con người, kêu gọi họ ủng hộ những 
sức đà của chiếc bánh đá có sức lan tâm nhìn mới. Hứa hen tương lai để bù đắt 
tỏa rộng. Để kết quả tự lên tiếng cho kết quả kém hôm nay. 


Giữ được tính nhất quán theo 
thời gian; mỗi thế hệ lại tiếp tục xây 
dựng trên nền tảng những gì đã đạt 
được trước đó, chiếc bánh đà tiếp 
tục tích lấy sức đà 


Thể hiện tính thiếu nhất quá theo thời 
gian, mỗi nhà lãnh đạo mới lại đưa ra một 
con đường mới hoàn toàn, chiếc bánh đà bị 
ngừng lại, và vòng lẩn quẩn bắt đầu. 


Tất cả bắt đầu với những nhà lãnh đạo Cấp độ 5, bị hút một cách 
tự nhiên về phía mô hình bánh đà. Họ không quan tâm đến những 
chương trình lòe loẹt tạo cho người ta cảm giác đang Lãnh đạo! với 
chữ L viết hoa. Họ quan tâm nhiều hơn đến quá. trình lặng lẽ đầy 
quyết tâm đẩy chiếc bánh đà để mang lại Kết quả, với chữ K viết hoa. 


Tuyển những người phù hợp lên chuyến xe, đưa những người 
không phù hợp xuống xe, và đưa đúng người vào đúng ghế của họ - 
đây là những bước vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầu xây dững 
nền tảng, những cú đẩy quan trọng cho chiếc bánh đà. Điều cũng 
quan trọng không kém là hãy nhớ đến nghịch lý Stockdale: “Chung ta 
sé khong đạt bước nhảy vọt vào thời điểm Giáng sinh, nhưng nếu ta 
cứ tiếp tục đẩy đúng hướng, chúng ta cuối cùng chắc chắn sẽ nhảy 
vọt.” Quá trình nhìn nhận sự thật này giúp bạn nhìn ra những bước 
Tố ràng, tuy không kém khó khăn, mà bạn phải thực hiện để đẩy chiếc 
bánh đà. Niềm tin vào kết quả cuối cùng giúp bạn sống sót qua nhiều 
tháng năm xây dựng nền tảng. 


Tiếp theo, khi bạn đã hiểu rõ ba vòng tròn của Khái niệm con 
nhím và đã bắt đầu đẩy theo hướng nhất quán với sự hiểu biết của 
mình, bạn đạt sức đà đủ để nhảy vọt và tăng tốc với những bàn đạp 
chính, quan trong nhất trong số nay . la di tién phong trong viéc ap 
dụng công nghệ có liên quan trực tiếp đến ba vòng tròn. Cuối cùng, để 
đạt được bước nhảy vọt nghĩa là bạn phải có kỷ luật đưa ra hàng loạt 
những quyết định nhất quán với Khái niệm con nhím — hành động kỷ 
luật, theo sau con người kỷ luật có tư tưởng kỷ luật. Thế thôi. Đó là 
tâm điểm của quá trình nhảy vọt. 


Nói ngắn gọn, nếu bạn siêng năng và áp dụng thành công mọi 


khai niém trong bộ khung, va bạn tiếp tục đẩy bánh đà theo một 
hướng nhất quán, tích lũy sức đà sau từng vòng quay, bạn sẽ đạt đến 
bước nhảy vọt. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, 
không phải tuần sau. Có thể cũng chưa xảy ra năm sau. Nhưng chắc 
chắn sẽ xảy ra. 


Và khi đạt bước nhảy vọt, bạn sẽ đối diện những thách thức mới: 
làm thế nào để tăng tốc để đáp ú ứng những kỳ vọng ngày càng CaO, và 
làm thế nào để chắc chắn chiếc bánh đà vẫn tiếp tục quay” về lâu về 
dài. Tóm lại, thách thức không phải là làm thế nào để di từ tốt đến vĩ 
đại, mà là đi từ vĩ đại đến vĩ đại bền vững. Và đó sẽ là nội dung của 
chương cuối. 


Tóm tắt chương 


CHIẾC BÁNH ĐÀ VÀ VÒNG LAN QUAN 


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH 


- Sự chuyển đổi từ tốt đến vi đại thường có vẻ như là những sự 
kiện rất kịch tính, cách mạng đối với những ai quan sát từ bên ngoài, 
nhưng đối với người bên trong đó là những quá trình tích lũy tự 
nhiên. Sự lẫn lộn giữa kết quả cuối cùng (kết quả phi thường) với quá 
trình (tích lũy tự nhiên) thường làm lệch nhận thức của chúng ta về 
những gi thật sự có hiệu quả về lâu dài. 


- Dù kết quả cuối cùng có phi thường đến mấy, việc chuyển đổi 
từ tốt đến vĩ đại không bao giờ diễn ra một cái vụt. Không có một 
hành động đơn giản, chương trình hoành tráng, không một phát kiến 
chết người, một sự may mắn, một khoảnh khắc diệu kỳ. 


- Sự chuyển đổi bền vững tuân theo mô hình xây dựng nền tảng 
và nhảy vọt. Giống như việc đẩy một chiếc bánh đà to lớn và nặng, nề, 
để làm cho mọi thứ chuyển động cần rất nhiều công sức, nhưng nếu 
cứ tiếp tục đẩy theo một hướng nhất quán theo thời gian, chiếc bánh 
đà sẽ tích lũy sức đà, và cuối cùng đạt điểm nhảy vọt. 


- Cac cong ty đối trọng tuân theo một mô hình khác, vòng lan 
quan. Thay vì tích lũy sức đà — theo từng vòng quay của chiếc bánh đà 
— họ cố gắng bỏ qua quá trình xây dựng nền tang và tiến ngay đến 
bước nhảy vot. Và rồi, khi kết quả đáng thất vọng — họ dao động qua 
lại, không giữ được một hướng thống nhất. 


- Các công ty đối trọng thường cố gắng tạo bước nhảy vọt bằng 
cách thực hiện những vụ mua lại công ty lớn, thiếu định hướng. 
Ngược lại, các công ty nhảy vọt chủ yếu dùng các vụ mua lại công ty 
sau khi đã đạt bước nhảy vọt, để tăng tốc cho một chiếc bánh đà vốn 
đã quay nhanh 


NHỮNG KHÁM PHÁ BẤT NGỜ 


- Những người bên trong các công ty nhảy vọt thường không 
nhận ra quy mô của sự chuyển đổi tại thời điểm đó; chỉ sau này, khi 
nhìn lại, mọi thức mới trở nên rõ ràng. Họ không đặt tên, không đặt 
khẩu hiệu, thực hiện chương trình khởi động, hay lập trình để biểu 
thị những gì mình đang làm lúc đó. 


- Những nhà lãnh đạo công ty nhảy vot khong dành công sức 
để tạo ra “sự hòa hợp”, “động viên nhân viên” , hay“ quán trị thay đổi”. 
Dưới những điều kiện phù hợp, những vấn đề này tự nó đã được giải 
quyết. Sự hòa hợp chủ yếu đến sau khi có kết quả và sức đà, chứ 
không phải hướng ngược lại. 


- Ap lực ngắn hạn từ Wall Street không hề tạo ra sự thiếu nhất 
quán khi theo mô hình này. Hiệu ứng bánh đà khônghề mâu thuần 
với áp lực trên. Thật ra, chiếc bánh đà chính là biện pháp hóa giải 
những áp lực. 


CHUONG CHIN: TỪ TOT DEN VI ĐẠI 
DEN XAY DUNG DE TRUONG TON 


Công việc trong cuộc sống chính là sự quyến rũ tối thượng. 


Khi chúng tôi bắt đầu dự án nghiên cứu Từ Tốt đến Vi đại, chúng 
tôi phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Chúng tôi 
phải nhìn nhận như thế nào về những ý tưởng đưa ra trong Xây dựng 
để trường tồn khi đang thực hiện nghiên cứu cho Từ tốt đến Vĩ đại? 


Nói ngắn gọn, Xây dựng để trường tồn, dựa trên một cuộc nghiên 
cứu tại Khoa Kinh tế Đại học Stanford trong đầu thập niên 1990, trả 
lời cho cau hỏi: Cần phải làm gì để bắt đầu và xây dựng một công ty vi 
dai bén virng từ so không? Người hướng dẫn nghiên cứu của tôi và 
cũng là đồng tác giả Jerry I. Porras và tôi nghiên cứu 18 công ty vi đại 
bền vững — những tổ chức đã vượt qua thử thách thời gian, có những 
tổ chức đã được thành lập từ những năm 18oo, và được xem là biểu 
tượng vĩ đại trong thế kỷ XX vừa qua. Chúng tôi đã phân tích những 
cong ty như Procter & Gamble (thành lập 1837), American Express 
(thanh lap nam 1850), Johnson & J ohnson (thanh lap nam 1886), va 
GE (thanh lap nam 1892). Mot trong số đó, Citicorp (nay đổi tên 
thành Citigroup), được thành lập vào năm 1812, cùng nam Napoleon 
đã tiến quan vao Moscow! Hai cong ty “tré nhat” la Wal-Mart va Sony, 
có lich sử từ 1945. Cũng như quyền sách này, chúng tôi dùng phương 
pháp so sánh trực tiếp — 3M và Norton, Walt Disney và Columbia 
Pictures, Marriot và Howard Johnson, v.v — thành 18 cặp công ty so 
sánh. Nói tóm lại, chúng tôi cố gắng tìm ra sự khác biệt căn bản giữa 
công ty vĩ đại và công ty tốt trong quá trình họ trường tồn qua nhiều 
thập niên, thậm chí là nhiều thế kỷ. 


Khi tôi tập hợp nhóm nghiên cứu Từ Tốt đến Vĩ đại lần đầu tiên, 
tôi hỏi: “Vai trò của Xây dựng để trường tồn là gì trong cuộc nghiên 
cứu này?” 


Brian Bagley trả lời: “Tôi không nghĩ nó có vai trò gi ở day. Tôi 
không tham gia nhóm này chỉ để thực hiện một phần tiếp theo.” 


Alyson Sinclair lên tiếng: “Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy rất hao 


hứng với dự án mới va vấn đề mới. Công việc sẽ không còn thú vị nếu 
chỉ là để bổ sung cho quyển sách kia của anh.” 


“Khoan đã nào,” tôi trả lời. “Chúng ta đã bỏ ra 6 năm đề thực hiện 
cuộc nghiên cứu trước. Có lẽ sẽ ich lợi hơn nếu chúng ta lay đó lam 
S^ » 
nén. 


Paul Weissman nhắc nhở: “Tôi nhớ là anh có ý tưởng cho cuộc 
nghiên cứu này từ một người ở McKinsey nói rang quyền sách Xây 
dựng để trường tồn không trả lời được câu hỏi làm thế nào để đưa 
công ty tốt đến vĩ đại. Nhưng biết đâu hai câu trả lời đi hai hướng 
khác biệt thì sao?” 


Cuộc tranh cãi diễn ra qua lại trong nhiều tuần lễ. Cuối cùng 
Stefane Judd đưa ra lời nhận xét làm tôi lay chuyển: “Tôi rất thích ý ý 
tưởng Xây dựng để trường tồn „nhưng, đó chính là điều làm tôi lo lắng. 
Tôi e rằng nếu chúng ta bắt đầu trên cái nền của Xây dựng để trường 
tồn, chúng tôi sẽ chỉ đi lòng vòng để chúng minh cho chính những 
thành kiến của mình.” Như thế đã rõ rằng chúng tôi nên bắt đầu từ 
con số o, khởi đầu khám phá những gi có thể, bất kể kết quả này có 
bổ sung cho kết quả trước hay không. 


Ngay từ đầu cuộc nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra một quyết định 
quan trọng. Chúng tôi quyết định thực hiện cuộc nghiên cứu cho 
quyền sách Từ Tốt đến Vĩ đại như thể quyển sách Xây dựng. để trường 
tồn chưa hề tồn tại. Đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể nhận 
thấy rõ ràng những yếu tố chính trong việc chuyển đổi công ty tốt 
thành công ty vĩ đại mà không bị thiên lệch vì cuộc nghiên cứu trước. 
Sau đó chúng tôi sẽ quay lại và hỏi: “Hai cuộc nghiên cứu này liệu có 
liên quan gì đến nhau, và như thế nào?” 


Giờ đây, sau năm năm, khi quyển sách đã hoàn tất, chúng tôi đã 
có thể nhìn lại hai cuộc nghiên cứu trên mối quan hệ tương quan lẫn 
nhau. Sau khi xem cả hai, tôi rút ra được bốn kết luận sau: 


1. Khi tôi đánh giá những công ty vĩ đại trường tồn trong quyển 
sách Xây dựng để trường tồn,tôi nhận thấy có đủ chứng cứ để kết 
luận rằng các nhà lãnh đạo ngay từ ban đầu đã thực hiện theo khuôn 
khổ những phát hiện của Từ Tốt đến Vĩ đại. Điểm thực sự khác biệt 
duy nhất là họ thực hiện dưới vai trò một doanh nhân trẻ trong một 
doanh nghiệp nhỏ, đang trong giai đoạn đầu cố gắng cất cánh khỏi 


mặt dat, chứ không phải là những vị Tổng giám đốc dang có gáng 
chuyển đổi những công ty đã có lịch sử lâu đời từ tốt đến vi đại. 


2. Một điều oái ăm là tôi nhận thấy Từ Tốt đến Vĩ đại không phải 
là phần tiếp theo của Xây dựng để trường tồn, mà phải là phần dẫn 
nhập. Một công ty mới thành lập. hay có lịch sử lau đời cần phải á áp 
dụng những phát hiện trong quyển sách này để tạo ra kết quả vĩ đại 
bền vững, sau đó á áp dụng những phát hiện trong quyển sách Xây: 
dựng để trường tồn và giữ những kết quả vĩ đại đó giúp công ty vĩ đại 
trường tồn. 


Kết 


Công Khái quả Khái 
ty mới niêm Tốt kinh niệm Xây 
thành lập * đếnVi — doanh + dựng dé — 
hay lau đai vĩ đại trường 
đời bền tồn 
vững 


3. Dé tạo nên bước chuyển đổi từ một công ty có kết quả vĩ đại 
bền vững thành một công ty vĩ đại trường tồn được xem là biểu 
tượng của ngành, hãy á áp dụng khái niệm trọng tâm của Xây dựng để 
trường tồn: Khám phá giá trị cốt lõi và mục đích cao hơn là chỉ kiếm 
tiền (hệ tư tưởng cốt lõi) và kết hợp điều này với việc bảo vệ cốt lõi 
trong khi vẫn thúc đẩy tiến triển. 


4. Giữa hai cuộc nghiên cứu có một sự cộng hưởng rất lớn; 
những ý ý tưởng của cuộc nghiên cứu này bổ sung và làm rõ ý tưởng 
cuộc nghiên cứu kia. Cụ thể hơn, Từ Tốt đến Vĩ đại trả lời một câu 
hỏi căn bản đã được nêu lên, nhưng chưa được trả lời trong Xây 
dựng để trường tồn: Đâu là điểm khác biệt giữa một mục tiêu liều 
lĩnh “tốt” và một mục tiêu liều lĩnh “tệ hại”? 


Khi nhìn lại cuộc nghiên cứu Xây dựng để trường tồn, rõ ràng các 
công ty vĩ đại trường tồn đã phải trải qua một giai đoạn xây dựng nền 
tang dan đến nhảy vọt, theo đúng mô hình Từ Tốt đến Vi đại trong 


những năm mới tạo dung. 


Ví dụ, hay xem xét mô hình bánh đà xây dựng nền tảng — nhảy 
vọt quá trình tiến hóa của Wal-Mart. Hầu hết mọi người đều nghĩ 
Sam Walton đột nhiên xuất hiện với một tầm nhìn về việc bán lẻ với 
giá thấp ở các vùng nông thôn, đạt ngay bước nhảy vọt khi công ty 
vừa mới thành lập. Thật ra điều này hoàn toàn không đúng sự thật. 


Sam Walton bắt đầu năm 1945 với một cửa hàng 10 xu duy nhất. 
Ông không thể mở thêm cửa hàng thứ hai trong suốt 7 năm sau đó. 
Walton đã từng bước từng bước đẩy chiếc bánh đà, cho đến khi Khái 
niệm con nhím về các siêu thị giá rẻ cỡ lớn đột nhiên xuất hiện như là 
một quá trình tiến hóa tự nhiên vào giữa thập niên 1960. Walton đã 
mất 25 năm để tăng trưởng từ một cửa hang 10 xu duy nhất thành 
một chuỗi 38 cửa hàng Wal-Mart. Và rồi, vào thập niên 1970 đến 
2000, Wal-Mart đạt bước nhảy vọt và bùng no với hon 3000 cửa 


tiệm với doanh thu hơn 150 tỉ đô la.358 Giống như câu chuyện chú gà 
chui ra khỏi quả trứng mà chúng tôi đã đề cập trong chương về chiếc 
bánh đà, Wal-Mart đã ấp ủ hàng thập niên trước khi quả trứng nứt 
ra. Chính Sam Walton cũng đã viết: 


Không biết vì sao qua nhiều năm mọi người có ấn tượng rằng 
Wal-Mart... chỉ là một ý tưởng vi đại chuyển thành một sự thành công 
nhanh chống. Nhưng... nó là kết quả của những gì chúng tôi đã làm từ 
năm 1945... Và cũng giống như những trường hợp thành công nhanh 
chóng khác, chúng tôi đã ấp ủ nó trong hơn 20 năm. 


Nếu có một trường hợp kinh điển nào về xây dựng nền tảng đưa 
đến một Khái niệm con nhím, và theo sau là sức đà nhảy vọt của chiếc 
bánh đà, thì đó chính là Wal-Mart. Điểm khác biệt duy nhất là Sam 
Walton đã á ap dụng mô hình này khi con là một doanh nghiệp trẻ, xây 
dựng một công ty vĩ đại từ lúc mới thành lập, chứ không phải là một 
Tổng giám đốc chuyển đổi một công ty đã có truyền thống lâu đời từ 
tốt đến vĩ đại. Nhưng ý tưởng căn bản vẫn thế. 


Số lượng cửa hàng vào năm 1945, 1970, 1990, 2000 





Hewlett-Packard là một ví dụ tuyệt vời khác cho thấy những ý 
tướng từ tốt đến vĩ đại được á áp dụng trong giai đoạn mới thành lập 
của một công ty Xây dựng để trường tồn. Ví dụ, khái niệm nền tang 
của Bill Hewleet và David Packard về HP không phải là cái gi, mà là ai 
— bắt đầu với chính ban thân họ. Họ đã từng là bạn thân tại trường 
đại học và chỉ đơn giản là muốn thành lập một công ty vĩ đại để thu 
hút những người chia sẻ cùng, một giá trị và chuẩn mực. Biên bản 
cuộc họp thành lập đầu tiên của họ vào 23-8- -1937 bắt đầu bằng cách 
ghi rõ họ sẽ thiết kế, sản xuất, và bán sản phẩm trong ngành cơ khí 
điện tử, rất khái quát. Nhưng sau đó cũng chính biên bản này ghi rõ: 
“Vấn đề phải sản xuất cái gì được hoãn lại...” 


Hewlett va Packard da loay hoay nhiều thang để nghĩ ra một cái gi 
đó, bất cứ cái gì, giúp đưa công ty vào hoạt động. Họ đã nghĩ tới bộ 
truyền sóng trên du thuyền, thiết bị điều khiển điều hòa không khí, 
thiết bị y tế, máy khuếch đại âm thanh, và còn nhiều nữa. Họ đã thực 
hiện bộ cảm biến điện tử cho hành lang bowling, hệ thống tự động 
chỉnh vị trí cho kính viễn vọng, máy tạo xung điện dành cho người 
béo phì muốn giảm cân. Đối với họ, không quan trọng công ty sản 
xuất cái gì trong những ngày đầu, miễn là họ đóng góp và ngành công 
nghệ và cho phép Hewlett và Packard cơ hội cùng nhau xây dựng 


cong ty, va kéu gọi những người cùng chí hướng tham gia. Đó chính 
là một công ty mới thành lập theo đuôi ro ràng chính sách “con người 
di trước, công việc theo sau.’ 


Sau này, khi Hewlett và Packard đã bắt đầu phát triển, họ van 
tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “con người đi trước”. Sau Thế chiến II, 
mặc dù doanh thu sụt giảm do các hợp đồng thời chiến đã kết thúc, 
ho van thuê một loạt những nhân viên tuyệt vời bi sa thải khỏi các 
phòng thí nghiệm của chính phủ, tuy chưa có khái niệm trong đầu sẽ 
sắp xếp cho những người này làm việc gì. Hãy nhớ lại luật Packard 
mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương ba: “Khong công ty nao có 
thé lién tuc tang doanh thu nhanh hon kha nang tuyén dung dung 
người để thực hiện sự tăng trưởng này mà van có thé phat trién thanh 
một công ty vi dai.” Hewlett va Packard đã sống đúng với quy luật này 
và thu dụng rất nhiều người vĩ đại khi cơ hội đến. 


Bản thân Hewlett và Packard đều là những nhà lãnh đạo Cập độ 5 
tuyệt đỉnh, ban đầu dưới tư cách là nhà doanh nghiệp trẻ và sau này 
là những nhà xây dựng công ty. Nhiều năm sau khi HP đã thành danh 
như là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất trên thế 
giới, Hewlett vẫn giữ một đức tính khiêm tốn đáng quý. Năm 1972, 
Phó chủ tịch HP Barney Oliver viết trong một bức thư giới thiệu cho 
Hội đồng xét duyệt IEEE cho giải thưoởng Người sáng lập: 


Mặc dù thành công của chúng tôi rất đáng phấn khởi, những nhà 
sáng lập không vi thé mà huyén hoang. Mới gần đây, trong một cuộc 
họp hội đồng điều hành, Hewlett đã nhận xét: “Nghe nay, chung ta 
tăng trưởng là bởi vì ngành công nghiệp nay cũng dang phát trién. 
Chúng ta may mắn ngồi ngay trên đỉnh khi hỏa tiên được phóng lên. 
Chúng ta không dang được hưởng một tí công nào.” Sau một phút im 
lặng, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ về nhận xét khiêm tốn 
này, Packard lên tiếng: “Ù thi, Bill a, ít nhất chúng ta cũng không làm 
hỏng nó hoàn toàn.” 


Tôi đã có dịp tiếp chuyện Dave Packard không lâu trước khi ông 
mất. Mặc dù ông là nhà tỉ phú tự thân đầu tiên của thung lũng Silicon, 
ông vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ mà ông và vợ đã tự xây dựng vào 
năm 1957, nhìn ra một vườn cây ăn trái nhỏ. Nhà bếp gọn nhỏ, được 
lót giấy đã cũ, phòng khách kê một ít đồ đạc đơn sơ cho thấy ô ông, 
không phải là người dùng vật chất để khoe khoang kiểu như muốn 
nói “Tôi là một tỉ phú. Tôi là người quan trọng. Tôi là người thành 


dat.” Bill Terry, người đã làm việc với ông trong 36 năm, cho biết: 

“Khái niệm thời gian vui vẻ của ông là gọi vài người bạn đến và cùng 
nhau căng hang rào kem gai. " Packard dé lai gia san tri giá 5.6 ti dó la 
cho một tổ chức từ thiện, và khi ông mất, gia đình thực hiện một tập 
sách ca ngợi ông, với bức hình ông ngồi trên chiếc máy cày trong bộ 
quần áo nông dân. Phần chú thích không nhắc gì đến vị thế của ông là 
một trong những nhà tư bản của thế kỷ hai mươi. Đơn giản chỉ là 
dong chữ: “David Packard, 1912-1996, chu trang trai, v.v”Thật là một 
người Cấp độ 5. 


Trong cuộc phỏng vấn với Bill Hewlett, chúng tôi hỏi ông điều gì 

làm ông tự hào nhất trong sự nghiệp dài lâu của mình. Ông trả lời: 

“Khi tôi nhìn lại công việc của đời mình, có lẽ tôi tự hào nhất là mình 
đã góp phần xây dựng một công ty mà các giá trị, nguyên tắc, và thành 
công của nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự quản lý các công. ty khác 
trên toàn thế giới."366 "Phong cách HP", như mọi người vẫn thường 
gọi, thể hiện một hệ thống giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt cho công 
ty nhiều hơn bất cứ sản phẩm nào của họ. Những giá trị này bao gồm 
đóng góp vào công nghệ, tôn trọng cá nhân, trách nhiệm với cộng 
đồng nơi công ty hoạt động, và một niềm tin vững chắc rằng lợi 
nhuận không phải là mục tiêu căn bản của một công ty. Những 
nguyên | tắc này, hiện nay đã quá quen thuộc, nhưng thật sự cấp tiến 
và cải tổ toàn điện trong thập niên 1950. David Packard nhận xét về 
doanh nhần trong giai đoạn này như sau: "Mắc dù họ rất lịch sự 
không đồng ý với tôi, nhưng rõ ràng không đủ tiêu chuẩn điều hành 
một doanh nghiệp quan trọng." 


Hewlett va Packard minh hoa cho một "khía cạnh bổ sung" giúp 
đưa công ty đến vị thế một cong ty vi dai trường tồn, một khía cạnh 
quan trọng giúp chuyển đổi từ "tốt đến vĩ đại" đến Xây dựng để 
trường tồn. Khía cạnh bổ sung này chính là một triết lý hướng dẫn 
hay một "hệ tư tưởng cốt lõi", bao gồm những giá trị cốt lõi và một 
mục đích cốt lõi (lý do cao hơn việc chỉ đơn thuần kiếm tiền). Những 
giá tri này tương tự như ban Tuyên ngôn độc lập (“Chúng tôi coi day 
là những sự thật hiển nhiên..." - câu đầu tiên trong tuyên ngôn độc 
lập của Hoa Kỳ) - không bao giờ được tuan theo hoàn toàn, nhưng 


luôn luôn tồn tại như một tiêu chuẩn mạnh mẽ va là câu trả lời cho 
câu hỏi tại sao việc chúng ta tôn tại lại quan trọng. 


Những công ty vĩ đại trường tồn không tồn tại chỉ để mang lại lợi 
nhuận cho có dóng. That vay, trong mot cong ty thật sự vi đại, lợi 
nhuận và dòng tiền trở thành máu và nước đối với một cơ thể khỏe 
mạnh: Chúng rất cần thiết cho sự sống, nhưng chúng không phải là 
mục tiêu của sự sống. 


Chúng tôi đã đề cập đến Merck trong quyển sách Xây dung dé 
trường tồn về quyết định phát triển va phân phối một loại thuốc chữa 
bệnh mù do ký sinh trùng. Căn bệnh này gây đau đớn cho hàng triệu 
người do các loai trùn ký sinh bơi ngang qua mắt gây mù loa. Bởi vì 
những người mắc bệnh - những bộ lạc sống trong những vùng hẻo 
lánh như Amazon - thường không có tiền, Merck đã khởi xướng một 
hệ thống phân phối độc lập để đưa thuốc đến các làng quê hẻo lánh và 
phát không cho hàng triệu người trên thế giới. 


Cũng cần nói rõ, Merck không phải là một tổ chức từ thiện, và họ 
không tự xem mình là một tổ chức từ thiện. Sự thật là họ liên tục 
vượt lên trên thị trường như là một công ty có lợi nhuận cao, lợi 
nhuận đạt gần 6 tỉ đôla và vượt qua thị trường gấp 10 lần trong 
khoảng thời gian từ 1946-2000. Tuy nhiên, bất kể kết quả kinh doanh 
phi thường, Merck không xem mục tiêu tồn tại trên hết là để làm ra 
tiền. Năm 1950, George Merck II, con trai nha sáng lập, đã đề ra triết 
lý cho công ty như sau: 


Chúng ta cố gắng nhớ rằng thuốc là để dành cho bệnh nhân... 
Thuốc không phải để làm ra lợi nhuận. Lợi nhuận sẽ đến, và nếu 
chúng ta nhớ như vậy, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến. Chúng ta càng 
nhớ ro, lợi nhuận càng lớn. 


Một lưu ý quan trọng đối với khái niệm giá trị cốt lõi là không có 
những giá trị cốt lõi nào được xem là ' phù hop" để trở thành một 
công ty vi dai trường, tồn. Bất cứ giá trị cốt lõi nào mà bạn đưa ra, 
chúng tôi cũng có thể tìm thấy một công ty vĩ đại trường tồn không có 
giá trị cốt lõi đó. Một công ty không cần phải quan tâm đến khách 
hàng (như Sony), hay tôn trọng cá nhân (như Disney), hay. chất lượng 
(như Wal- Mart), hay trách nhiệm xã hội (như Ford) mới có thể trở 
thành vĩ đại và trường tồn. Đây là một trong những khám phá đầy 
nghịch lý của Xây dựng để trường tồn - giá trị cốt lõi đặc biệt cần thiết 


để trở thành vi dai trường tồn, nhưng, cốt lõi đó là gì thì không quan 
trọng. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có giá trị cốt lõi gì, mà là liệu bạn 
có giá tri cốt lõi hay không, và bạn biết rõ nó hay không, và bạn có gắn 
kết nó với tổ chức hay không, và bạn có bảo vệ nó theo thời gian hay 
không. 


Khái niệm bảo tồn hệ tư tưởng cốt lõi là một yếu tố trung tâm của 
các công ty vĩ đại trường tồn. Câu hỏi rõ ràng, đặt ra là "Làm thế nào 
bạn bảo tồn được cốt lõi mà vẫn thích nghi vói thé giói dang thay 
dói?" Cau tra loi: Hay tuan theo khai niém bao tồn cái cốt lõi đồng 
thời luôn thúc đẩy sự tiến triển. 


Các công ty vĩ đại trường tồn bảo tồn giá trị và mục đích cốt lõi 
của họ trong khi các chiến lược kinh doanh và nguyên tắc hoạt động 
vẫn liên tục thay đổi để thích nghi với một thé giới thay đổi. Đây là sự 
kết hợp tuyệt vời giữa "bảo tồn cốt lõi và thúc đẩy tiến triển". 


BẢO TON 
Giá trí cốt lõi 
Muc đích cot lỗi 


THAY ĐỐI 
Văn hóa và nguyên tắc hoạt dong 
Muc tiêu va t hien lược cu thé 





Cau chuyén vé Walt Disney sé minh hoa tính hai mát nay. Nam 
1923, mot nha lam phim hoat hinh 21 tudi day nhiét huyét chuyển từ 
Kansas City đến Los Angeles và cố gắng tìm một công việc trong 


nganh dién anh. Khong cong ty nào chịu thuê anh ta, thế là anh dùng 
số tiền dành dụm ít ỏi của mình thuê một chiếc máy quay phim, mơ 
một phòng thu trong nhà để xe của ông chú, và bắt đầu làm phim hoạt 
hình động. Năm 1934, ông Disney đã thực hiện một bước táo bạo, 
trước đó chưa ai làm, là hoàn thành những bộ phim dài hơi theo chủ 
đề rất thành công, bao gồm Snow White, Pinocchio, Fantasia, và 
Bambi. Vào thập niên 1950, Disney nhảy vào ngành truyền hình với 
Mickey Mouse Club. Cũng trong thap nién 50, Walt Disney thực hiện 
chuyến đi định mệnh đến một số công viên giải trí và ra vẻ đầy thất 
vọng. Ông gọi đây là những nơi "đơ bẩn, giả tạo, được điều hành bởi 


những người mặt lanh".37° Ông quyết. định là Disney có thể xây dựng 
một cái gì đó tốt hơn, có thể là tốt nhất thế giới, và thế là công ty nhảy 
vào một ngành kinh doanh mới là công viên giải trí, đầu tiên là 
Disneyland, sau đó là Walt Disney World và trung tâm EPCOT. Theo 
thời gian, các công viên Disney đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ 
đối với nhiều gia đình trên thế giới. 





Xuyên suốt các thay đổi lớn này - từ phim hoạt hình sang các bộ 
phim động dai hơi theo chủ đề, từ Mickey Mouse Club đến Disney 
World - công ty theo đuổi một hệ thống giá tri cốt lõi bao gồm niềm 


tin chay bong vao sw tưởng tượng phong phú, sự chú tâm đến từng 
chi tiết, khinh ghét tính yếm thé, va bảo tồn "Phép màu Disney". Ông 
Disney còn kiên định theo đuổi môt mục dich, thể hiện qua tất cả các 
doanh nghiệp Disney mới thành lập - đó chính là mang lại hạnh phúc 
cho hàng triệu người, nhất là trẻ em. Mục đích này được thể hiện 
xuyên biên giới và trường tồn theo thời gian. Khi tôi và vợ đến thăm 
Israel năm 1995, chúng tôi gặp được người đã mang các sản phẩm 
Disney về vùng Trung Đông. Ong ta nói với chúng tôi đầy tự hào: 
"Toan bộ ý tưởng là mang nụ cười đến cho gương mặt trẻ thơ. Điều 
này ở đây rất quan trọng, vì trên guong mát các em noi day rát ít nu 
cười." Walt Disney là một ví du kinh điển vé bào tồn cốt lõi và thúc 
đẩy tiến triển, giữ hệ tư tưởng cốt lõi không thay đổi nhưng chiến 
lược và nguyên tắc hoạt động thì thay đổi theo thời gian, và nhờ theo 
đuổi nguyên lý này mà họ giữ vững mình là một công ty vĩ đại trường 
tồn. 


Trong bảng ở trang ben, tôi đã nêu khái quát mối liên hệ về mặt 
khái niệm gitra hai cuộc nghiên cứu. Nhìn chung, các ý tưởng, Từ Tốt 
đến Vĩ đại tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của các ý tưởng 
Xây dựng để trường tồn. Tôi cho là Từ Tốt đến Vĩ đại đưa ra các ý 
tưởng cốt lõi để làm chiếc bánh đà quay từ nền tảng đến nhảy vot, 
trong khi Xây dung dé trường tồn giới thiệu các ý tướng cốt lõi giữ 
cho chiếc bánh đà ngày càng tăng tốc vào tương lai và đưa công ty lên 
vị trí biểu tượng, huyền thoại. Bạn sẽ thấy khi xem qua bảng tóm tắt 
rằng mọi khám phá của Từ Tốt đến Vĩ đại cho phép phát triển cả bốn 
ý tưởng của Xây dựng để trường tồn. Bốn ý tưởng này được tóm tắt 
như sau: 


1. Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Xây dựng một tổ 
chức có thể trường tồn và thích nghi với nhiều thế hệ lãnh dao và 
nhiều vòng đời sản phẩm; là sự đối lập hoàn toàn của việc chỉ thiết kế 
xoay quanh một nhà lãnh đạo vĩ đại hay một ý tưởng vĩ đại. 


2. Khả năng tuyệt diệu của chữ "VÀ": Cùng lúc hòa hợp cả hai thái 
cực của nhiều khía cạnh. Thay vì phải chọn A hay B, nghĩ ra cách vừ 


dat được A vừa dat được B - mục dich và lợi nhuận, liên tục và thay 
doi, tự do và trách nhiệm v.v... 


3. Hệ tư tưởng cot lõi . Trải nghiệm các giá trị cốt lõi (những 
nguyên lý cần thiết và trường tồn) và mục đích cốt lõi (lý do căn bản 
của sự tồn tại bên trên việc kiếm tiền) như là những nguyên tac 
hướng dẫn quyết định và thúc đẩy mọi người trong tổ chức trong một 
thời gian dài. 


4. Báo tón cót lõi/ Thúc day tiến triển. Bảo tồn hệ tư tưởng cốt lõi 
như một điểm cố định trong khi thúc đẩy thay đổi, hoàn thiện, đổi 
mới, phục hồi mọi thứ khác. Thay đổi nguyên tắc hoạt động và chiến 
lược trong khi vẫn giữ vững các giá trị và mục đích cốt lõi. Đề ra và 
đạt được các mục tiêu lớn nhất quán với hệ tư tưởng cốt lõi. 


Khái 
niệm trong 
Khái niệm trong Xây dựng để trường tồn 


Từ Tốt 
đến Vĩ đại 
Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Nhà lãnh đạo 
Cấp độ 5 xây dựng một công ty có thể tiếp tục sống còn mà không 
cần họ, thay vì đề cao cái tôi bằng cách trở nên không thể thiếu 
trong công ty. 
Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Khiêm nhường VÀ nghị lực. 
Khả 
năng lãnh Hệ tư tưởng cốt lõi: Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 có tham vọng cho 


đạo Cấp độ 5 công ty cùng những gl ho đại diện; ho thé hiện một mục đích vượt 
lên trên thành công của bản thân. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy i tiến triển: Nhà lãnh đạo Cấp độ 5 
không khoan nhượng trong việc thúc đẩy tiến triển hướng đến kết 
quả và thành tựu cụ thể, cho dù điều này đồng nghĩa với việc phải 
sa thải chính anh em mình. 


Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Thực hiện việc 


Con 
người di 
trước — công 
việc theo sau 


Đối mặt 
sự thật phü 
phàng 
(Nghịch lý 
Stockdale) 


Khái 
niệm con 
nhím (Ba 
vòng tròn) 


“con người đi trước” là thiết kế đồng hồ; thực hiện việc “công việc 
đi trước” (đề ra chiến lược trước) là chỉ báo giờ. 


Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Tuyển người phù hợp lên 
chuyến xe VA mời người không phù hợp xuống xe. 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Thực hiện “con người đi trước” nghĩa là 
tuyến người phù hợp với giá trị và mục đích cốt lõi hơn là vì kỹ 
năng và kiến thức của họ. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Thực hiện “con người đi 
trước” nghĩa là có chiêu hướng thiên về đề bạt từ bên trong, và lại 
càng củng cổ thêm giá tri cốt lõi. 


Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Tạo ra một môi 
trường để sự thật được lắng nghe chính là thiết kế đồng hồ, nhất 
là khi bạn áp dụng cơ chế cờ đỏ. 


Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Đối diện với sự thật của thực 
tại phũ phàng VÀ giữ vững niềm tin rằng cuối cùng ban sẽ chiến 
thắng — Nghịch lý Stockdale. 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Đối diện sự thật phũ phàng làm rõ 
những giá trị thật sự cốt lõi đối với tổ chức và cả những giá trị họ 
mong muốn giữ ở vị trí cốt lõi. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Những sự thật phũ 
phàng chỉ rõ những gì cần phải làm để thúc đẩy tiến triển. 


Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Cơ chế Hội đồng 
chính là sự thiết kế đồng hồ hoàn hảo. 


Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Thấu hiểu VÀ đơn giản đến 
khó tin. 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Vòng tròn “những gì bạn đam mê” trùng 
lặp tuyệt vời với các giá trị và mục đích cốt lõi. Chỉ những giá trị 
bạn đam mê đến mức bạn không bao giờ chối bỏ, dưới bất kỳ điều 
kiện nào, mới đúng thật sự là cốt lõi. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Mục tiêu tham vọng tốt 
xuất phát từ sự thấu hiểu; mục tiêu tham vọng xấu xuất phát từ sự 
cam đảm giả tạo. Mục tiêu tham vọng vi đại là sự giao nhau của ba 
vòng tròn. 


Van hoa 
Ky luat 


Ban dap 
cong nghé 


Banh 
da, khong 
phai vong 
luân quán 


Thiết kế đồng hồ, không phải chi là báo giờ. Hoạt động nhờ 
vào tính cách uy lực của một nhà độc tài chỉ là báo giờ; xây dựng 
một văn hóa kỷ luật chính là thiết kế đồng hồ. 


Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Tự do VÀ trách nhiệm 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Văn hóa kỷ luật không chấp nhận những 
ai không cùng chia sẻ giá tri và tiêu chuẩn của tô chức. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Khi bạn có văn hóa kỷ 
luật, bạn có thé dé mọi người tự do thí nghiệm và tim ra con 
đường tốt nhất dẫn đến kết quả. 


Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Bàn đạp công 
nghệ là một phần quan trọng trong chiếc đồng hồ. 


Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Tránh chạy theo công nghệ 
như thời thượng VÀ nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Trong một công ty vĩ đại, công nghệ phải 
phục vụ giá trị cốt lõi, chứ không phải theo hướng ngược lại. 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Công nghệ đúng sẽ đẩy 
nhanh sức đà của chiếc bánh đà, hướng đến đạt được những mục 
tiêu tham vọng. 


Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Hiệu ứng của 
chiếc bánh đà tạo ra một sức đà bên vững, và không phải lệ thuộc 
vào sự hiện diện của một tam nhìn uy lực dé thúc day mọi người. 


. Khả năng kỳ diệu của chữ VÀ: Quá trình tiến hóa từng bước 
VÀ kết quả phi thường mang tính cách mạng. 


Hệ tư tưởng cốt lõi: Vòng luán quán khiến cho giá trị và mục 
đích cot lõi không thé án sâu vào môi người, vì mọi người lúc nào 
cũng tự hỏi: “Chúng ta là ai? Chúng ta đại diện cho điều gi?” 


Bảo tồn cốt lõi/ Thúc đẩy tiến triển: Sự nhất quán của chiếc 
bánh đà và liên tục tích lũy sức đà cho đến khi đạt được bước 
nhảy vọt tạo điều kiện hoàn hảo để trải nghiệm các giá trị cốt lõi 
trong khi vẫn thúc đẩy thay đổi và tiến triển. 


(*) Xem thêm Xây dựng để trường tồn: Những thói quen thành 
công của các công ty có tầm nhìn chiến lược, Collins và Porras, NXB 


HarperBusiness, 1994. 


Tôi sé không đi vào chi tiết từng mối liên hệ trong bảng trên, 
nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến một mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ: 
mối liên hệ giữa các mục tiêu tham vọng và ba vòng tròn trong Khái 
niệm con nhím. Trong quyển sách Xây dựng để trường tồn, chúng tôi 
xác định Mục tiêu tham vong là mót phuong pháp chính để thúc đẩy 
tiến triển trong khi vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi. Mục tiêu tham 
vọng là mục tiêu to tát và đáng ngại — giống như một ngọn. núi phải 
leo. Mục tiêu này rõ ràng, thu hút chú ý và được mọi người hiểu ngay. 
Mục tiêu tham vọng giống như một điểm tập trung mọi sức lực, kích 
động mọi người, tạo ra tỉnh thần làm việc tập thể khi mọi người cố 
gang hướng tới đích. Giống như điệp vụ mặt trăng của NASA trong 
những năm 1960, một mục tiêu tham vọng thu hút mọi sự chú ý của 
mỌi người. 


Mặc dù mục tiêu tham vọng nghe rất hào hứng, chúng tôi đã để 
ngỏ một câu hỏi mà không trả lời. Đầu là sự khác biệt giữa một mục 
tiêu tham vọng, tốt và một mục tiêu tham vọng xấu? Bơi từ Úc tới 
New Zealand có thể là một mục tiêu tham vọng đối với tôi, nhưng nó 
cũng sẽ giết chết tôi. Đến bây giờ chúng tôi đã có thể đưa ra câu trả 
lời, dựa trên cuộc nghiên cứu các công ty nhảy vọt. 


Mục tiêu tham vọng xấu, như ta đã thấy, được đề ra với sự can 
đảm giả tạo; mục tiêu tham vọng tốt được đề ra từ sự thấu hiểu. Thật 
vay, khi ban két hop sw hiéu biét lang lẽ ba vong tròn với sự liều lĩnh 
của một mục tiêu tham vọng, bạn có được sự kết hợp mạnh mẽ, gần 
như phi thường. 


Một ví dụ tuyệt vời là trường hợp của Boeing trong thập niên 
1950. Mãi cho đến đầu thập niên 1950, Boeing chi tap trung xay dựng 
những cỗ máy biết bay không I6 cho quân đội — B-17, B-2o, và máy 
bay ném bom xuyên lục địa B-52. Tuy nhiên, Boeing gần như không 
có mặt trong thị trường máy bay thương mại, và các hãng hàng không 
không hề có ý định mua máy bay của Boeing. (Họ trả lời các bức thư 
chào hàng của Boeing như sau: “Các anh chế tạo những chiếc máy bay 
ném bom vĩ đại tại Seatle. Sao các anh không cứ tiếp tục như thế?”) 
Ngày nay, chúng ta chấp nhận sự thật rằng hầu hết các chuyến bay sử 
dụng máy bay Boeing, nhưng năm 1952, hầu như không có ai ngoài 
quân đội bay trên chiếc Boeing cả. 


Một cách khôn ngoan, trong suốt thập niên 1940, Boeing đã tránh 
xa lãnh địa thương mại, nơi McDonnel Doughlas có năng lực vượt 
trội trong việc sản xuất các chiếc máy bay phản lực cỡ nhỏ đang rất 
thịnh hành trong đội bay thương mại.33 Tuy nhiên, trong đầu thập 
niên 1950, Boeing nhin thay co’ hội vượt qua MeDonnel Doughlas 
bằng cách kết hợp kinh nghiệm về máy bay cỡ lớn và sự thấu hiểu về 
động cơ phản lực. Dưới quyền của một nhà lãnh đạo Cấp độ 5 tên là 
Bill Allen, các nhà điều hành Boeing can nhac viéc tham gia vao linh 
vực thương mai. Họ nhận ra rằng, cách đây một thập niên Boeing 
không thể là nhà sản xuất máy bay thương mại giỏi nhất, nhưng giờ 
đây những kinh nghiệm họ đã tích lũy được về máy bay phản lực và 
máy bay cỡ lớn từ những hợp đồng quân sự sẽ giúp ước mơ thành 
hiện thực. Họ cũng nhận thấy lợi ích kinh tế của máy bay dân dụng 
cao hơn thị trường quân sự rất nhiều và quan trọng hơn, họ cảm thấy 
rất thích thú với ý tưởng sản xuất một chiếc máy bay dân dụng. 


Vậy là, vào năm 1952, Bill Allen và cong sự đưa ra quyết định 
dùng một phần tư giá trị toàn bộ công ty để sản xuất một chiếc phản 
lực đầu tiên dùng trong kinh doanh hàng không dân dụng. họ chế tạo 
chiếc 7o7 và đưa Boeing vào một cuộc đua trở thành công ty chế tạo 
hàng không dân dụng hàng đầu trên thế giới. Ba thập niên sau, sau 
khi sản xuất ra năm mẫu máy bay phản lực thành công | nhất trong lịch 
sử (7O7, 727, 737. 747, 757), Boeing trở thành công ty vi đại nhất, 
khóng thé chói cái, trong ngành hàng không. dân dụng trên toàn thế 
giới. Mãi đến thập niên 1990, vi trí số một của Boeing mới thật sự bị 
lung lay, và phải cần một tập đoàn của chính phủ dưới cái tên Airbus 
mới làm được việc này. 


Điểm chính của vấn đề là đây: mục tiêu tham vọng của Boeing, 
mặc dù to tát vào táo bạo, không phải là một mục tiêu bất kỳ. Đó là 
một mục tiêu hợp lý trong bối cảnh ba vong trón. Các nhà diéu hành 
Boeing hiéu rat ró ráng (1) Cong ty có kha nang giói nhát thé gidi 
trong việc sản xuát may bay phan lực dân dụng mặc dù họ chưa tham 
gia thị trường, (2) sự chuyển đổi sẽ gia tăng lợi ích kinh tế của Boeing 
rat nhiéu thong qua viéc gia tang lợi nhuận trên mỗi mẫu máy bay, và 
(3) mọi người tại Boeing rất đam mê công việc này. Boeing da hanh 
động với sự thấu hiểu, chứ không phải bằng sự can đảm gia tạo, vào 
thời điểm quan trọng này trong lịch sử của mình, và đầy là một trong 
những lý do chính giúp họ giữ được vị trí vĩ đại trường tồn. 


Trường hợp Boeing nhấn mạnh một điểm: Để giữ vững sự vĩ đại 


theo thời gian đòi hỏi, một mặt, phải giữ giới hạn trong. ba vóng trón, 
mat khác, phái san sàng thay dói sw cu thé hóa cüa ba vóng tron bát 
cir lác nào. Boeing vào nám 1952 chua hé tir bó ba vóng trón hay bó 
qua hé tư tưởng cốt lõi, nhưng họ đã tạo ra một mục tiêu mới đầy hấp 
dẫn và điều chỉnh khái niệm con nhím để bước vào ngành hàng không 
dân dụng. 





Mô hình ba vòng tròn/ mục tiêu lớn thể hiện một ví dụ mạnh mé 
về mối liên hệ giữa hai cuộc nghiên cứu, và tôi muốn giới thiệu ở đây 
như là một công cụ thực tiễn để bạn tạo ra mối liên hệ ngay trong 
chính tổ chức của mình. Tuy nhién mói lién hé này khong giúp công 
ty bạn vĩ đại và trường tồn. Để tạo ra một công ty vĩ đại trường tồn, 
tất cả toàn bộ khái niệm chính của cả hai cuộc nghiên cứu phải được 
liên kết và áp dụng nhất quán theo thời gian. Ngoài ra, nếu bạn ngừng 
áp dụng | bất cứ ý tưởng chính nào, tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tụt lại 
về mức tầm thường. Phải nhớ là quá trình đi đến vĩ đại dễ dàng hơn 
nhiều so với quá trình giữ vững sự vĩ đại này. Rõ ràng sự áp dụng 
nhất quán cả hai cuộc nghiên cứu, với kết quả này xây dựng trên nén 
tảng kết quả kia, đem lại cơ hội lớn nhất để trạo ra sự vĩ đại trường 
tồn. 


Trong một buổi giải lao tại một cuộc thảo luận với một nhóm cựu 
sinh viên Stanford của tôi, một người đã tiến đến, và tỏ vẻ suy nghĩ 
rất lung. Anh ta nói: "Có thể tôi không đủ tham vong, nhưng tôi 
không muốn xây dựng một công ty thật lớn. Như vậy có gì sai 
không?" 


Tôi trả lời: "Không hề. Sự vĩ đại không tùy thuộc vào quy mô." Và 
tôi kể cho anh ta nghe về Sina Simantob, người điều hành tòa nhà nơi 
tôi đặt phòng nghiên cứu. Sina đã xây dựng một tòa nhà that sự vĩ 
đại. Đó là một trường học bằng gạch có từ năm 1892, được cải tạo 
thành một khoảng không gian tuyệt vời, được trang trí và chăm chút 
đến từng chi tiết nhỏ, với mong muốn mọi thứ được hoàn hảo. Theo 
định nghĩa "kết quả à" của Sina - thu hút được những con người thú vi 
nhất tại Boulder, đề ra tiêu chuẩn buộc các tòa nhà khsc trong khu 
vực phải noi theo, và thu lại lợi nhuận trên mỗi mét vuông cao nhất - 
doanh nghiệp nhỏ của Sina that sự là một doanh nghiệp vi đại tai 
thành phố quê nhà của tôi. Simantob chưa bao giờ định nghĩa sự vĩ 
đại theo quy mô, và cũng không có lý do gì ông phải làm như vậy cả. 


Người sinh viên suy nghĩ một lát, rồi nói: "Được rồi, tôi chấp 
nhận rằng mình không phải xây dựng một công ty lớn mới trở thàng 
vĩ đại được. Nhưng ngay cả như vậy di nữa, thì tại sao tôi phải cố xây 
dựng một công ty vĩ đại? Giả sử tôi chỉ muốn thành công thôi thì 
sao?" 


Cau hỏi nay làm tôi phải giật minh. Day không phải là một người 
lười biếng: anh đã tự mình kinh doanh khi còn trẻ, tự trang trải để tốt 
nghiệp ngành luật, và sau khi học xong cao học kinh doanh đã trở 
thành một nhà doanh nghiệp hàng đầu. Anh ta có nguồn năng lượng 
đáng nể, một sự đam mê cháy bỏng và lan tỏa. Trong số những sinh 
viên mà tôi đã từng biết qua, anh ta chính là người tôi không nghi ngờ 
gi sẽ trở nên thành công tôt bậc. Vậy mà chính anh ta là người nghi 
ngờ ý tưởng cố gắng xây dựng một cái gì đó vĩ đại và trường tồn. 


Tôi có thé đưa ra hai câu trả lòi. 


Thứ nhất, tôi tin rằng xây dựng một điều vi đại cũng không khó 
khăn hơn xây dựng một điều tốt. Có thể về mặt thống kê, hiếm có 


trường hop đạt được sự vi dai, nhưng để đạt vĩ đại đại cũng không 
đòi hỏi phải hy sinh nhiều hơn sự tầm thường. Thật ra, nếu có thể lấy 
trường hợp các công ty đối trọng làm ví dụ, thì để đạt vĩ đại còn đòi 
hỏi ít hy sinh, ít công việc hơn. Điều kỳ điệu và manh mé vé các kết 
quả nghiên cứu là chúng giúp đơn giản hóa cuộc sống, đồng thời gia 
tăng tính hiệu quả của chúng ta. Chỉ cần yếu tố rõ ràng - cho biết 


Thật vậy, quan điểm của quyển sách này không phải là chúng ta 
phải "cộng thêm" những kết quả này vào những gì chúng ta đang làm 
và tạo thêm nhiều áp lực nữa. Không phải thế. Điều chính yếu là phát 
hiện ra rằng những gì chúng ta đang làm thật sự chỉ là phung phí 
năng lượng mà thôi. Nếu chúng ta thiết kế phần lớn khối lượng công 
việc của chúng ta theo những nguyên lý này, bỏ qua hoặc thôi không: 
làm những gi khác, cuộc sống chúng ta sẽ đơn giản hơn và kết quả sẽ 
được tăng lên đáng kể. 


Tôi sẽ minh hoa điều này bằng một ví dụ không liên quan đến 
kinh doanh, một câu chuyện cuối cùng cho quyển sách. Các huấn 
luyện viên đội điền kinh băng đồng của một trường trung học tập hợp 
lại để ăn mừng chiến thắng giải vô địch của bang hai năm liên tiếp. 
Chương trình huấn luyện đã chuyển đổi từ năm năm với kết quả tốt 
(nằm trong 2o đội hàng đầu của bang) sang vĩ đại (liên tục tranh chức 
vô dich bang, cho cả hai đội nam và nit). 


Một huấn luyện viên nói: "Tôi không thể hiểu nổi. Nhờ đâu chúng 
ta thành công đến thế? Chúng ta không làm việc cật lực hơn các đội 
khác. Và những gì chúng ta làm thật đơn giản. Vậy tại sao chúng ta 
thắng?" 


Ông này đang có ý nói đến Khái niệm con nhím của chương trình 
huấn luyện, được cô đọng trong cau nói: Chúng ta chạy nhanh nhất 
vào phút cuối. Chúng ta chạy nhanh nhất khi đến phút cuối buổi tập. 
Chúng ta chạy nhanh nhất khi đến phút cuối cuộc đua. Và chúng ta 
chạy nhanh nhất đến phút cuối mùa giải, thời điểm quan trọng nhất. 
Mọi thứ được thiết kế xoay quanh ý tưởng đơn giản này, và đội ngũ 
huấn luyện viên biết cách thực hiện chiến lược này tốt hơn những đội 
khác trong cùng bang. Ví dụ, họ cho một huấn luyện viên đứng ỏ ở cột 
mốc 2 dặm (của cuộc đua 3,1 đặm) để thu thập thông tin về các vận 
động viên chạy ngang qua. Nhưng không như những đội khác chỉ chú 


trọng đến thời gian (vận tốc của vận động viên), đội này thu thập 
thông tin về thứ hạng (vị trí xếp hạng của các vận động viên chạy 
ngang qua). Khi đó, các huấn luyện viên không tính toán xem các vận 
động viên chạy nhanh đếm mức nào, mà là bao nhiêu đối thủ phải 
vượt qua tính từ cột mốc 2 dặm đến lúc cuối chặng í đua. Họ dùng 
thông tin này để cho điểm các vận động viên sau mỗi cuộc đua. (Điểm 
được quy đôi thành các chuỗi hạt hình đầu lâu, mà bọn trẻ dùng để 
đeo tay hay đeo cổ, thể hiện các đối thủ đã bị chúng đánh bại). Bọn trẻ 
biết cách giữ nhịp, và đua trong tự tin: "Chúng ta chạy nhanh nhất 
vào phút cuối", chúng sẽ nghĩ như vậy sau một cuộc đua khó khăn. 
"Vi vậy, nếu chúng ta cảm thấy mệt, đối thủ của ta còn mệt hơn 
nhiều." 


Một điểm cũng không kém quan trọng là biết không phí sức vào 
những việc gì. Ví dụ, khi vị huấn luyện viên trưởng mới nhận nhiệm 
vụ theo chương trình, cô nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm thực 
hiện những ' chương trình vui nhộn" để thúc day tinh thần bọn trẻ và 
giúp chúng cảm thấy hứng thú - tiệc tùng, các chuyến đi chơi đặc biệt, 
dan chúng di mua sắm tại các cửa hiệu Nike, hay các bài giảng truyền 
cảm hứng. Cô ngay lập tức chấm dứt tất cả những hoạt động ngoài lề 
(và tốn thời gian) này. Cô nói: "Nghe này, chương trình này đã được 
thiết kế dựa trên ý ý tưởng rằng chạy là niềm vui, đua là niềm vui, tiến 
bộ là niềm vui, và chiến thang | là niém vui. Nếu bạn cảm thấy không 
đam mê với những gi diễn ra ở đây, xin mởi đi chỗ khác." Kết quả: số 
lượng học sinh tham gia chương trình đã tăng gấp ba lần trong vòng 
năm năm, từ 30 tăng lên 82. 


Trước khi đội nam đoạt chức vô địch toàn bang lần đầu tiên trong 
lịch sử ngôi trường, cô không hề chủ tâm đặt ra mục tiêu này hay cố 
gang "động viên" bọn trẻ hướng đến mục tiêu này. Thay vào đó, cô để 
bọn trẻ tự tạo đà, và tự nhìn thấy khả nang của chính minh - qua từng 
cuộc đua, qua từng tuần tập luyện - rằng chúng có thể vượt qua được 
bất cứ ai trong bang này. Rồi, một ngày nọ trong lúc đang tập luyện, 
một em nam nói với bạn "To nghi bọn minh có thể thắng giải của 
bang." "Ừ, tớ cũng nghĩ thế." Mọi người vẫn tiếp tục chạy, nhưng xem 
như mục tiêu cuối cùng đã lặng lẽ ngấm vào người. Các huấn luyện 
viên không hề nhắc đến ý tưởng vô địch bang cho đến khi bọn trẻ tự 
nhìn nhận chúng làm được. 


Điều này tạo ra một nền văn hóa kỷ luật cao độ, khi cả bảy thành 
viên trong đội cảm thấy mình có trách nhiệm phải thẳng giải - một lời 


hứa không phải với các huấn luyện viên, mà với nhau. Một thành viên 
trong đội còn gọi điện cho tất cả các bạn trong nhóm vào đêm trước 
buổi thi đấu toàn bang, để chắc rằng cả bọn đi ngủ sớm, có sức cho 
ngày hôm sau. (Các huấn luyện viên không còn phải đóng vai trò 
người thiết lập kỷ luật). Khi nện gót giày trong những mét cuối cùng, 
qua mặt các đối thủ ("Chúng ta chạy nhanh vào phút cuối!"), mọi 
thành viên đều mệt, nhưng chúng biết rằng chúng sẽ cảm thấy đau 
khổ thế nào nếu phải nhìn vào mắt các bạn trong đội với tư cách là 
người chịu trách nhiệm cho thất bại của đội. Không ai trong đội bỏ 
cuộc, và toàn đội chiến thắng với một khoảng cách khá xa. 


Huấn luyện viên trưởng bắt đầu thiết kế lại chương trình quanh ý 
tưởng "con người đi trước". Một trong các trợ lý huấn luyện viên là 
một cựu vận động viên ném tạ nặng ít nhất 150 ký (chắc chắn không 
giống hình ảnh một vận động viên đường trường gọn gàng), nhưng 
anh ấy đúng là người cần tìm: Anh có những giá trị và tính cách cần 
thiết để xây dựng một đội ngũ vĩ đại. Khi chương trình bắt đầu có 
tiếng tăm, họ lại thu hút thêm được nhiều vận động viên và huấn 
luyện viên giỏi. Mọi người ai cũng muốn được là một phần trong 
chiếc bánh đà đang quay này; họ muốn là một phần trong đội vô địch; 
họ muốn tham gia vào một nền văn hóa hạng nhất. Khi đội điền kinh 
băng đồng đem về thêm một chức vô địch nữa, thêm nhiều học sinh 
đến đăng ký, sự chọn lựa ngày càng nhiều, và đội ngày càng chạy 
nhanh, mang về thêm nhiều chức vô địch, và lại thu hút thêm nhiều 
người đăng ký, tạo một đội khác nhanh hơn, và cứ thế tiếp tục, như 
một hiệu ứng lan tỏa của chiếc bánh đà. 


Phải chăng những huấn luyện viên này phải chịu cực chịu khổ 
nhiều hơn các đội khác để thực hiện chương trình này? Họ có làm 
việc cật lực hơn trước? Không hề. Sự thật là các trợ lý huấn luyện 
viên đều có một nghề chính thức bên cạnh việc huấn luyện - kỹ sư, kỹ 
thuật viên máy tính, giáo viên - và họ tham gia gần như không công, 
cố gắng tranh thủ thời gian quý báu trong một ngày bận rộn để dự 
phần vào việc xây dựng một chương trình vĩ đại. Họ tập trung vào 
làm đúng việc, bỏ qua những việc khác không cần thiết. Họ gần như 
thực hiện đúng những øì tôi đã viết ra trong quyển sách này, trong 
tình hình thực tế của họ, và không mất thời gian cho những gi khóng 
phü hop. Don gián, gon gang, cu thé, và tao nha - và nhát là day niém 
vui. 


Câu chuyện này cho ta thấy những ý tưởng nay that sự có tác 


dung. Khi ban 4 ap dung chung vào bất cứ tinh huống nào, chúng đều 
giúp cho cuộc sống và các trải nghiệm của bạn tốt hơn, đồng thời 
mang lại kết quả cao hơn. Và trong quá trình song, bạn có thé dang 
lam dung những gi để đưa mình đến vi dai. Vì vậy, cho tôi hỏi lai: Nếu 
mọi việc không khó nhọc hơn (với những ý tướng này), kết quả tốt 
hơn, và quá trình làm việc hứng thú hơn - vậy, tại sao bạn không cố 
gang để đạt mức vĩ đại? 


Phải nói cho rõ, tôi không hề cho rằng quá trình đi từ tốt đến vĩ 
đại là chuyện dễ, và khong phải mọi tổ chức đều thành công. Trên lý 
thuyết, không thể có chuyện mọi người đều đạt mức trên trung bình. 
Nhưng tôi khẳng định rằng đối với những người cố gắng đi lên từ tốt 
đến vĩ đại sẽ thấy rằng quá trình phấn đấu cũng không hề quá gian 
nan hay kiệt lực hơn những người chấp nhận để mọi VIỆC tự nó bơi ở 
mức tầm thường. Đúng vậy, để đi lên từ tốt đến vĩ đại cần có năng 
lượng, nhưng khi sức đà bắt đầu tích lũy, nó sẽ tỏa ra nhiều năng 
lượng hơn là lấy đi. Ngược lại, giữ mãi ở mức tầm thường là một quá 
trình gây nhàm chán, và tiêu hao nhiều năng lượng hơn. 


Ngoài ra còn một câu trả lời nữa cho câu hỏi tại sao phải vĩ đại, 
một câu trả lời đúng vào nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi thực hiện 
cuộc nghiên cứu này: quá trình tìm kiếm ý nghĩa, hay nói đúng hơn, 
quá trình tìm kiếm những công việc có ý nghĩa. 


Tôi đã hỏi cô huấn luyện viên trưởng của đội điền kinh băng đồng 
tại sao cô cảm thấy cần phải đưa đội đến vĩ đại. Cô ấy ngừng lại một 
chút trước khi trả lời: "Day là một câu hỏi hay." Ngừng lại lau hơn. 
"Nhưng thật khó trả lời." Lại ngập ngừng. “Tôi nghĩ... đó là vì tôi quan 
tâm đến những gì mình đang làm. Tôi tin vào việc chạy bộ và ảnh 
hưởng của nó lên đời sống bọn trẻ. Tôi muốn chúng có những trải 
nghiệm tuyệt vời, được là một phần của một cái gì đó hạng nhất." 


Đây là một gút thắt rất thú vị: Cô huấn luyện viên trưởng đã hoàn 
tất MBA tại một trường kinh doanh hàng đầu, và tốt nghiệp hạng ưu 
về kinh tế, đã từng đoạt giải luận văn tốt nghiệp đại học xuất sắc nhất 
tại một trong những trường đại học danh giá. Tuy nhiên, cô nhận 
thấy những gì các bạn học đang làm - ngân hàng đầu tư tại Wall 
Street, khởi nghiệp công ty trên Internet, tư vấn quản trị, làm việc cho 
IBM, và những việc tương tự - không có ý nghĩa đối với bản thân. Cô 
cảm thấy mình không quan tâm đến những công việc này đủ đến mức 
để muốn biến nó thành vĩ đại. Đối với cô, những công việc như vậy 


không có một mục đích ý nghĩa. Vì vậy cô quyết định di tim một công 
việc ý nghĩa - một công việc mà cô đam mê khiến cho câu hỏi "Tại sao 
phải vĩ đại" trở nên không cần thiết. Nếu bạn làm một việc gi mà bạn 

thuc sự dam mé, và ban tin vào muc dich cao ca của nó, lúc đó bạn sé 
tháy mình thật khó mà tưởng tượng tại sao lại không làm cho nó trở 

nên vĩ đại. Đó là điều hiển nhiên. 


Tôi đã thử cố gang tưởng tượng các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 của 
những công ty mà chúng tôi đã nghiên cứu sẽ trả lời như thế nào đối 
với câu hỏi: "Tại sao phải vĩ đại?" Dĩ nhiên, đa số sẽ nói rang: "Chúng 
tôi chwa vi dai - chúng tôi còn có thé đi xa hon." Nhung nếu bi ép 
buộc phải trả lời "Tại sao phải cố gắng dat vĩ đại?" tôi tin rang ho sẽ 
trả lời ít nhiều giống như cô huấn luyện viên ở trên. Họ đang làm một 
việc họ thật sự quan tâm, thật sự đam mê. Giống như Bill Hewlett, có 
thể họ quan tâm đến việc thành lập một công ty mà những giá tri và 
thành công của nó ảnh hưởng to lớn đến cách quản lý của các công ty 
khác trên thế giói. Hay như Ken Iverson, ho có thé cám tháy càn phái 
day lùi hê thông cấp bậc theo giai cấp đã lam giảm năng lực của cả 
giai cấp công nhân và lãnh đạo. Hay như Darwin Smith tại Kimberly- 
Clark, họ có thể cảm nhận được mục đích cao cả trong chính quá 
trình tìm kiếm sự tuyệt hảo, từ ước vọng mong muốn biến mọi thứ 
thành tốt nhất có thể. Hay có thể như Lyle Everingham tại Kroger hay 
Cork Walgreen tal Walgreens, ho mong muốn được lớn lên trong 
công việc và yêu thích nó. Bạn không cần phải có một lý do thật vĩ đại 
để yêu thích những gì mình đang làm và quan tâm thật sự đến công 
việc của mình (mặc dù có thể bạn đã có). Tất cả những gi cần thiết là 
bạn phải yêu thích và quan tâm đến nó. 


Vì vậy cầu hỏi "Tai sao phải vi dai" that sự là một câu hỏi vô lý. 
Nếu bạn đang thực hiện một công việc bạn yêu thích và quan tâm thật 
sự, bất kể vì lý đo gì, thì câu hỏi này không cần phải được trả lời. Câu 
hỏi không phải là tại sao, mà là như thế nào. 


That vậy, cau hỏi thật sự không phải là "Tai sao phải vi đại?” mà 
là "Công viéc nao sé giúp ban cam thay thôi thúc phai tao ra sự vi 
đại?" Nếu bạn phải hỏi câu hỏi "Tai sao chúng ta phải cố gắng tạo nên 
sự vĩ đại? Phải chăng thành công không chưa đủ?" thì có thể bạn đang 
làm không đúng ngành mình thích. 


Có thể quá trình tìm kiếm để được xây dựng một điều gì đó vĩ đại 
không xảy ra trog công việc. Nhưng hãy tìm kiếm ở một lĩnh vực khác. 


Néu khong phai trong công ty, có thể trong việc giúp nhà thờ trở 
thành vĩ đại. Nếu cũng không phải ở đây, có thể là một tổ chức phi lợi 
nhuận, tổ chức vì cộng đồng, hay mot lop học tinh thương mà ban 
dạy. Hãy tham gia vào một điều gì đó mà bạn thật sự quan tâm đến 
mức bạn muốn nó phải đạt đến mức vi đại cao nhất có thể, không 
phải vì bạn mong muốn nhận được gì từ đó, mà đơn giản vì điều này 
là có thể. 


Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ tự hoàn thiện, một cách tự 
nhiên, trở thành một nhà lãnh đạo Cấp độ 5. Ngay từ đầu quyển sách, 
chúng ta đã lo lắng thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo Cấp độ 5, 
và chúng tôi đã đề nghị bạn hãy thực hành những khám phá giới 
thiệu trong quyển sách. Nhưng phải trong điều kiện nào thì bạn mới 
có được sự thôi thúc và kỷ luật để thực hành một cách đầy đủ các 
khám phái giới thiệu ở đây? Có thể chính là lúc bạn thật sự quan tâm 
về những công việc mình đang làm, và khi những trách nhiệm của 
bạn trùng lặp với ba vòng tròn của bản thân. 


Khi tất cả những mảnh ghép này khít lại với nhau, không chỉ công 
việc của bạn đạt mức vĩ đại, mà chính cuộc sống của bạn cũng thế. 
Bởi vì, cuối cùng, bạn không thể có một cuộc sống vi đại trừ phi ban 
co mot cuộc sống đầy ý ý nghĩa. Và bạn không thể có một cuộc sống ý 
nghĩa nếu không có một công viéc y nghia. Có thé lác dó, ban sé dat 
sự thanh thản hiếm có khi biết rằng mình đã tham gia cống hiến bằng 
một điều tuyệt vời. Thật Ta, bạn còn có thể nhận được sự hài lòng sâu 
sắc: biết rằng thời gian ngắn ngủi bạn có mặt trên thế giới này đã 
được sử dụng xứng đáng, và cuộc sống mình có giá tri. 


Hỏi: Có phải ban đầu anh đã xác định nhiều hơn mười một công 
ty có khả năng là công ty nhảy vọt, và nếu đúng, thì những công ty nào 
đã không được đưa vào cuộc nghiên cứu này? 


Mười một công ty nhảy vọt là toàn bộ các trường hợp trích từ 
trong danh sách Fortune 500 đã thỏa mãn các điều kiện đặt ra cho 
cuộc nghiên cứu; mười một công ty này không phải là đại diện cho 
một tập hợp nào khác. Việc chúng tôi chọn nghiên cứu tất cả những 
công ty thỏa điều kiện giúp chúng tôi tự tin hơn vào những kết luận 
của mình. Chúng tôi không phải lo lắng rằng có một tập hợp những 


công ty khác trong danh sách Fortune 500 cũng đi lên từ tốt đến vi 
đại, tuy là không theo các tiêu chuẩn của chúng tôi, theo những 
phương pháp khác. 


Hỏi: Tại sao chỉ có mười một công ty được chọn? 


Có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, chúng tôi đưa ra một tiêu 
chuẩn rất khắt khe (đạt mức cao hơn thị trường ba lần trong vòng 15 
năm qua) để đánh giá kết quả vĩ đại. Thứ hai, thời gian trường tồn là 
15 năm rất khó đạt được. Nhiều công ty cho thấy họ tăng trưởng 
mạnh trong vòng 5 hay 10 năm nhờ vào một sản phẩm được ưa 
chuộng hay một nhà lãnh đạo có uy lực, nhưng rất ít công ty có thể 
siữ được đến 15 nam. Thứ ba, chung tôi tim kiếm một mẫu hình rất 
cụ thể: kết quả vĩ đại và bền vững đến sau một giai đoạn kết quả trung 
bình (hoặc tệ hai). Công ty vi đại không khó tìm, nhưng công ty nhảy 
vọt thì hiếm thấy hơn rất nhiều. Khi bạn kết hợp tất cả những yếu tố 
này lại, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chỉ đưa ra được 
mười một ví dụ. 


Tuy nhiên, tôi cũng muon nói thêm là ban không nên nhụt chí vi 

“chỉ có mười một” ví dụ. Chúng tôi phái. dé ra tiéu chuán và chüng tói 
dà chon mót tiéu chuán rát khát khe. Nếu chúng tôi hạ thấp mức sào 
một chút — vi dụ như chỉ cần 2,5 lần thi trường hay chỉ cần 1o năm 
liên tục đạt kết quả vĩ đại — thì sẽ có rất nhiều công ty khác đủ điều 
kiện. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, tôi tin rằng sẽ có nhiều tổ 
chức hoàn tất được cuộc hành trình từ tốt đến vĩ đại nếu họ áp dụng 
những bài học đưa ra trong quyển sách may. van đề à ở day không phải 
là làm sao vượt qua được những con số vô hồn; vấn đề là mọi người 
đang phí phạm thời gian và nguồn lực vào những vấn đề không đúng 
hướng. 


Hỏi: Làm thế nào đảm bảo được độ sai số, khi chỉ có mười một 
công ty được chọn làm ví dụ và toàn bộ cuộc nghiên cứu chỉ có 28 
công ty (kể cả những công ty đối trọng)? 


Chúng tôi đã mời hai giáo sư hàng đầu để giúp giải quyết vấn đề 
này, một là nhà thống kê học và một về toán học ứng dụng. Nhà 
thống kê học J effrey T. Luftig tai Dai hoc Colorado dà nghiên cứu tinh 
thé cüa cháng tói và kết luận rằng chúng tôi không gặp rắc rối về mặt 
thống kê, vì rằng khái niệm “độ sai số cho phép” chỉ áp dụng khi 
những ví dụ nghiên cứu là đại diện của một tập hợp lớn hơn. Ông 


nói: “Nghe nay, các anh không chon mẫu các công ty. Các anh đã chon 
lựa có chủ đích và định ra được mười một công ty trong danh sách 
Fortune 500 thỏa các điều kiện của mình. Khi anh đặt mười một công 
ty này so sánh với mười bảy công ty đối trọng, khả năng các kết luận 
các anh đưa ra do tình cờ là hoàn toàn bằng không.” Khi chúng tôi 
thỉnh cầu giáo sư William P.Briggs về toán học ứng dụng tại Đại học 
Colorado xem xét phương pháp nghiên cứu, ông đã đưa ra câu hỏi 
sau: “Khả năng tình cờ tìm được một nhóm mười một công ty, tất cả 
trong số này đều thể hiện những đặc trưng các anh đã tìm ra trong. khi 
các công ty so sánh trực tiếp khong có là bao nhiêu? Ông kết luận rằng 
khả năng là thấp hơn 1:17 triệu. Gần như không thể nào chúng tôi tìm 
được một cách tình cờ mười một sự kiện vô tình thể hiện mẫu hình 
mà chúng tôi đang tìm kiếm. Từ đó chúng tôi có thể tự tin kết luận 
rằng những đặc tính mà chúng tôi tìm ra có liên quan chặt ché đến 
quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. 


Hỏi: Tại sao ông lại chỉ giới hạn trong những công ty cổ phần? 


Công ty cổ phần có hai lợi thế giúp cho cuộc nghiên cứu: định 
nghĩa về kết quả của họ đã được mọi người công nhận (từ đó chúng 
tôi dễ dàng chọn ra một nhóm) và những thông tin về họ cũng dễ 
dàng tìm thấy. Những công ty tư nhân cung cấp rất ít thông tin, diéu 
nay đặc biệt khó khăn khi phải so sánh. Điễm hay của các công ty cổ 
phần là chúng tôi không cần sự đồng ý của họ để lấy thông tin. Cho dù 
họ có muốn hay không, thì một lượng lớn thông tin về họ đã thuộc về 
cong chúng. 


Hỏi: Tại sao ông chỉ giới hạn trong các công ty của Mỹ? 


Chúng tôi kết luận rằng việc lựa chọn chặt chế sẽ tốt hơn là theo 
đuổi một danh sách công ty toàn cầu. Việc thiếu vắng thông tin về lợi 
nhuận cổ phiếu tương đồng đối với những công ty bên ngoài nước 
Mỹ sẽ gây khó khăn cho quá trình chọn lựa một cách nhất quán. _ 
Phương pháp nghiên cứu so sánh giúp loại bỏ những yếu tố gây nhiêu 
từ môi trường (tương tự về mặt công ty, ngành nghệ, kích cỡ, độ 
tuổi...) và giúp chúng tôi tin tưởng vào bản chất căn bản của những 
kết luận của mình hơn là có trong tay một danh sách nghiên cứu quá 
rộng. Tuy vậy, tôi tin là kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng sẽ hữu 
dụng ở những nơi khác. Một số lớn các công ty được nghiên cứu là 
công ty toàn cầu và họ cùng áp dụng chung một khái niệm bất cứ nơi 
nào họ hoạt động. Ngoài ra, tôi tin rằng hầu hết những gì chúng tôi 


kết luận — ví dụ như kha năng lãnh dao Cấp độ 5 hay bánh da — sẽ 
khó thuyết phục đối với người Mỹ hơn là các dân tộc khác. 


Hỏi: Tại sao không có công ty công nghệ cao nào trong danh sách 
được nghiên cứu? 


Hầu hết các ‘cong ty ` về công nghệ không được đưa vào danh sách 
vì ho chưa đủ độ tuổi để cho thấy mô hình từ tốt đến vi dai. Chúng tôi 
yêu cầu công ty ít nhất phải hoạt động được 30 năm (15 nam két qua 
tốt. và 15 năm kết quả vi dai). Trong số những công ty về công nghệ có 
tuổi đời hơn 30 năm, không có công ty nào đáp ứng được mô hình 
nhảy vọt mà chúng tôi đề ra. Ví dụ như Intel, họ không có được 15 
năm kết quả tốt; Intel từ thuở khai sinh đã là một công ty vĩ đại. Nếu 
cuộc nghiên cứu này được lặp lại trong 1o hay 20 năm nữa, tôi tin 
chắc là sẽ có công ty công nghệ cao được đưa vào danh sách nghiên 


^ 


cuv. 


Hỏi: Từ Tốt đến Vi đại sé giúp được gi cho những công ty vốn đã 
vi dai? 


Tôi dé nghi ho doc ca hai quyén Từ Tốt đến Vi dai va Xay dung dé 
trường tồn để giúp họ hiểu thêm vi sao ho vi dai, từ đó tiếp tục thực 
hiện đúng hướng. Robert Burgelman, một trong những giáo sư tôi 
yêu thích tại trường Kinh doanh và trong cuộc sống, nếu không kể 
đến việc thất bại ngay từ đầu, chính là thành công mà k hông hiểu rõ 
ngay từ đầu tại sao bạn lại thành công.” 


Hỏi: Ông sẽ giải thích như thế nào về những khó khăn mà các 
công ty nhảy vọt đang gặp phải? 


Mọi công ty, dù cho có vĩ đại đến đâu, cũng phải trải qua những 
giai đoạn khó khăn. Không có một công ty vĩ đại và trường tồn nào có 
một quá khư hoàn hảo, không một vết nhơ. Tất cả họ đều có lúc lên 
lúc xuống. Yếu tố đáng chú ý ở đây không phải là việc họ có hay 
không có khó khăn mà là khả năng của họ vực dậy và càng mạnh mẽ 
hơn. 


Ngoài ra, nếu một công ty không áp dụng những kết luận đưa ra ở 
đây, họ sẽ tụt lùi. Không có một biến số độc lập nào giúp công ty trở 
nên vĩ đại; sự kết hợp của những mảnh ghép cùng hợp sức một cách 
nhất quán và liên tục theo thời gian giúp tạo nên sự vĩ đại. Chúng ta 


có hai trường hợp hiện tại dé minh hoa cho điều này. 


Một trường hợp đáng lưu ý là Gillette, một công ty đã có 18 năm 
kết quả tuyệt vời — vượt lên gấp chín lần thị trường chung từ 1980 
đến 1998 — nhưng lại vấp ngã trong năm 1999. Chúng tôi tin rằng 
nguyên nhân chính của giai đoạn khó khăn này là Gillette cần phải có 
ky luật hon nữa trong việc gitr giới hạn kinh doanh trong ba vòng tròn 
của Khái niệm con nhím. Một điều đáng lo ngại là đã có những ý kiến 
từ phía các nhà phân tích cho rang Gillette cần phai thué mét Tong 
giám đốc vào để tao sự thay đổi. Nếu Gillette có thể chứng minh mình 
là một trường hợp công ty vĩ đại và trường tồn sẽ sút giảm đáng kể. 





Một trường, hợp đang gặp khó khăn khác là Nicor, trong giai đoạn 
cực thịnh vào năm 1994 đã dat gấp 14 lần thi trường, và sau đó tụt 
giảm đáng kể khi họ phải trải qua những sóng gió lãnh đạo sau khi 
Ken Iverson về hưu. Người được Iverson chọn để kế nhiệm chỉ trụ lại 
được một thời gian ngắn, trước khi bị lật đổ bởi các âm mưu trong 
phòng họp. Một trong những người tham gia thiết kế vụ lật đổ này đã 
phát biểu trên tờ Charlotte News and Observer (1999) rang Iverson da 
không còn là một nhà lãnh đạo Cấp độ 5 khi ông về gia và có những 


biểu hiện của Cấp độ 4 là chỉ chú trong vào bản than. Ông cho biết: 
“Trong thời hoàng kim của minh, Ken là một người vĩ đại, nhưng ông 
muốn lôi công ty theo mình xuống mô.” Iverson thì lại đưa ra một 
thực trạng khác, cho rằng vấn đề chính là do ban lãnh đạo hiện tại 
muốn Nucor đa dạng hóa khỏi Khái niệm con nhím. Tờ News and 
Observer nhận xét: “Iverson chỉ lắc đầu, cho rằng chính nhờ không đa 
dạng hóa mà Nucor trở thành một công ty sản xuất thép tập trung 
ngay từ đầu.” Cho dù tình hình thực sự có là gì đi nữa — mất khái 
niệm lãnh đạo Cấp độ 5 hay là tách khỏi Khái niệm con nhím, hay cả 
hai — thì liệu Nucor có còn là công ty vĩ dai trong tương lai không, 
hiện nay rất khó nói. 


Dẫu sao, cũng phải công nhận rằng đa sõ các công ty nhåy vọt vån 
dang hoat dong manh mé tai thoi diém quyén sach nay ra doi. Bay 
trong số mười một công ty đến nay đã có hơn 2o năm kết quả phi 
thường kể từ thời điểm chuyển đối, và con số trung bình cho tất cả 
các công ty trong nhóm này là 24 năm kết quả xuất sắc — một kỷ lục 
đáng ghi nhận. 


Hỏi: Tại sao ông thừa nhận Philip Morris là một công ty vĩ đại 
trong khi họ bán thuốc lá? 


Có lẽ không có công ty nào khiến nhiều người ghét như Philip 
Morris. Ngay cả khi một công ty thuốc lá được công nhận là vĩ đại 
thật sự (và nhiều người chắc chan sẽ phản đối ngay), thì van có nghi 
ngờ rằng liệu một công ty thuốc lá có trường tồn, trước thực trạng 
ngày càng có nhiều vụ kiện và bị xã hội cấm đoán. Trớ true thay, 
Philip Morris la cong ty co qua trinh hoat dong hiệu quả vượt bậc dai 
nhất tính từ thời điểm nhảy vọt — 34 năm - và là công ty duy nhất 
được đưa vào danh sách trong cả hai cuộc nghiên cứu (Từ Tốt đến Vĩ 
đại và Xây dựng để trường tồn). Kết quả này không phải là vì hoạt 
động trong một ngành công nghiệp có tỉ suất lợi nhuận cao nhờ bán 
sản phẩm cho người tiêu dùng bi nghiện. Philip Morris đã vượt qua 
tất cả những công ty thuốc lá khác, ngay cả công ty so sánh trực tiếp là 
R. J. Reynolds. Nhưng để Philip Morris vẫn có một tương lai kha di 
đòi hỏi phải đối diện trực tiếp với sự that phũ phang về mối quan hệ 
giữa xã hội và thuốc lá cũng như quan niệm xã hội về ngành thuốc là. 
Phần lớn mọi người trong xã hội tin rằng mọi thành viên trong ngành 
thuốc lá đều đóng vai trò như nhau để thong nhất lừa đảo. Moi người, 
đặc biệt là người Mỹ, có thể tha thứ rất nhiều tội lỗi, nhưng không 
bao giờ quên hay tha thứ cho những người lừa dối họ, cho dù điều 


này là công bang hay không. 


Nếu không kể đến thái độ riêng của mỗi người về ngành công 
nghiệp thuốc lá (ngay chính trong nhóm nghiên cứu cũng có nhiều ý 
kiến khác nhau và phát sinh nhiều cuộc tranh luận nảy lửa), thì việc 
đưa Philip Morris vào cả hai cuộc nghiên cứu rất có ích. Tôi nhận ra 
rằng vấn đề liên quan chặt chế đến hiệu suất không phải là nội dung 
giá trị công ty, mà chính là niềm tin vào những giá trị này mới quan 
trọng. Đây là một trong những kết luận mà tôi cảm thấy rất khó tiếp 
nhận, nhưng dữ liệu lại hoàn toàn thể hiện điều này. (Xem thêm 
chương ba trong quyển Xây dựng để trường tồn). 


Hỏi: Liệu có khả năng một công ty có Khái niệm con nhim và một 
danh mục kinh doanh đa dạng? 


Cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng những công ty hay 
tập đoàn kinh doanh quá đa dạng hiếm khi tạo ra được kết quả tuyệt 
vời và bền vững. Một ngoại. lệ rõ ràng là GE, nhưng chúng tôi có thể 
giải thích trường hợp này vì họ có một Khái niệm con nhím khác 
thường và tài tình có thể thống nhất các doanh nghiệp của họ. Điều gì 
GE có thể làm tốt nhất so với bất cứ công ty nào trên thế giới? Phát 
triển các giám đốc điều hành thượng hạng. Theo chúng tôi, đây chính 
là Khái niệm con nhím của GE. Vậy thì mẫu số kinh tế của GE là gì? 
Lợi nhuận trên mỗi nhà lãnh đạo tài năng. Hay: thử nghĩ theo hướng 
này: Bạn có hai cơ hội kinh doanh, cả hai đều có thể mang lại X triệu 
đôla lợi nhuận. Nhưng giả sử một cơ hội đò hỏi bạn phải dùng đến tài 
năng lãnh đạo gấp ba lần cơ hội kia để đạt cùng một số lợi nhuận. Cơ 
hội nào ít tiêu tốn tài năng lãnh đạo nhất sẽ phù hợp với Khái niệm 
con nhím, cơ hội còn lại thì không. Cuối cùng, điều gì khiến GE tự hào 
nhất? Có một đội ngũ lãnh đạo giỏi nhất trên thế giới. Đây mới chính 
là niém đam mê thật sự của họ - hơn cả bóng đèn, động cơ máy bay, 
hay chương trình truyền hình. Khái niệm con nhim của GE, hình 
thành một cách hợp lý, cho phép các công ty thành viên hoạt động 
trong các ngành kinh doanh đa dạng nhưng vẫn giữ được mức độ tập 
trung vào điểm giao nhau của ba vòng tròn. 


Hỏi: Vai trò của Hội đồng quản trị là gì trong quá trình chuyển 
đổi từ tốt đến vĩ đại? 


Thứ nhất, Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong veiecj 
chọn người lãnh đạo Cấp độ 5. Sự bùng nổ tinh trang Hội đồng quản 


tri bi thuyết phục bởi những vị Tổng giám đốc uy lực, nhất là những 
người thuộc dạng ' ngói sao nhac rock”, là một trong những xu huóng 
dáng lo ngai dói vói sw bén ving lau dai của doanh nghiệp. Hội đồng 
quản trị cần phải hiểu rõ về các tính cách của nhà lãnh đạo Cấp độ 5 
và đưa những nhà lãnh đạo này vào vị trí trách nhiệm. Thứ hai, Hội 
đồng quản trị cần phải phan biệt giữa giá trị cổ phiến và giá cổ phiếu. 
Hội đồng quản t trị không có trách nhiệm với đa số những người đang 
nắm giữ có phiéu cóng ty tai mót thói diém, dó là những người mua 
bán co phiếu theo thời; họ nên tập trung sức lực vào việc xây dựng 
công ty vĩ đại để tạo nên giá trị cổ phiếu cho những cổ đông thật sự. 
Quản lý cổ phiếu với tầm nhìn ngắn hạn dưới năm hay mười năm tạo 
Ta SỰ lẫn lộn giữa giá và giá trị và thể hiện sự thiếu trách nhiệm với cổ 
đông. Để có cái nhìn tối ưu về vai trò của Hội đồng quản trị trong việc 
đưa công ty từ tốt đến vĩ đại, tôi khuyên bạn nên đọc quyển Resisting 
Hostile Takeovers của Rita Ricardo- -Campbell (NXB Praeger, 1997). 
Ba Ricardo-Campbell là một thành viên Hội đồng quản tri của Gillette 
vào thời điểm Colman Mockler làm Tổng giám đốc; quyển sách kể lại 
chi tiết một Hội đồng quản tri có trách nhiệm đã đấu tranh như thế 
nào với vấn đề phức tap và khó khăn giữa giá va giá tri. 


Hỏi: Liệu những công ty công nghệ mới thành lập đang lên trong 
một thế giới thay đối có thể thuê một nhà lãnh đạo Cấp độ 5? 


Câu trả lời của tôi là hai chữ: John Morgridge. Ong Morgridge la 
một Tổng giám đốc chuyển đổi đã đưa một công ty) nhỏ đang gap khó 
khăn tại Bay Area thành một trong những công ty về công nghệ vĩ đại 
nhất trong thập niên qua. Trong khi bánh đà đang quay, người đàn 
ông khiêm tốn và gần như vô danh này đã bước vào sau cánh gà, 
nhường công ty lại cho một thế hệ lãnh đạo khác. Tôi không nghĩ là 
bạn đã từng nghe nói đến John Morgridge, nhưng tôi chắc bạn đã 
nghe nói đến công ty này. Đó là công ty Cisco Systems. 


Hỏi: Lam sao ông thực hiện được kỷ luật về “con người đi trước” 
khi thị trường khan hiếm người tài? 


Đầu tiên, ở :. những vi tri cấp cao trong công ty, bạn phải giữ kỷ 
luật không tuyển cho đến khi tìm được người phù hợp. Một bước gây 
hại nhiều nhất trong suốt quá trình từ tốt đến vĩ đại là đặt sai người 
vào các vị trí chủ chốt. Thứ hai, hãy nghĩ rộng về khái niệm "người 
phù hợp” và tập trung nhiều hơn vào các yếu tố tính cách hơn là kiến 
thức chuyên môn. Con người có thể học hỏi kỹ năng và thu thập kiến 


thức, nhưng ho không thể học được những yếu tố tính cách căn bản 
giúp họ trở nên phù hợp cho tổ chức. Thứ ba, và điều này rất quan 
trọng - hãy tranh thủ giai đoạn kinh tế khó khăn để tuyển những 
người tuyệt VỜI, ngay cả khi bạn chưa có một công việc cụ thể cho họ 
trong đầu. Một năm trước khi tôi viết ra những điều này, hầu như ai 
cũng than phiền là không thể thu hút nhân tài từ các công ty công 
nghệ đang lên và các công ty về Internet. Giờ đây bong bóng đã vỡ, và 
hàng chục ngàn nhân tài đã bị mất việc. Các nhà lãnh đạo Cấp độ 5 sẽ 
thấy đây là một cơ hội tuyệt vời nhất trong hai thập niên qua - không 
phải là một cơ hội kinh doanh, mà là một cơ hội con người. Họ sẽ 
tận dụng giai đoạn này và tuyển thật nhiều nhân tài đến mức có thể 
rồi sau đó mới nghĩ ra sẽ làm gì với những nhân tài này. 


Hỏi: Làm thế nào ông áp dụng kỷ luật "chỉ những người phù hợp 
trên chuyến xe và đưa người không phù hợp xuống xe” khi có những 
trường hợp rất khó đưa người không phù hợp xuống xe - ví dụ như 
trong các tổ chức giáo dục hay cơ quan công quyền? 


Cùng một ý tưởng sẽ được á áp dung, nhung thói gian thành cóng 
sẽ lau hon. Khoa y một trường nói tiéng da trai qua giai doan chuyén 
đổi từ tốt đến vi dai trong hai thập niên 1960, 1970. Vi giam đốc khoa 
đã thay đổi toàn bộ đội ngũ giảng viên, và mất gần hai tháp ky. Óng 
khóng thé duói viéc những giáo sư thâm niên, nhưng ông có thể tuyển 
người phù hợp mỗi khi có vị trí trống, dan dan tao ra một môi trường 
khiến những người không phù hợp thấy rất khó chịu và phải về hưu 
hoặc chuyển di nơi khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cơ chế 
Hội đồng để phục vụ việc này. (Xem chương 5). Đặt những người phù 
hợp vào những chiếc ghế hội đồng, và chỉ việc bỏ qua những người 
khác. Đúng là bạn vẫn phải mang theo những người không phù hợp, 
nhưng bạn đã hạn chế họ vào những chiếc ghế sau trên chuyến xe 
bằng cách không để họ tham gia vào Hội đồng. 


Hỏi: Tôi là một doanh nhân trẻ đang điều hành một công ty nhỏ, 
những ý tưởng này sẽ áp dụng vào trường hợp của tôi như thế nào? 


Một cách trực tiếp, Xem chương 9, tôi đã thảo luận về việc áp 
dụng các ý tưởng nhảy vọt trong bối cảnh công ty nhỏ và mới thành 
lập. 


Hỏi: Tôi không phải là Tổng giám đốc. Tôi có thể làm gì với 
những kết luận này? 


Nhiều thứ lắm. Câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra là hay đọc lại 
toàn bộ câu chuyện ở cuối chương o về một huấn luyện viên đội chạy 
băng đồng ở trường trung học. 


Hỏi: Tôi nên bắt đầu từ đâu và như thế nào? 


Trước hết, hãy làm quen với những kết luận. Hãy nhớ là không có 
một kết luận độc lập nào tạo nên được một tổ chức vĩ đại; bạn cần 
phải á áp dụng tất cả các kết luận một cách nhất quán. Sau đó bạn bắt 
đầu theo thứ tự trong mô hình, từ "con người đi trước" và phát triển 
đần qua các phần chính khác. Đồng thời, hãy liên tục tự phát triển 
mình để đạt khả năng lãnh đạo Cấp độ 5. Trong quyén sách này tói dà 
trinh bày theo thir tw dung với những gi chúng tôi quan sát được ở 
các công ty; cấu trúc quyển sách chính là thể hiện các bước đi. Tôi 
chúc bạn may mắn trên chuyến hành trình từ tốt đến vĩ đại. 


PHU LUC 1.A.: QUA TRINH TUYEN 
CHON CONG TY NHAY VOT 


Thành viên Peter Van Genderen của nhóm nghiên cứu đóng val 
tro rat quan trong trong viéc dé ra các tiéu chuán tuyén chon và 
những phân tích tài chính cần thiết để có thể áp dụng các tiêu chuẩn 
và chọn lọc các công ty nhảy vọt. 


Tiêu chuẩn tuyên chon công ty nhảy vot 

1. Cong ty cho thấy một mô hình bao gồm một giai đoạn kết quả 
tốt, chấm dứt bằng một điểm chuyển đổi, và sau đó chuyển sang giai 
đoạn kết quả vĩ đại. Chúng tôi định nghĩa kết quả tốt là lợi nhuận cổ 
phiếu tích lũy không cao hơn 1.25 lần so với thị trường chung trong 
khoảng thời gian 15 năm trước thời điểm chuyển đổi phải cao gấp ít 
nhất 3 lần so với thời gian 15 năm trước thời điểm chuyển đổi. 


2. Mô hình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại phải là của riêng công ty, 
không phải là đặc trưng của toàn bộ ngành. Nói cách khác, công ty 
phải thể hiện mô hình chuyển đổi trong tương quan với thị trường và 
cả ngành mà họ đang kinh doanh. 


3. Vào thời điểm chuyển đổi, công ty phải là một tổ chức đã có bề 
day hoạt động, không phải là công ty mới thành lập. Điều này được 
định nghĩa là phải có Ít nhất 25 năm hoạt động trước thời điểm 
chuyển đổi. Ngoài ra, công ty phải được có phần hóa và thông tin về 
lợi nhuận cổ phiếu phải được công bố ít nhất 1o năm trước thời điểm 
chuyển đổi. 


4. Thời điểm chuyển đổi phải diễn ra trước 1985 | để chúng tôi có 
đủ dữ liệu đánh giá tính bền vững của việc chuyển đổi. Những cuộc 
chuyển đổi từ tốt đến vi đại diễn ra sau thời điểm 1985 có thể thật sự 
là những cuộc chuyển đổi vĩ đại; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không có đủ 
dir liệu để tính toán tỉ lệ của lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của họ so với 
thị trường chung. 


5. Không lệ thuộc vào thời điểm chuyển đổi, công ty vẫn phải giữ 


vững vi tri một công ty độc lập, dang hoạt động, có đóng góp lớn tại 
thời điểm tuyển chọn vào danh sách nghiên cứu. Để thỏa điều kiện 
này, công ty phải có mặt trong danh sách Fortune 500 năm 1995 được 
công bố vào năm 1996. 


6. Cuối cùng, tại thời điểm tuyển chọn, công ty phải thể hiện một 
xu hướng đi lên. Đối với những công ty mà T+15 kết thúc trước năm 
1996, đồ thi lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường tính từ thời 
điểm chuyển đổi đến năm 1996 phải bằng hoặc cao hơn tỉ lệ 3.15 để 
thỏa điều kiện 1 cho giai đoạn T+15. 


Quá trình tuyển chọn tốt đến vĩ đại. 


Chúng tôi áp dụng một quy trình sàng lọc với những tiêu chuẩn 
ngày càng khắt khe hơn để tuyển chọn các công ty. Quy trình sàng lọc 
có 4 cấp phân tích: 





Cấp 1: Từ thế giới kinh doanh đến 1,435 công ty 


Chúng tôi chọn bắt đầu quá trình tuyển chọn với một danh sách 
những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng Fortune những công ty 


cổ phần lớn nhất nước Mỹ, tinh từ 1965, khi bảng danh sách này mới 
trình làng. Danh sách ban đầu của chúng tôi bao gồm tất cả những 
cong ty: nao xuat hiện trong năm 1965, 1975, 1985, 1995. Tổng cộng có 
1.435 công ty. Nhiều người biết đến bảng xếp hạng của Fortune như 
là Fortune 500, mặc dù số lượng công ty liệt kê trong đây có khi lên 
đến hàng ngàn vì thỉnh thoảng Fortune cũng thay đổi số lượng và cấu 
trúc bảng danh sách. Với vai trò tạo nền cho cuộc nghiên cứu, bảng 
xếp hạng các công ty có bê dày hoạt động tính đến thời điểm chuyền 
doi. Thứ hai, tất cả những công ty trong danh sách này đều là công ty 
cổ phần, điều này cho phép chúng, tôi sử dụng dữ liệu lợi nhuận co 
phiếu tích lũy làm nền tảng cho việc phân loại và phân tích. Những 
cong ty tư nhan khong cần phải thỏa các tiêu chuẩn về kế toán và 
cung cáp thóng tin, vi vày khóng thé so sánh ngang hàng và truc tiép 
vé két quà hoat dóng. Viéc chi giói han trong só những công ty có mặt 
trong danh sách Fortune 500 có một điểm bất lợi khá rõ: Cuộc nghiên 
cứu của chúng tôi bị giới hạn trong số những công ty trên đất Mỹ mà 
thôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một quy 1 trinh tuyén chon nghién 
cứu khác — được hỗ trợ bởi việc các công ty có phần của Mỹ phải 
cùng tuân thủ một nguyên tắc kế toán — hoàn toàn vượt xa những ưu 
thế mà một danh sách dữ liệu quốc tế mang lại. 


Cấp 2: Từ 1.435 công ty còn 126 công ty 

Bước tiếp theo là sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Giá 
chứng khoán tại Đại học Chicago (CRSP) để tuyển chon lần cuối các 
công ty nhảy vọt. Tuy nhiên, chúng tôi cần một phương pháp để giảm 
thiểu số lượng công ty đến một mức chấp nhận được. Chúng tôi sử 
dụng dir liệu tỉ lệ lợi nhuận cổ phiếu được Fortune công bố để cắt 
giảm danh sách ứng viên. Fortune đã tính toán tỉ lệ lợi nhuận trong 
vòng 10 năm cho mỗi công, ty có tên trong danh sách tính từ 1965. Với 
dữ liệu này, chúng tôi đã cắt giảm từ 1. 435 công ty xuống còn 126. 
Chúng tôi tuyển chọn những công ty có tỉ lệ lợi nhuận khá cao so với 
mức trung bình trong những khoáng thói gian 1985- 1996. 1975-1995, 
và 1965- 1995. Chúng tôi cũng tìm kiếm những cong ty thể hiện một 
mô hình lợi nhuận cao hơn trung bình đến sau một giai đoạn lợi 
nhuận bằng hoặc thấp hơn trung bình. Cụ thể hơn, 126 công ty được 
tuyển chọn đã phải vượt qua ít nhất 1 bài kiểm tra trong số 4 bài sau: 


Bài kiểm tra 1: Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời 
gian 1985-1995 vượt quá lợi nhuận gop hang năm trung bình của các 


cong ty trong danh sách Cong nghiệp va Dịch vy Fortune trong cùng 
thời gian là 30% (nghĩa là, tổng lợi nhuận vượt vượt quá lợi nhuận 
trung bình 1.3 lần), và công ty thể hiện mức hiệu suất bằng hoặc dưới 
trung bình trong hai thập niên trước đó (1965-1985). 


Bài kiểm tra 2: Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời 
gian 1975-1995 vượt quá lợi nhuận gop hàng năm trung bình của các 
cong ty trong danh sach Cong nghiép va Dich vu Fortune trong cung 
thoi gian la 30% (nghia là, tong lợi nhuận vượt vượt quá lợi nhuận 
trung bình 1.3 lần), và công ty thể hiện mức hiệu suất bằng hoặc dưới 
trong bình trong một thập niên trước đó (1965-1975). 


Bài kiểm tra 3: Lợi nhuận hàng năm tích lũy trong khoảng thời 
gian 1965-1995 vượt qua lợi nhuận gop hàng năm trung bình của các 
cong ty trong danh sach Cong nghiệp va Dich vụ Fortune trong cùng 
thoi gian la 30% (nghĩa là, tong lợi nhuận vượt vượt qua lợi nhuận 
trung bình 1.3 lần). Danh sách của Fortune không thể hiện lợi nhuận 
trong vòng 10 năm trước 1965, do đó chúng tôi quyết định giữ lại toàn 
bộ những công ty có hiệu suất hoạt động cao trong suốt ba thập niên 
ở danh sách ban đầu này. 


Bài kiểm tra 4: Những công ty thành lập sau 1970 và có tổng lợi 
nhuận trong giai đoạn 1985-1995 và 1975-1995 vượt quá lợi nhuận 
trung bình của các công ty trong danh sách Công nghiệp và dịch vụ 
Fortune trong cùng thói gian là 30% (nghĩa là, tổng lợi nhuận vượt 
vượt quá lợi nhuận trung bình 1.3 lần) nhưng không thỏa điều kiện 
trên do Fortune không thể hiện thông tin trong những thập niên 
trước đó. Điều này cho phép chúng tôi xem xét can thận bất cứ công 
ty nào hoạt động hiệu quả trong những thập niên sau nhưng không 
xuất hiện trong các danh sách trước đó của Fortune. Giới hạn 1970 
cũng cho phép chúng tôi xác định và loại bó bất cứ công ty nào có lịch 
sử quá ngắn không thể là một công ty chuyển đổi hợp lý. 


Cấp 3: Từ 126 công ty còn 19 công ty 

Dựa vào dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Giá chứng khoán tại 
Đại học Chicago (CRSP), chúng tôi phân tích lợi nhuận cổ phiếu tích 
lũy của từng ứng viên so với thị trường chung, để tìm mô hình từ tốt 


đến vĩ đại. Bất cứ công ty nào thỏa một trong các tiêu chí loại bỏ sẽ bị 
loại khỏi danh sách. 


Tiêu chí loại bỏ cấp 3 
Bất cứ công ty nào thỏa một trong những tiêu chí loại bỏ sau đều 
bị loại cả 


Các thuật ngữ dùng trong tiêu chí loại bỏ cấp 3 


Năm T: Là năm chúng tôi xác định thời điểm kết quả hoạt dong . 
bắt đầu xu hướng đi lên - năm chuyển. đổi, dựa trên lúc lợi nhuận cổ 
phiếu thật sự cho thấy một bước chuyển đổi theo hướng đi lên. 


Giai đoạn X: Khoảng thời gian kết quả tốt có thể nhìn thấy được 
so với thị trường ngay trước thời điểm T. 


Giai đoạn Y: Khoảng thời gian vượt bậc so với thi trường chung 
ngay sau năm T. 


Tiêu chí 1: Công ty thể hiện một xu hướng đi lên so với thị trường 
trong suốt thói gian dữ liệu CRSP - không có giai đoạn X. 


Tiêu chí 2: Công ty thể hiện một quá trình tiến triển từ ngang : 
bằng và đần dần vượt lên so với thị trường. Không có một sự chuyển 
đổi rõ ràng sang giai đoạn kết quả phi thường. 


Tiêu chí 3: Công ty thể hiện một bước chuyển đổi, nhưng giai 
đoạn X ngắn hơn 10 năm. Nói cách khác, dữ liệu hoạt động trước 
thời điểm chuyển đổi không đủ đài để xác định đây là m6ot bước 
chuyển đổi căn bản. Trong một số trường hợp, có thể công ty có. 
nhiều năm hoạt động hon giai đoạn X trước năm T, nhưng do cổ 
phiếu chỉ mới được giao dich trén NASDAQ, NYSE, hay AMEX trong 
giai đoạn X mà thôi; vì vậy dữ liệu không có đủ dé tính toán cho giai 
đoạn X. 


Tiêu chí 4: Công ty thể hiện một bước chuyển đổi từ kết quả tồi tệ 
sang kết quả trung bình so với thị trường. Nói cách khác, chúng. tôi 
cũng loại bỏ những trường hợp xoay chuyển tình thế kiểu cổ điển, 
nghĩa là công ty thoát ra khỏi xu hướng đi xuống và có quỹ đạo song 
song với thị trường chung. 


Tiêu chí 5: Công ty thể hiện bước chuyển đổi, nhưng sau năm 
1985. Những trường hợp chuyển đổi sau năm 1985 có thé là những 


trường hợp đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến thời điểm chúng tôi kết 
thúc cuộc nghiên Cứu, chúng tôi không thể xác định liệu tỉ lệ lợi 
nhuận cổ phiếu tích lũy của họ trong 15 năm so với thị trường có đáp 
ứng tiêu chuẩn 3:1 hay không. 


Tiêu chí 6: Công ty thể hiện bước chuyển đổi sang giai đoạn kết 
quả tăng cao, nhưng sự tăng trưởng này không bền vững. Sau giải 
đoạn tăng cao dan, họ quay lại mức trung bình hay sụt giảm so với thị 
trường vào thời điểm chúng tôi thực hiện cuộc tuyển chọn. 


Tiêu chí 7: Công ty thể hiện một mô hình lợi nhuận quá bấp bênh 
— VỚI những đường lên xuống biên độ cao — va khong thé hiện ro giai 
đoạn X, giai đoạn Y, hay năm T. 


Tiêu chí 8: Dữ liệu CRSP không thể hiện trước năm 1975, do đó 
không thể xác định được giai đoạn X. 


Tiêu chí 9: Công ty thể hiện một mô hình chuyển đổi, nhưng đồi 
thời trước giai đoạn X, công ty cũng đã có một giai đoạn hiệu suất phi 
thường, chứng tỏ rằng đây là một công ty vĩ đại tạm thời gặp khó 
khăn, chứ không phải là một công ty tốt hay tầm thường đi lên vĩ đại. 
Một ví dụ kinh điển là Walt Disney. 


Tiêu chí 1o: Công ty bị mua lại, hoặc sát nhập, hoặc không được 
xem là một công ty độc lập vào thời điểm thực hiện bước phân tích 


cấp 3. 


Tiêu chí 11: Công ty thể hiện bước chuyển đổi vừa phải, và không 
đạt được mức gấp 3 lần thị trường. 


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤP 3 


Công ty còn lại sau cấp 2 Kết quả sau cấp 3 
1. AFLAC, Inc. Loai, tiéu chi 3 
2. AMP, Inc. 


Loai, tiéu chi 6 


3. Abbott Lab 


4. Albertson’s, Inc. 


5. Alco Standard, Corp. 


6. Allegheny Teledyne, Inc. 


7. ALLTEL Corp. 


8. American Express Co. 


9. American Stores Co. 


10. Anheuse-Busch Companies, Inc. 


11. Applied Materials, Inc. 


12. Archer Daniels Midland Co. 


13. Automatic Data Processing 


14. BANC ONE Corp. 


15. Bank of New York, Inc. 


16. Barnett Banks 


17. Berkshire Hathaway, Inc. 


18. Boeing Co. 


19. Browning-Ferris Industries 


20. Campbell Soup Co. 


Chấp nhận qua cấp 4 


Loại, tiêu chí 1 


Loại, tiêu chí 3 


Loại, tiêu chí 6 


Loại, tiêu chí 2 


Loại, tiêu chí 6, 7 


Loại, tiêu chí 6 


Loại, tiêu chí 2 


Loại, tiêu chí 5 


Loại, tiêu chí 6 


Loại, tiêu chí 1 


Loại, tiêu chí 6 


Loại, tiêu chí 2 


Loại, tiêu chí 3, 6 


Loại, tiêu chí 1 


Loại, tiêu chí 1 


Loại, tiêu chí 3 


Loại, tiêu chí 2 


21. Cardinal Health 


22. Chrysler 


23. Circuit City Stores, Inc. 


24. Coca-cola Co. 


25. Colgate-Palmolive Co. 


26. Comerica, Inc. 


27. Computer Associates 


28. Computer Sciences Corp. 


29. ConAgra, Inc. 


30. Conseco 


31. CPC International (sau này là Bestfoods) 


32.CSX 


33. Dean Foods Co. 


34. Dillard’s 


35. Dover Corp. 


36. DuPont 


37. Engelhard Corp. 


38. FMC Corp. 


Loai, tiéu chi 8 

Loai, tiéu chi 6 

Chấp nhận qua cấp 4 
Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 11 

Loại, tiêu chí 3 

Loại, tiêu chí 8 

Loại, tiêu chí 6, 7 


Loại, tiêu chí 3 


Loại, tiêu chí 8 


Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 8 

Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 6 

Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 11 

Loại, tiêu chí 2 


Loại, tiêu chí 7 


39. Federal National Mortgate Assn. 


40. first Interstate Bancorp 


41. First Union Corp. 


42. Fleet Financial Group, Inc. 


43. Fleetwood Enterprise, Inc. 


44. Foster Wheeler Corp. 


45. GPU, Inc. 


46. The Gap, Inc. 


47. GEICO 


48. General Dynamics Corp. 


49. General Electric Co. 


50. General Mills, Inc. 


51. General Re Corp. 


52. Giant Foods, Inc. 


53. Gellette Co. 


54. Golden West Financial Corp. 


55. Hasbro, Inc. 


56. Heinz, J.J. Co. 


57. Hershley Foods Corp. 


Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 2 

Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 6 

Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 6 

Loại, tiêu chí 2 

Loại, tiêu chí 8 

Loại, tiêu chí 10 
Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 5, 11 
Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 2 

Loại, tiêu chí 6 

Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 3 

Loại, tiêu chí 6 

Chấp nhận qua cấp 4 


Chấp nhận qua cấp 4 


58. Hewlett-Packard Co. 


59. Humana, Inc. 


60. Illinois Tool Works, Inc. 


61. Intel Corp. 


62. Johnson & Johnson 


63. Johnson Controls, Inc. 


64. Kellogg Co. 


65. Kelly Services, Inc. 


66. KeyCorp 


67. Kimberly-Clark Corp. 


68. Kroger Co. 


69. Eli Lilly and Co. 


70. Loews Corp. 


71. Loral Corp. 


72. Lowe’s Companies, Inc. 


73. MCI Communications Corp. 


74. Mapco, Inc. 


75. Masco Corp. 


Loai, tiéu chi 7 

Loai, tiéu chi 3, 6 
Loai, tiéu chi 2 

Loại, tiêu chí 1 

Loại, tiêu chí 6, 7 
Loại, tiêu chí 6 

Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 3 

Chấp nhận qua cấp 4 
Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 2 

Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 2 

Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 3, 6 


Loại, tiêu chí 3. 6 


76. Mattel 


77. McDonald’s Corp. 


78. Melville 


79. Merck & Co., Inc. 


80. Mobil Corp. 


81. Monsanto Co. 


82. Motorola, Inc. 


83. Newell Co. 


84. Nike, Inc. 


85. Norwest Corp. 


86. Nucor Corp. 


87. Olsen Corp. 


88. Owens-Corning 


89. PACCAR, Inc. 


9o. PacifiCare Health Systems 


91. Pepsico, Inc. 


92. Pfizer, Inc. 


93. Phelps Dodge Corp. 


Loai, tiéu chi 3. 6 
Loai, tiéu chi 7 
Loai, tiéu chi 10 
Loại, tiêu chí 1 
Loại, tiêu chí 2 
Loại, tiêu chí 4, 5 
Loại, tiêu chí 1 
Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 1, 7 
Loại, tiêu chí 5 


Chấp nhận qua cấp 4 


Loại, tiêu chí 1, 7 


Loại, tiêu chí 2 
Loại, tiêu chí 2 
Loại, tiêu chí 8 
Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 1 


Loại, tiêu chí 2 


94. Philip Morris Companies, Inc. 


95. Pitney Bowers, Inc. 


96. Procter & Gamble Co. 


97. Progressive Co. 


98. Raytheon Co. 


99. Reebok 


100. Republic New York 


101. Rockwell International Corp. 


102. SCI Systems, Inc. 


103. SAFECO Corp. 


104. Sara Lee Corp. 


105. Schering-Plough Corp. 


106. ServiceMaster Co. 


107. Shaw Industries, Inc. 


108. Sonoco Products Co. 


109. Southwest Airlines Co. 


110. State Street Boston Corp. 


111. Sun Trust Banks 


112. SYSCO Corp. 


Chấp nhận qua cấp 4 
Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 2, 5 
Loại, tiêu chí 1, 3 
Loại, tiêu chí 6 

Loại, tiêu chí 8 

Loại, tiêu chí 3, 6 


Loại, tiêu chí 3, 6 


Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 2 

Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 7 

Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 3, 6 
Loại, tiêu chí 1 

Loại, tiêu chí 3 

Loại, tiêu chí 8 


Loại, tiêu chí 3, 6 


113. Tandy Corp. 


114. Tele-Communications, Inc. 


115. Turner Broadcasting 


116. Tyco Internations, Ltd. 


117. Tyson Goods, Inc. 


118. Union Carbide Corp. 


119. U.S. Bancorp 


120. VF Corp. 


121. Wal-Mark Stores, Inc. 


122. Walgreens Co. 


123. Walt Disney 


124. Warner-Lambert Co. 


125. Wells Fargo & co. 


126. Winn-Dixie Stores, Inc. 


Loai, tiéu chi 3 

Loai, tiéu chi 3, 6 
Loai, tiéu chi 8 

Loai, tiéu chi 2, 6 
Loai, tiéu chi 1, 3 
Loai, tiéu chi 6 

Loai, tiéu chi 2 

Loai, tiéu chi 6 

Loại, tiêu chí 1 

Chấp nhận qua cấp 4 
Loại, tiêu chí 9 

Loại, tiêu chí 6, 7 
Chấp nhận qua cấp 4 


Loại, tiêu chí 7 


Cấp 4: Từ 1o công ty còn lại 11 công ty nhảy vọt 

_ Chúng tôi muốn tìm kiếm những công ty thực hiện việc chuyển 
đối, chứ không phải là ngành chuyên đôi; nếu chỉ đơn giản là rơi vào 
đúng ngành, đúng thời điểm thì chưa đủ điều kiện cho cuộc nghiên 
cứu này. Dé tách rời bước chuyên doi của ngành khỏi bước chuyên 


đổi của công ty, chúng tôi quyết định lặp lại quá trình phân tích CRSP 
cho 19 công ty dà được chọn, nhưng lần này là so sánh với chỉ số tổng 
hợp. ngành thay vì chỉ số chứng khoán thị trường chung. Những cong 
ty nao thé hiện bước chuyển đôi trong tương quan với ngành sẽ được 
tuyển chọn vào danh sách cuối cùng. 


Đối với mỗi công ty trong số 19 công ty, chüng tói xem lai chi só 
tóng hop ngành S&P và tao nén mót danh sách các cóng ty vào thói 
diém chuyên đổi (trong vòng 5 năm). Sau do chung tôi xem xét dir 
liệu về lợi nhuận co phiếu CRSP của tất cả các công ty trong danh 
sách tổng hợp ngày. Nếu một công ty kinh doanh trong nhiều ngành 
khác nhau, chúng tôi sẽ xem xét riéng biét hai ngành chính. Sau dó 
chüng tôi tinh ra được chi số lợi nhuận có phiếu tích lũy cho ngành và 
đặt công ty chuyển đổi vào trong đồ thị này. Điều này cho phép chúng 
tôi xác định và loại bỏ khỏi cuộc nghiên cứu những công ty không thé 
hiện được mô hình chuyển đổi tương quan với ngành. 


Sau giai đoạn phân tích ngành, chúng tôi đã loại bỏ 8 công ty. 
Sara Lee, Heinz, Hershley, Kellogg, CPC, va General Mills thé hién 
một bước chuyển đổi đi lên rất cao so vol thi trường chung trong nam 
1980, nhung khong công ty nào trong số này thé hiện bước chuyển 
đổi so với ngành công nghiệp thực phẩm. Coca-cola và Pepsico thể 
hiện bước chuyển đổi đi lên ngoạn mục so với thị trường chung vào 
1960 va 1980, nhung ca hai khong thể hiện bước chuyển đổi so với 
ngành công nghiệp giải khát. Vì vậy, chúng tôi có trong tay 11 công ty 
đã vượt qua 4 bước phân tích. (Ghi chú: tại thời điểm tuyển chọn ban 
đầu cho cuộc nghiên cứu, ba công ty không thỏa điều kiện dữ liệu 15 
năm — Circuit City, Fannie Mae, Wells Fargo. Chúng tôi tiếp tục theo 
đõi dữ liệu cho đến khi họ đạt đủ T+ 15 năm, để bảo đảm họ thỏa điều 
kiện “cao hơn thị trường 3 lần trong vòng 15 năm”. Cả ba đều đạt, và 
van được giữ trong danh sách). 


PHU LUC 1.B: TUYEN CHON 
CONG TY SO SANH TRUC TIEP 


Quy trình tuyển chọn công ty so sánh trực tiếp 


Mục đích của việc phân tích các công ty so sánh trực tiếp là nhằm 
tạo ra một “thí nghiệm có chủ đích về mặt lịch sử gần với thực tế 
nhất”. Ý tưởng khá đơn giản: Bằng cách tìm ra những công ty có cùng 
thâm niên, cùng có chung những cơ hội, chung ngành kinh doanh, 
chung một quá trình thành công như các công ty nhảy vọt vào thời 
điểm chuyển đổi, chúng tôi có thể phân tích so sánh trực tiếp để tìm 
ra những biến số khác biệt thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ 
đại. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra những công ty đáng lẽ đã có thể 
đạt được những gi tương tự như công ty nhảy vọt, nhưng cuối cùng 
lại không, rồi từ đó chúng tôi đặt câu hỏi: “Điểm khác biệt là gi?” 
Chúng tôi cũng thực hiện một quy trình tuyển chọn có hệ thống và 
cho điểm tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi công ty nhảy 
vọt. Quy trình này có 6 tiêu chuẩn sau: 


Tương tự về kinh doanh: Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so 
sánh có cùng sản phẩm hay dịch vụ như công ty nhảy vọt. 


Tương tự về tầm cỡ. Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh có 
cùng tầm cỡ như công ty nhảy vọt. Chúng tôi áp dụng nhất quán một 
ma trận điểm dựa trên tỉ lệ doanh thu của công ty so sánh và công ty 
nhảy vọt vào thời điểm chuyển đổi. 


Tương tự về thâm niên: Công ty so sánh cũng hoạt động trong 
cùng khoảng thời gian với công ty nhảy vọt. Chúng tôi cũng áp dụng 
nhất quán một số ma trận điểm dựa trên tỉ lệ thâm niên giữa công ty 
so sánh và công ty nhảy vọt. 


Tương tự về giá trị cổ phiếu: Lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với 
thị trường chung của công ty so sánh gần như tương tự với cong ty 
nhay vot tinh dén thoi diém chuyén đối. Tại thời điểm này, đồ thi của 
2 công ty bắt đầu tách ra, với công ty nhảy vọt vượt lên so với công ty 
so sánh từ đây. 


Thành công hơn Tại thời điểm chuyển đổi, công ty so sánh phải 


được đánh gia là thành công hơn công ty nhảy vot — lớn hon và có lợi 
nhuận cao hơn, có vị thế vững chắc hơn trên thị trường, và có danh 
tiếng hơn. Đây là một bài trắc nghiệm khó khăn, với lợi thế không 
nghiêng về cho các công ty nhảy vọt. 


Giá trị bề ngoài: Điều này bao gồm 2 yếu tố: (1) Công ty so sánh 
phải tương tự về ngành kinh doanh vào thời điểm được chọn vào 
cuộc nghiên cứu, và (2) công ty so sánh phải kém hơn công ty nhảy 
vọt về mặt thành công tại thời điểm được chọn vào cuộc nghiên cứu. 


Như vậy hai tiêu chuẩn thành công hơn và giá trị bề ngoài gắn 
liền với nhau: Thành công hơn bảo đảm rang công ty so sanh manh 
hơn công ty nhảy vot tại thoi điểm chuyển đổi, nhưng lại yếu hơn 
công ty nhảy vọt tại thời điểm được chọn làm mốc so sánh. 


Chúng tôi cho điểm các công ty so sánh dựa trên mỗi yếu tố trên 
theo thang điểm 4: 


4= Công ty so sánh thể hiện hoàn toàn đúng như tiêu chuẩn — 
không có vấn đề gì. 


3= Công ty so sánh thể hiện đúng như tiêu chuẩn — có một số vấn 
đề tuy không đáng kể nhưng cũng đủ để ngăn nó không được điểm 4. 


2= Công ty so sánh thể hiện không đúng như tiêu chuẩn — có 
những vấn đề khá lớn. 

1= Công ty so sánh hoàn toàn không thể hiện như tiêu chuẩn. 

Bảng sau đây liệt kê tất cả các công ty so sánh tương ứng với mỗi 
công ty nhảy vọt và điểm trung bình của họ dựa trên sáu tiêu chuẩn. 


Công ty được chọn là công ty so sánh trực tiếp là công ty có số điểm 
cao nhất. 


UpJohn 4.00 
Richardson-Merrill 3.25 


G.D.Searle & Co. 3.00 


Sterling Drugs 2.83 


Schering-Plough 2.70 
Bristol-Meyers 2.67 
USX 2.92 
National Steel Corporation 2.60 
Florida Steel 2.50 
Northwestern Stell and Wire Co. 2.40 
The Interlake Corporation 2.00 
Allegheny Teledyne 1.83 
Republic Stell Corporation 1.75 
Lykes Corporation 1.60 
Wheeling 1.50 


Inland được điểm cao hơn trong tiêu chuẩn về thâm niên. Bethlehem được 
điểm cao hơn trong tiêu chuẩn thành công hơn và giá trị bề ngoài; vì vậy chúng tôi 
chọn Bethlehem khi cả hai có tổng điểm bằng nhau. 


Philip Morris 
R.J. Reynolds Tobacco 3.50 
American Tobaco 3.40 


Liggett Group, Inc. 3.25 


Lorillard Industries 


Pitney Bowes 
Addressograph-Multigraph 
Burroughs (now Unisys) 
Smith-Corona 
Xerox 
NCR 
IBM 
Cotrol Data 
Eckerd 
Revco D.S.,Inc. 


Rite Aid Corporation 


Wells Fargo 
Bank of America 
First Chicago 
NationsBank 
Mellon 


Continental Illinois 


3.20 


3-33 


3-17 


3-17 


3.00 


3.00 


3.42 


2.83 


2.58 


2.33 


2.25 


2.00 


1.33 


3.42 


2.67 


2.17 


Bank of Boston 2.83 
First Interstate 2.25 
Norwest 2.17 
First Pennsylvania 2.00 
Interfirst 1.75 
PHU LUC 1.C 
CÁC CÔNG TY NGẮN NGÀY 
Số 
Công ty năm đạt phiếu tích lũy so với 
ngắn ngày kết quả thị trường trong 10 
cao năm tiếp theo* 
Burroughs 10.08 13.76 
Chrysler 5.67 10.54 
Harris 6.42 6.63 
Hasbro 6.33 35.00 
Rubbermaid 10.83 6.97 
Teledyne 9.42 17.95 
oo S6 trung vi 7.92 12.15 
Trung binh 8.125 15.14 


Ti lệ lợi nhuận có 


Tỉ lệ lợi nhuận cổ 
phiếu tích lũy so với 
thị trường trong 10 
năm tiếp theo ** 


O.21 
0.69 
0.16 
0.63 
0.31 (1) 
0.22 


0.26 


0.37 


TB cac cong 4.91 (ii) 2.02 (iii) 
ty nhay vot trong 


cung giai doan 


(*) Day là số năm tinh từ thoi điểm chuyển đổi đi lên đến lúc đạt đỉnh, tức là 
lúc các công ty ngắn ngày bắt đầu tụt giảm so với thị trường. 


(**) Khi tỉ lệ này dưới 1.0, điều này có nghĩa là giá tri bị giảm so với thi 
trường. Ví dụ, nếu tỉ lệ là o.o2, thì với mỗi đô ban đầu tư vào công ty này, bạn lỗ 
mất 80% so với những gi bạn thu được nếu ban đem đồng đô này đầu tư vào thị 
trường chung trong cùng khoảng thời gian. 


(***) Số trung vi là trị số lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí giữa trong day 
số. 


(i) Dữ liệu cua Rubbermaid chỉ có 7.17 năm sau khi đạt đỉnh, do công 
ty bị mua lại. 


(ii) Số này được tinh như sau: Đối với mỗi công ty nhảy vot, tính tỉ lệ 
lợi nhuận cổ phiếu tích lũy so với thị trường từ thời điểm chuyển đổi đến lúc đạt 
8.125 năm (8.125 là chu kỳ tăng trường trung bình của các công ty ngắn ngày), sau 
đó tính giá trị trung bình của các công ty ngắn ngày), sau đó tính giá trị trung bình 
của cả 11 công ty nhảy vọt tại thời điểm T+8.125. (Đầu tư 1 đồng vào thị trường và 
vào công ty tại thời điểm chuyển đổi và thu lại vào thời điểm T+8.125). 


(iii) Đối với mỗi công ty nhảy vọt, tính tỉ lệ lợi nhuận cổ phiếu tích liy 
so với thị trường trong khoảng thời gian từ T+8.125 đến T+18.125, và lấy số trung 
bình cho cả 11 công ty tại thời điểm T+18.125. (Đầu tư 1 đồng vào thị trường và vào 
công ty tại thời điểm T+8.125 và thu lại vào thời điểm T+18.125). Nếu dữ liệu về 
công ty kết thúc trước T+18.125, chúng tôi dùng con số cuối cùng làm số trung 
bình. Đối với Wells Fargo, chúng tôi dùng con số cuối cùng trước khi sát nhập với 
Norwest vào năm 1998 (30-10-1998). 


Sơ đồ sau thé hiện mô hình kinh điển của các công ty ngắn ngày 


PHU LUC 1.D: TONG QUAN VE CAC 
BUOC NGHIEN CUU 


Một khi 28 công ty đã được tuyển chọn (11 công ty nhảy vọt, 11 
công ty so sánh trực tiếp, 6 công ty ngắn ngày), các bước phân tích 
sau đã được nhóm nghiên cứu thực hiện. 


Đối với mỗi công ty, một thành viên trong nhóm sẽ đi tìm và thu 
thập tất cả các bài báo hay tài liệu đã được xuất bản về công ty này, 
bao gồm: 


1.Tất cả các bài báo lớn viết về công ty trong suốt quá trình hoạt 
động của nó, từ các nguồn đa dạng như Forbes, Fortune, Business 
Week, Wall street Journal, Nation’s Business, New York Times, US 
News, New Republic, Harvard Business Review, Economist và một số 
bài báo chọn loc từ các nguồn khác trong ngành kinh doanh hay theo 
chủ đề. 


2.Các tài liệu thu thập trực tiếp từ công ty, đặc biệt là các quyển 
sách, bài báo, bài phát biểu của các nhà điều hành, các ấn phẩm lưu 
hành nội bộ, báo cáo hoạt động hàng năm, và những tài liệu khác. 


3.Những quyển sách viết về ngành kinh doanh, về công ty, hay về 
nhà lãnh đạo của công ty được xuất bản bởi chính công ty hay của 
một nhà quan sát bên ngoài. 


4.Các tình huống kinh doanh hay bản phân tích ngành được thảo 
luận trong chương trình học. 


5.Các tài liệu tham khảo trong ngành như Từ điển Tiểu Sử các 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, Từ điển thế giới về lịch sử hoạt động 
công ty, Cẩm nang các công ty của Hoover, Sự phát triển các ngành 
kinh doanh trên nước Mỹ, và các nguồn tương tự. 


6.Cac báo cáo thường niên, các bản bao cáo lãnh đạo, bao cáo của 
các nhà phân tích, hay bất cứ tài liệu nào liên quan đến công ty, đặc 
biệt là trong giai đoạn chuyển đổi. Sau đó đối với mỗi công ty, các nhà 
nghiên cứu sẽ mã hóa tất cả các thông tin thành một “tài liệu mã”, 
được sắp xếp theo các danh mục sau, và được bắt đầu từ lúc công ty 
thành lập đến ngày nay: 


Danh mục mã hóa 1: Quá trình thành lập: những mục thuộc về 
“phần cứng” như cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, các chính sách và 
đường lối, các hệ thống, cơ chế khen thưởng, cơ cấu sở hữu. 


Danh mục mã hóa 2: Các yếu tố xã hội: những mục thuộc về 
“phần mềm” như thói quen văn hóa doanh nghiệp, các chính sách về 
con người, các quy tắc, lễ nghị, huyền thoại hay những cầu chuyện 
truyền miệng, sự tương tác giữa các nhóm, phong cách quản lý, và 
những đề mục liên quan. 


Danh mục mã hóa 3: Chiến lược kinh doanh, quy trình chiến 
lược: những yếu tố căn bản của chiến lược doanh nghiệp, quy trình 
hình thành chiến lược, bao gồm những vụ sát nhập và mua các công 
ty khác có quy mô lớn. 


Danh mục mã hóa 4: Thị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường: 
những yếu tố quan trọng trong môi trường cạnh tranh và môi trường 
bên ngoài của công ty-đối thủ cạnh tranh chính, những hoạt động 
chính của đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi lớn, sự thay đổi lớn trong 
thị trường, những sự kiện trong nước hay trên thế : giới có ảnh hưởng 
lớn đến công ty, các điều duật của chính phú, các vấn đề về tổ chức 
ngành, các thay đổi lớn về công nghệ, và những đề mục liên quan. 

Bao gồm cả những dữ liệu về mối quan hệ của công ty với Wall street. 


Danh mục mã hóa 5: Lãnh đạo: các yếu tố liên quan đến lãnh đạo, 
cá nhà điều hành chính, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, 
thành viên hội đồng quản trị, các dữ liệu thú vị về người tiền nhiệm, 
phong cách lãnh đạo, vv... 


Danh mục mã hóa 6: Sản phẩm và dịch vụ: các sản phẩm và dịch 
vụ quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 


Danh mục mã hóa 7: Cơ sở vật chất và địa điểm: các yếu tố quan 
trọng trong cách công ty quản lý cơ sở vật chất, sắp xếp các nhà máy 


hay van phong, các tiện nghi mới v.v..., bao gồm những quyết định 
quan trọng về địa điểm đặt trụ sở các bộ phận chính trong công ty. 


Danh mục mã hóa 8: Ứng dụng công nghệ: các doanh nghiệp ú ứng 
dụng công nghệ: công nghệ thông tin, các quy trình và thiết bị tối tân, 
hệ thống tổ chức công việc và các đề mục tương tự. 


Danh muc mã hóa 9: Tầm nhìn: giá trị cốt lõi, mục đích và những 
tham vọng: những yếu tố này liệu có tồn tại | không? Nếu có, chúng 
được đưa ra như thế nào? Có phải những yếu tố này chỉ tồn tại vào 
những thời điểm nhất định mà thôi? Vai trò của chúng là gì? Nếu 
doanh nghiệp có những giá tri và mục đích cao cả, liệu chúng có được 
bảo về hay đã bị biến đổi? 


Danh mục mã hóa 10A (đối với riêng các công ty so sánh trực 
tiếp): Thay đổi/Hành động chuyển ¢ đổi trong giai đoạn các công ty 
nhảy vọt tương ứng đang chuyên đổi: Những cố gắng lớn để thay đổi 
cong ty, để kích hoạt, để kích hoạt một sự chuyển đổi, trong khoảng 
thời gian 10 năm trước và 10 năm sau thời điểm chuyển đổi của công 
ty nhảy vọt tương ứng 


Danh mục mã hóa 10B (đối voi riêng những công ty ngắn ngày): 
Các giai đoạn cố gang chuyén đối: Trong vòng 10 năm trước và trong 
giai đoạn cố gắng chuyển. đổi, những đề xuất thay đổi quan trọng và 
những hoạt động củng cố đề xuất này do doanh nghiệp thực hiện. 


Danh mục mã hóa 11 (đối với riêng những công ty ngắn ngày): 
Quá: trình tụt lại sau khi chuyển đổi: trong vòng 10 năm sau giai đoạn 
cố gắng chuyển đổi, những yếu tố lớn có vẻ như đã đóng góp vào việc 
doanh nghiệp không giữ vững được kết quả chuyển đổi. 


Chúng tôi thực hiện phân. tích tài chính rất chi tiết cho mỗi công 
ty, xem xét toàn bộ các biến số tài chính trong 980 năm dữ liệu tổng 
cộng (trung bình mỗi công ty là 35 năm * 28 công ty). Điều này bao 
gồm việc thu thập các dữ liệu thô về thu nhập và cân đối thu chi, xem 
xét các biến số sau trong cả hai thập niên trước và sau giai đoạn 
chuyển đổi. 


Tổng doanh thu tinh bang đồng đô danh nghĩa và đồng đô 


thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát) 


Tăng trưởng doanh thu 

Tang trưởng lợi nhuận 

Tỉ suất lợi nhuận 

Tỉ số hoàn vốn trên doanh thu 


Doanh thu trên mỗi nhân viên tính trên đồng đô danh nghĩa 


và thực tế 


Lợi nhuận trên môi nhân viên tính trên đồng đô danh nghĩa 


và thực tế 


thu 


thu 


Tài sản, nhà máy và thiết bị 
Ti số chi trả cổ tức 


Chi phí bán hàng, quản lý chung tính theo phần trăm doanh 
Chi phí nghiên cứu và phát triển tinh theo phần trăm doanh 


Kỳ thu tiền (tính theo ngày) 


Tỉ số luân chuyển hàng tồn kho 
Tỉ số hoàn vốn cổ phần 

Tỉ số nợ 

Tỉ số nợ dài hạn 


Chỉ phí lãi suất tính theo phần trăm doanh thu 


- Giá cổ phiếu cao trên thu nhập một cổ phiếu 
-  Gid cổ phiếu thấp trên thu nhập một cổ phiếu 


- _ Giá cổ phiếu trung bình trên thu nhập một cổ phiếu 


Chúng tôi thực hiện các buổi phỏng vấn đối với lãnh đạo cấp cao 
và thành viên Hội đồng quản trị, tập trung vào những người đương 
nhiệm trong giai doan chuyén dói. Chüng tói tién hành ghi chép lai tat 
cà các cuóc phóng ván và phán loai thóng tin theo các danh muc má 
hóa ở trên. 


- Abbott: 8 

- Circuit City: 8 

- Fannie Mae: 10 

- Gillette: 6 

- Kimberly-Clark: 7 
- Kroger: 6 

- Nucor: 7 

- Philip Morris: 6 

- Pitney Bowes: 9 

- Walgreens: 8 


- Wells Fargo: 9 


Tổng cộng: 84 
Các câu hỏi đặt ra trong cuộc phỏng vấn 


- _ Ông/bà vui lòng miêu tả ngắn gọn về mối quan hệ với công 
ty-số năm tham gia và các trách nhiệm chính? 


- Ong/ba đánh giá đâu là 5 yếu tố hàng đầu đóng gop vao hay 
gay ra sự chuyển hướng đi lên của hiệu suất trong những năm từ (10 
năm trước thời điểm chuyển đổi?) đến (1o năm sau thời điểm chuyển 
đổi?) 


-.. Bay giờ hãy nhìn nhận từng yếu tố, tôi có 100 điểm và muốn 
ông bà cho điểm các yếu tố này dựa trên tầm quan trọng của nó đối 
với quá trình chuyển đổi (tổng số điểm của 5 yếu tố là 1oo) 


- Xin 6 ong bà vui lòng nói ro thêm về (hai hay ba) yếu tố hàng 
đầu? Ông/bà có thể đưa ra những ví dụ cụ thể để minh họa cho yếu tố 
này không? 


- (Nếu có) Ông/bà hãy nhớ lại, công ty đã bắt đầu đưa ra 
quyết định chính dẫn đến quá trình chuyển đổi khi nào (vào khoảng 
năm nào?) 


- (Néu có) Điều gì đã kích hoạt quyết định phải thực hiện một 
cuộc chuyển đổi lớn? 


- Vui long miéu ta quy trình đưa ra quyết định chính và phát 
triển chiến lược chính trong giai đoạn chuyên đổi- không phải những 
quyết định công ty đã đưa ra, mà làm thế nào để đi đến những quyết 
định này? 


- _ Vai trò (nếu có) của các nhà tư vấn và cố vấn bên ngoài trong 
việc đưa ra các quyết định quan trọng? 


- Trén thang điểm từ 1 đến 10, ông/bà hãy cho biết mức độ tự 
tin của mình vào những quyết định vào thời điểm xác lập, trước khi 
biết được kết quả của chúng? (Mười nghĩa là ông/bà hoàn toàn tự tin 
rằng đây là những quyết định đúng đắn có khả năng thành công cao. 
Một nghĩa là ông/bà không tự tin lắm vào quyết định; chúng quá liều 
linh-nhu một lần thay súc sắc). 


- _ (Nếu điểm tự tin bang 6 hoặc cao hơn) Điều gì giúp ông/bà 
tự tin vào những quyết định này? 


- Lam thế nào công ty kêu gọi được sự tận tâm và đồng lòng 
với những quyết định của mình? 


- Công ty có ý thức được quyết định của mình phải kích hoạt 
một cuộc thay đổi hay chuyển đổi lớn trong khoảng thời gian này 
không? 


- Ông/Bà có thể đưa ra một dẫn chứng cu thể minh họa điều 
này? 


- Có điều gì ông/bà cố gắng thực hiện trong quá trình chuyển 
đổi nhưng không thành công? 


- Công ty đã đối phó như thế nào trước ap. lực ngắn hạn của 
Wall Street trong khi vẫn đưa ra những thay đổi và đầu tư dài hạn cho 
tương lai? 


- Nhiéu cong ty đã thực hiện những chương trình và kế hoạch 
thay đổi, nhưng nỗ lực của họ không mang lại kết quả lâu dài. Một 
trong những khía cạnh đáng ghi nhận của quá trình chuyển đổi tại 
công ty nhảy vọt là sự bền vững — không chỉ là một bước nhảy vọt 
ngắn hạn. Chúng tôi nhận thấy điều này là phi thường. Điều gì đã 
đem lại sự khác biệt [cho công ty nhảy vọt]? Đây là những yếu tố 
chính trong việc giữ vững kết quả chuyển đổi không chỉ trong vòng 
vài năm đầu? 


- Chung tôi sẽ so sánh công ty nhảy vọt với các công ty đối 
trọng, là công ty cũng hoạt động trong cùng một ngành nhưng không 
giống như công. ty nhảy vọt, họ không thể hiện một sự chuyển đổi 
quan trọng và bền vững về mặt hiệu suất lao động. Dau là sự khác biệt 
của công ty nhảy vọt đã giúp họ thực hiện chuyển đổi? những công ty 
khác đáng lẽ cũng có thé làm như óng/bà đã làm, nhưng họ lại không; 
có điều gì ông/bà có mà họ lại không có? 


- Ông/bà có thể đưa ra một vi dụ đặc biệt mạnh mẽ từ sự trải 
nghiệm hay quan sát của mình mà theo ô ông, minh họa rõ nét điều cốt 
lõi trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại tại [công ty nhảy vọt]? 


- Ông/bà có dé nghị chúng tôi nên phỏng van ai nữa không? 

o Nhóm quản lý trong và sau thời điểm chuyển đổi. 

o Thành viên Hội đồng quản tri hay những người quan trọng 
bên ngoài. 


- . Ông/bà có nhận thấy có câu hỏi nào chúng tôi nên hỏi, 
nhưng van chưa đưa ra? 


Chúng tôi thực hiện một loạt đơn vị phân tích đặc biệt. Những 
đơn vị này được thiết kế để làm sáng tỏ câu hỏi từ tốt đến vĩ đại bang 
cách so sánh theo hệ thống va ( nếu có thể) lương hóa các biến số 
chính giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. 


Mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh. 

Đơn vị phân tích này nhằm tìm hiểu vai trò của việc mua lại 
doanh nghiệp và đa dang hoa nganh kinh doanh trong qua trinh 
chuyển đổi từ tốt đến vi dai. 

Mục tiêu: 

1. Đâu là sự khác biệt vé lượng trong việc mua lại doanh nghiệp và 
đa dạng hóa ngành kinh doanh, nếu có, giữa giai đoạn trước và sau 


thời điểm chuyển đổi với các công ty nhảy vọt? 


2. Sự khác biệt trong việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa 
ngành kinh doanh giữa công ty nhảy vọt và công ty so sánh trực tiếp? 


3. Sự khác biệt trong việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa 
ngành kinh doanh giữa công ty nhảy vọt và công ty ngắn ngày? 


Để thực hiện cuộc phân tích này, chúng tôi đã thiết lập một hệ 
thống dữ liệu cho các công ty theo từng năm: 


1. Danh sách các vụ mua lại công ty trong năm và gia tri tài chính 
của chúng. 


2. Tổng số vu mua lai công ty trong năm. 
3. Tổng cộng quy mô tất cả các vụ mua lại công ty trong năm. 


4. Danh sách các vụ đã bán di công ty trong năm và giá tri tài 
chính của chúng. 


5. Tổng số vụ bán đi công ty trong năm. 
6. Tổng cộng quy mô tất cả các vụ bán đi công ty trong năm. 


Từ những dữ liệu này, chúng tôi đã thực hiện tám cuộc phân tích 
chủ yếu: 


1. Các công ty nhảy vọt: trước và sau thời điểm chuyển đổi. 


2. Các công ty nhảy vot so với các công ty đối trọng: trước và sau 
thời điểm chuyển đổi. 


3. Các công ty ngắn ngày: một thập niên trước và sau thời điểm 
chuyển đổi. 


4. Tổng kết phân tích một thập niên trước và sau thời điểm 
chuyển đổi: công ty nhảy vọt so với công ty so sánh trực tiếp và công 


ty ngắn ngày. 
5. Công ty nhảy vọt: thời điểm chuyển đổi đến nay. 


6. Công ty nhảy vọt so với công ty đối trọng: thời điểm chuyển đổi 
đến 1998. 


7. Công ty ngắn ngày: thời điểm chuyển đổi đến 1oo8. Thực hiện 
phân tích tương tự cho công ty nhảy vọt từ thời điểm chuyển đổi đến 
1098. 


8. Tổng kết, từ thời điểm chuyển đổi đến 1998: cong ty nhay vot 
so với cóng ty so sánh trực tiếp và công ty ngắn ngày. 


Ngoài ra, cuộc phân tích này còn xem xét về chất các vụ mua lại 
doanh nghiệp và bán đi công ty, thông qua các câu hỏi như: 


1. Chiến lược tổng quát về mua lại doanh nghiệp. 
2. Chiến lược tổng quát về sát nhập doanh nghiệp được mua lại. 
3. Thành công cuối cùng những vụ sát nhập chính. 


4. Thành công cuối cùng của chiến lược mua lại doanh nghiệp 
nói chung. 


Phân tích hiệu suất ngành 


Trong cuộc phân tích này, chúng tôi xem xét hiệu suất hoạt động 
của công ty SO VỚI ngành kinh doanh. Mục đích của cuộc phân tích là 
quyết định xem liệu công ty có đang ở trong một ngành kinh doanh 
thuận lợi tại thời điểm chuyển đổi không. Chúng tôi thiết lập những 
bảng tính để định lượng mỗi ngành kinh doanh so với công ty, nhằm 
quyết định mối liên hệ giữa hai chủ thể. 


Chúng tôi so sánh ngành kinh doanh mà công ty nhảy vọt đang 
hoạt động trong mối tương quan với tất cả các ngành khác được đề 
cập trong quyển Sổ tay nhà phân tích Standard&Poor trong khoảng 
thời gian từ lúc chuyển đổi đến 1995. Chúng tôi áp dụng quy trinh 
sau: 


1. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, xác định tất cả các ngành kinh 
doanh được đề cập trong quyền Sổ tay nhà phân tích Standard & Poor 
từ thời điểm chuyển đổi đến 1995. 


2. Đối với mỗi ngành kinh doanh, dung tổng lợi nhuận tại thời 
điểm chuyển đổi của công ty nhảy vọt tương ứng đến 1995 để xác 
định tỉ lệ phần trăm thay đổi trong tổng lợi nhuận trong khoảng thời 
gian từ năm chuyển đổi đến 1995. 


3. Xếp hạng các ngành kinh doanh theo tỉ lệ phần trăm này. 
Phân tích tỉ lệ thay thế lãnh đạo 
Don vi phan tích này xem xét mức độ thay đổi đội ngũ điều hành 


trong công ty vào các thời điểm quan trọng trong quá trình kinh 
doanh. 


Với những thông tin từ ban Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp 
Moody, chúng tôi tính toán tỉ lệ thay đổi trong các công ty nhảy vọt so 
với công ty đối trọng. 


Tỉ lệ nghỉ việc trung bình trong thập niên trước chuyển đổi. 


Tỉ lệ nghỉ việc trung bình trong thập niên sau chuyển đổi. 


- Tỉ lệ tuyển thêm trung bình trong thập niên trước chuyển 


Tỉ lệ tuyển thêm trung bình trong thập niên sau chuyển đổi. 


- Tỉ lệ tổng thay đổi đổi trung binh trong thập niên trước 
chuyển đổi. 


- Tỉ lệ tổng thay đổi đổi trung bình trong thập niên sau chuyển 
đổi. 


Phân tích tương tự cho đến 1oo8. 


Mục tiêu: 


1. Đâu là sự khác biệt về lượng trong tỉ lệ thay đổi cấp điều hành, 
nếu có, giữa giai đoạn trước và sau chuyển đổi đối với công ty nhảy 
vọt? 


2. Đâu là sự khác biệt trong tỉ lệ thay đổi cấp điều hành giữa công 
ty nhảy vọt và công ty đối trọng? 


3. Dau là sự khác biệt trong tỉ lệ thay đổi cấp điều hành giữa công 
ty nhảy vọt và công ty ngắn ngày? 


Phân tích Tổng giám đốc 

Chúng tôi xem xét tổng cộng 56 Tổng giám đốc. Cho mỗi nhóm 
Tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đối tại ba nhóm công ty (công 
ty nhảy vọt, công ty so sánh trực tiếp , công ty ngắn ngày), chúng tôi 


thực hiện một cuộc phân tích về chất dựa trên: 


1. Phong cách lãnh đạo 


2. Cá tinh điều hành 
3. Cuộc sống riêng 


4. Những gì họ đánh giá là 5 ưu tiên hàng đầu đối với một Tổng 
giám đốc. 

Cũng cho mỗi nhóm công ty, chúng tôi xem xét lý lịch và thâm 
niên của các Tổng giám đốc. Bắt đầu với những, Tổng giám đốc đương 
nhiệm trong giai đoạn mười năm trước thời điểm chuyển đổi cho đến 
1997, chúng tôi xác định: 


1. Liệu có phải vi Tong giám đốc nay được thuê ngoài vào giữ 
ngay chức Tổng giám đốc. 


2. Số năm làm việc trong công ty trước khi trở thành Tổng giám 
đốc. 


3. Số tuổi vào thời điểm làm Tổng giám đốc. 
4. Năm bắt đầu và năm kết thúc vai trò Tổng giám đốc. 
5. Số năm nắm quyền Tổng giám đốc. 


6. Trách nhiệm nắm giữ vào thời điểm ngay trước khi làm Tổng 
giám đốc. 

7. Các yếu tố để được chọn làm Tổng giám đốc (tại sao được chọn 
làm Tổng giám đốc). 


8. Quá trình học vấn (đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu - ví dụ như 
luật, kinh tế - và bằng cấp đạt được). 


9. Kinh nghiệm làm việc và những kinh nghiệm khác (ví dụ như 
quan ngũ) trước khi tham gia công ty. 


Chế độ lương thưởng cho cấp điều hành 
Đơn vị này xem xét chế độ lương thưởng cho cấp điều hành trong 


các công ty được nghiên cứu. Đối với 28 công ty, trong khoảng thời 
gian mười năm trước thời điểm chuyển đổi cho đến 1oo8, chúng tôi 


thu nhập dit liệu va thực hiện rất nhiều cuộc phân tích. 


1. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo 
phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


2. Số lương thưởng bằng tiền mặt của Tổng giám. đốc tính theo 
phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


3. Số lương thưởng của Tổng giám đốc tính theo phần trăm giá tri 
ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


4. Sự khác biệt giữa tổng lương thưởng của Tổng giám đốc và 
trung bình bốn nhà điều hành cấp ‹ cao nhất tính theo phần trăm giá 
trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi so với thời điểm 1o năm sau 
chuyển đổi. 


5. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo 
tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


6. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo vào năm 
chuyển đổi. 


7. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo 
phần trăm doanh số vào năm chuyển đổi. 


8. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo 
phần trăm giá trị tài sản vào năm chuyển đổi. 


9. Tổng số lương thưởng bằng tiền mặt của bốn vị lãnh đạo cao 
nhất tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển 
đổi. 


10. Tổng SỐ lương thưởng của bốn đơn vị lãnh đạo cao 
nhất tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


11. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh 
đạo vào năm chuyển đổi. 


12. Tổng số lương thưởng của Tổng giám đốc tính theo 
phần trăm thu nhập ròng. 


13. Sự khác biệt về lương thưởng của Tổng giám đốc so với 
trung bình bốn vị lãnh đạo cao nhất trong công ty. 


14. Sự khác biệt về lương thưởng của Tổng giám đốc so với 
trung bình bốn vị lãnh đạo cao nhất trong công ty tính theo phần trăm 
doanh thu. 


15. Sự khác biệt về lương thưởng của Tổng giám đốc so với 
trung bình bốn vị lãnh đạo cao nhất trong công ty tính theo phần trăm 
thu nhập ròng. 


16. Trung bình tổng lương thưởng của các giám, đốc và 
lãnh đạo tính theo phần trăm doanh số vào năm chuyển đổi. 


17: Trung bình tông lwong thưởng của các giám đốc và lãnh 
đạo tính theo phần trăm thu nhập ròng vào năm chuyển đổi. 


18. Tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính 
theo phần trăm thu nhập ròng vào năm chuyển đổi. 


19. Số lương thưởng bằng tiền mặt của Tổng giám đốc tính 
theo phần trăm thu nhập ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


20. Giá trị cổ phiếu Tổng giám đốc được nhận mỗi năm 
tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 


21. Giá trị cổ phiếu bốn vị lãnh đạo cao nhất được nhận 
mỗi năm tính theo phần trăm doanh số của công ty vào năm chuyển 
đổi. 


22. Giá trị cổ phiếu bốn vị lãnh đạo cao nhất được nhận 
mỗi năm tính theo phần trăm tài sản của công ty vào năm chuyển đổi. 


23. Giá trị cổ phiếu bốn vị lãnh đạo cao nhất được nhận 
mỗi năm tính theo phần trăm giá trị ròng của mỗi công ty vào năm 
chuyển đổi. 


24. Số lương thưởng của Tổng giám đốc tính theo phần 
trăm doanh số của công ty vào thời điểm 1o năm sau chuyển đổi. 


25. Số lương thưởng của bốn vi lãnh dao cao cáp nhất tính 


theo phan trăm doanh số của công ty vào thời điểm 10 năm sau 
chuyển đổi. 


Mục tiêu: 


1. Đâu là sự khác biệt về lượng nếu có giữa, SỐ luong thuóng cho 
lành dao giữa giai đoạn trước và sau chuyển đổi đối với các công ty 
nhảy vọt? 


2. Sự khác biệt giữa các công ty nhảy vọt và công ty đối trọng 
trong gia tri lương thưởng? 


3. Sự khác biệt giữa các công ty nhảy vọt va công ty ngắn ngày 
trong gia tri lương thưởng? 


Vai trò của sa thải hàng loạt 


Trong đơn vị này, chúng tôi cố gắng xem xét các bằng chứng sa 
thải hàng loạt được xem như một chiến thuật cố tình để cải thiện tình 
hình hoạt động trong các công ty nhảy vọt, công ty đối trọng, công ty 
ngắn ngày. Chúng tôi xem xét: 


1. Tổng số nhân viên theo từng năm, tinh từ 10 năm trước thời 
điểm chuyển đổi đến năm 1998. 


2. Bang chứng cho thấy sa thải hang loạt là một chiến thuật quan 
trọng để cải thiện tình hình hoạt động trong vòng 10 năm trước và 
sau thời điểm chuyển đổi. 


3. Nếu sa thải hàng loạt diện ra, đếm số người bị sa thải, tính theo 
đầu người và phần trăm tổng số nhân viên. 


Phân tích vai trò chủ sở hữu doanh nghiệp 
Don vị này xem xét mức độ truyền: thông phản ánh các công ty 
nhảy vọt, công ty đối trọng, công ty ngắn ngày. Trong khoảng thời 


gian 10 năm trước và sau thời điểm nhảy vọt, chúng tôi xem xét: 


1. Tông số bài viết trong thập niên trước và sau thời điểm nhảy 
vọt. 


2, Tong số bài viết riêng về công ty trong thập niên trước và sau 
thời điểm nhảy vọt. 


?» 66 


3. Tổng số bài viết về quá trình ' “chuyển đổi”, “xoay chuyển tình 
thế” đang diễn ra trong công ty trong thập niên trước và sau thời 
điểm chuyển đổi. 

4- Tổng số bài viết “đặc biệt tích cực” , tổng số bài viết ‘ trung tính” 
và tong số bài viết “đặc biệt tiêu cực” trong thập niên trước và sau 
thời điểm nhảy vọt. 

Phân tích công nghệ 


Đơn vị này xem xét vai trò của công nghệ, chủ yếu dựa vào các 
cuộc phỏng vấn với cấp lãnh đạo và các tài liệu viết: 


1. Sự tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. 
2. Thời điểm thực hiện công nghệ. 
3. Tiêu chuẩn chọn lựa công nghệ 


4. Vai trò của công nghệ trong sự suy tàn của các công ty đối 
trọng. 


Cuối cùng, ngoài các cuộc phân tích trên, chúng tôi còn thực hiện 
một số bộ khung phân tích so sánh khi chúng tôi tiến hành . Đây là 
những bài phân tích không chỉ tiết như phần trên, mặc dù cũng rút ra 
từ các dữ liệu thu thập được cho cuộc nghiên cứu. Các bài phân tích 
này bao gồm: 


- Các hành động táo bao của doanh nghiệp. 


- Quá trình tiến hóa hay cách mang trong doanh nghiệp. 


Giai cấp điều hành và chủ nghĩa quân bình. 


- Nguyên nhân sút giảm của những công ty một thói vi dai. 


Phân tích ba vòng tròn va sự phù hợp với giá tri và mục đích cốt 
lõi. 


Thời gian xây dựng nền tảng trước khi nhảy vot. 
Thời điểm đưa ra khái niệm con nhim so với thời điểm con nhím. 
Phân tích sự kế nhiệm và tỉ lệ thành công của người kế nhiệm. 


Vai trò của lãnh đạo trong sự sút giảm của những công ty một 
thời vĩ đại. 


PHU LUC 2.A: PHAN TICH NGUOI 
GÓC TONG GIÁM ĐỘC 


Bảng tóm tắt sau cho thấy tổng số Tổng giám đốc được đề bạt từ 
bên trong hay mời từ bên ngoài vào. Đối với môi công ty nhảy ` vọt, 
chúng tôi xem xét toàn bộ Tổng giám đốc trong giai đoạn 10 năm 
trước thời điểm nhảy vọt đến 1oo8. Đối với công ty đối trọng, chúng 
tôi cũng thực hiện phân tích tương tự, tương ứng với thời điểm 
chuyển đổi của công ty nhảy vọt được so sánh trực tiếp. Đối với công 
ty ngắn ngày, chúng tôi xem xét giai đoạn 10 năm trước khi họ cố 
gang chuyển đổi đến 1998. Chúng tôi tính số Tổng giám đốc chỉ mới 
làm việc trong công ty 1 năm hoặc ít hơn là người được mời từ ngoài 
vào. 


Công ty Số Tổng Số người từ Phần trăm người 
nhảy vọt giám đốc bên ngoài từ bên ngoài 
Abbott 6 o o% 
Circuit 0 
City 3 k a 

Fannie 9 
Mae 4 3 5070 
Gillette 3 O o% 
Kimberly- o 
Clark 4 x Đài 
Kroger 4 O o% 
Nucor 2 O o% 
Philip 6 o o% 


Morris 


Pitney 
Bowes 


Walgreens 


Wells 
Fargo 


Tổng cộng 


Công ty so 
sánh trực tiếp 


Upjohn 
Silo 
Great Western 


Warner- 
Lambert 


Scott Paper 
A&P 


Bethlehem 
Stell 


R. J. Reynolds 
Addressograph 


Eckerd 


4 
3 
3 
42 

Số Tổng 
giám đốc 

6 

6 

3 

5 

5 

7 

6 

9 

10 


Số người từ 
bên ngoài 


0% 


0% 


0% 


4.76% 


Phần trăm người 
từ bên ngoài 


33% 
67% 
096 

2096 


2096 


2996 


096 


33% 


70% 


0% 


Bank of 


O, 
America 2 2 0% 
Tõng công 65 20 30.77% 
Cô 4 s Té p Số người Phần trăm 
CHỮ bộ HỘI PPAR Em tir bén ngoài người từ bên ngoài 
Burroughs 6 2 33% 
Chrysler 4 3 75% 
Harrles 5 O o% 
Hasbro 3 O 096 
Rubbermaid 4 1 2596 
Teledyne 3 o o% 
Tổng cộng 25 6 24% 
Tổng cộng của o 
nhóm công ty đối trong a 20 SR 
Tong Số Phần Tỉ lệ công ty 
số tổng ngườitừ trăm ngườitừ đối trọng và công 
giám đốc bênngoài bên ngoài ty nhảy vọt 


nhả cn 6% 
y vot 42 2 4.70% 


Công ty so 6 
sánh trực tiếp 9 


; Cong ty 25 
ngắn ngày 
Tổng cộng 
nhóm công ty 9O 
đối trọng 
Số 
công ty 
Công ty bí 
nhảy vọt 
Công ty 
so sánh trực 11 
tiếp 
Công ty 6 
ngắn ngày 
Tổng 
công ty nhóm à 
cóng ty dói y 


trong 


20 


26 


Số công 
ty thuê Tổng 
giám đốc bên 
ngoài 


1O 


30.77% 


24% 


28.8996 


Phan trăm số 
công ty thuê Tổng 
giám đốc bên 
ngoài 


9.09% 


63.64% 


50% 


58.82% 


6.46% 


5-04 


6.07 


Ti lệ công 


ty đối trọng và 


công ty nhảy 


vọt 


7.O 


5:5 


6.47 


PHU LUC 5.A: XEP HANG PHAN 
TICH NGANH 


Chúng tôi so sánh ngành hoạt động của công ty nhảy vọt trên 
tương quan với tất cả các ngành kinh doanh được liệt kê trong Sổ tay 
các Nhà phân tích Standard& Poor trong khoảng thời gian từ thời 
điểm chuyển đổi đến 1995. Chúng tôi thực hiện theo quy trình sau: 


1. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, xác định tất cả các ngành kinh 
doanh được liệt kê trong Sổ tay Nhà phân tích Standard & Poor từ 
thời điểm chuyển đối đến 1995. 


2. Đối với mỗi ngành kinh doanh này, sử dụng tổng lợi nhuận từ 
năm chuyển đổi của công ty tương ứng đến 1oo5, để xác định tỉ lệ 
thay đổi về tổng lợi nhuận trong giai đoạn từ thời điểm chuyển đổi 
đến năm 1995. 


3. Xếp hạng các ngành kinh doanh theo tỉ lệ lợi nhuận trong giai 
đoạn này. 


Bảng dưới đây cho thấy công ty không nhất thiết phải hoạt động 
trong một ngành kinh doanh vĩ đại thì mới tạo ra được kết quả vĩ đại. 


HIỆU SUẤT NGÀNH TỪ THỜI ĐIỂM CHUYỂN 
ĐỔI ĐẾN 1995 TƯƠNG UNG VOT MOI CONG TY 


A Số ngành Ngành P trăm 

Công ty $ x `. hạng 
năm đượcxếp tiêu biểu à trong 
ngành : 
hang ngành 
1974- San o 

Abbott 1868 70 phẩm y tế 28 40% 

T Bản lề 
Circuit 1982- 80 chuyén 17 21% 


City 1995 


Fannie 
Mae 


Gillette 


Kimberly- 
Clark 


Kroger 


Nucor 


Philip 
Morris 


Pitney 
Bowes 


Walgreens 


Wells 
Fargo 


1984- 
1995 


1980- 
1995 


1972- 
1995 


1973- 
1995 


1975- 
1995 


1972- 
1995 


1974- 
1995 


1975- 
1995 


1983- 
1995 


90 


76 


71 


57 


70 


71 


dung 


Dich 
vu tài chính 


Ni 
phẩm 


Hàng 
tiêu dùng 


Chuỗi 
cửa hàng 
thực phẩm 


Thép 


Thuốc 
lá 


Hệ 
thống máy 
tính 


Tiêm 
thuốc tây 


Ngân 
hàng vùng 


19 


18 


12 


7O 


68 


15 


64 


77% 


25% 


28% 


19% 


99% 


4% 


97% 


18% 


76% 


(*) Philip Morris được tinh từ 1972 vì dữ liệu S&P trước đó không 


có. 


PHU LUC 8.A: HANH VI LAN QUAN 
CUA CAC CONG TY SO SANH TRUC 
TIEP 


A&P dao dong, chuyén đổi từ chiến lược này sang chiến lược 
khác, luôn cố tìm kiếm một hành động đơn giản để nhanh chóng giải 
quyết vấn đề. Tổ chức các buổi lên tinh thần, giới thiệu các chương 
trình, tóm lấy các mốt thời thượng, đuổi việc Tổng giám đốc, lại thuê 
mới Tổng giám đốc, và lại đuổi việc họ. Các tựa bài báo viết A&P 
trong những năm suy thoái: “Kèm trống báo trước thay đổi”, “Người 
khổng I thức dậy”, “Cải tiến A&P”. “Những ky vọng lớn”. Những kỳ 
vọng này chưa từng được thỏa mãn. 


Lao vào sự khủng hoảng “Gà con oi, trói sáp sap” khi ngành kinh 
doanh chính của ho bi tut dốc. Cố gắng vién vông “lam mới toàn bó tổ 
chức”, tham gia vào lĩnh vực tự động hóa văn phòng, cạnh tranh với 
IBM, Xerox, và Kodak. Khi kế hoạch này thất bại, vị Tổng giám đốc kế 
tiếp đã “lật ngửa chiến lược” thoát ra khỏi ngành tự động hóa văn 
phòng. Sau đó › “gidng như một vị bác sĩ giải phẫu biến ra khỏi phòng 
mổ khi ca mổ vẫn đang tiếp tục”, vi Tổng giám đốc kế nhiệm quay 180 
độ và tiến vào ngành in ấn offset. Két hoach lai that bai; cong ty phai 
chấm dứt, chịu thua lỗ. Bốn Tổng giám đốc trong vòng 6 năm, tính 
đến 1984. Sau đó, không chỉ một, mà là hai, vụ phá sản. 


Rơi vào trạng thái lan quan phan ứng trước sự xóa bỏ bảo hộ. 


Cham chan trong lĩnh vực ATM va cong nghệ, sau đó đưa ra một 
chương trình tốn kém để đuổi theo đối thủ. Chậm chân tại Califonia, 
sau đó thực hiện một chương trình rút gọn để bắt kịp. Cố gắng “vượt 
qua khỏi một phiên bản cải cách văn hóa của Mao Trạch dong do 
chính mình tạo ra” bằng cách thuê các chuyên gia về cải cách tổ chức 
thực hiện những “nhóm thảo luận trong tổ chức” và cố gắng áp đặt 
một phương pháp quản lý ồn ào. Mua Charles Schwab; khác biệt văn 
hóa xuất hiện, và sau đó phải bán trả lại. Mua Security Pacific, cố gắng 
tranh đua với vụ mua lại Crocker của Wells Fargo; vụ mua lại bất 
thành, phải chịu lỗ nhiều tỉ đô. 


Dao động qua lại; đa dạng hóa, rồi lại tập trung vào sản phẩm 
thép, rồi lại đa dang hóa, rồi lại quay lại với thép. Chậm chân trong 
việc áp dụng công nghệ và hiện đại hóa, sau đó đưa ra một chương 
trình rút gọn để đuổi theo. Cấp lãnh đạo phản ú ứng trước công đoàn, 
công đoàn phản ứng lại với cấp lãnh đạo, cấp lãnh đạo phản ứng 
trước công đoàn, công đoàn phản ứng lại với cấp lãnh đạo, và tình 
hình cứ thế tiếp tục. Đồng thời, các đối thủ nước ngoài và Nucor đã 
âm thầm tấn công và chiếm mất thị phần. 


Rơi vào vòng luẩn quan do thực hiện những vụ mua lại công ty 
không liên quan, chỉ nhằm mục đích tăng trưởng, mà không tuân 
theo một Khái niệm con nhím. Mua lại một công ty sản xuất kẹo, một 
chuỗi cửa hàng bách hóa, một dịch vụ bảo vệ, một nhà cung cấp dịch 
vụ ăn uống. Sai lầm lớn nhất khi mua lại dịch vụ cho thuê video 
American Home Video; thua lỗ 31 triệu đô, sau đó bán lại cho Tandy 
dưới mức giá tri sổ sách là 72 triệu đô. Eckerd khong bao giờ phục hồi 
hoàn toàn, bị mua lại trong một chiến dịch cổ phiếu, và sau đó bị bán 
cho J. C. Penny. 


Các chương trình thiếu nhất quán. Khi thi di hướng này (cố gắng 
tỏ ra mình là một ngân hàng), khi đi hướng khác (cố gắng trở thành 


một công ty da dạng hóa san phẩm). Tham gia lĩnh vực bảo hiểm, sau 
đó rút ra khỏi ngành bảo hiểm. Tham gia lĩnh vực cho thuê và cung 
cấp nhà tiền chế, sau đó rút ra để tập trung vào dịch vụ tài chính và 
ngân hàng. “Đừng lo nghĩ các bạn phải gọi chúng tôi bằng gì — một 
ngân hàng, một dịch vụ tiết kiệm và cho vay, hay một con ngựa vằn.” 
Các mảnh được rap nối bang tầm nhìn cá nhân của Tổng giám đốc, 
nhưng khi ông về hưu, Great Western vấp ngã với chính mô hình 
kềnh càng và thiếu kết dính, rơi vào tình trạng tái cấu trúc mang tính 
đối phó, và bị bán lại cho Washington Mutual. 


Khi R. J. Reynolds bat đầu tuột dốc và bi các thế lực chống thuốc 
lá tấn công, họ phản ứng lại bằng cách thực hiện các vụ mua lại thiếu 
suy nghĩ, như trường, hợp với Sea-Land. Họ mua Sea-Land và đổ vào 
hơn 2 tỉ đô để giúp nó hoạt động hiệu quả (trong khi đó, các nhà máy 
thuốc lá thì càng ngày càng đi xuống vì không được đầu tư đúng 
mức), sau đó năm năm phải bán đi và chịu lỗ. Mỗi lần có Tổng giám 
đốc mới là mỗi lần có chiến lược mới. Sau này, khi đã chịu mất vị trí 
số một vào tay Philip Morries, R. J. Reynolds thực hiện chiến dịch 
mua lại cổ phiếu, chủ yếu là để làm giàu cho cấp lãnh đạo chứ không 
phải để xây dựng công ty. 


Rơi vào trạng thái đa dạng hóa để phản ú ứng lại trước sự tấn công 
của Proctoer & Gamble và Kimberly-Clark vào ngành kinh doanh cốt 
lõi của họ. Với mỗi Tổng giám đốc mới, Scott lại di theo một con 
đường mới, một định hướng mới, một tầm nhìn mới. Scott thực hiện 
những nỗ lực cải cách triệt để với kèn trống ầm ï vào cuối thập niên 
1980, tuy nhiên lại không bao giờ trả lời được câu hỏi ' Chúng ta có 
thể làm điều gì giỏi nhất thế giới?” Rơi vào tình trạng tái cấu trúc. 
Thuê Al Dunlap, có biệt danh là Al Lưỡi cưa, người đã cắt giảm 40% 
số nhân viên chỉ trong một cú và rồi bán luôn công ty. 


Một khoảng trống để lại sau cái chết của Sidney Cooper. Thế hệ kế 


nhiệm chi chú trọng tang trưởng đơn thuần. Trong khi Circuit City 
thâm nhập vào một thành phố, xây dựng một trung tâm phân phối, và 
mở các cửa hàng ở những thành phố lân cận, Silo lại chọn nhảy cóc 
từ thành phố này sang thành phố khác, xây dựng một cửa hàng ở đây, 
một cửa hàng, ở kia, tạo ra một tập hợp những cửa hàng không theo 
một nguyên tắc nào cả, và không tạo được ưu thế số lượng. Không 
theo đuôi một khái niệm hay kiều trưng bày nhất quan. Silo cuối cùng 
bị Cyclops mua lại, và rồi Cyclops cũng bị Dixons mua lại. Ban lãnh 
đạo đã bị những người chủ mới cho thôi việc. 


Rơi vào tình trạng hứa hẹn tương lai (“Tương lai chưa bao giờ 
sáng sủa thế này ”) và thổi phồng tiềm năng những sản phẩm mới. 
Nhưng kết quả thường không thỏa man được những lời tiên đoán. Cổ 
phiếu Upjohn trở nên bất thường — lên xuống , xuống lén — khi ho chỉ 
đưa ra được những lời hứa hão mà không bao giờ thực hiện được. 
Sau nay, giống như một con bạc tại Las Veges, họ đặt cược vào các 

“sản phẩm cứu tỉnh”, ví dụ như thuốc chữa trị chứng hói đầu 
Rogaine. Những vấn đề với sản phẩm, đầu tiên là với Halcion và 
những sản phẩm khác, càng làm trầm trọng sự dao động của cổ 
phiếu. Cuối cùng mắc phải căn bệnh tái cấu trúc và phải sát nhập với 
Pharmacia. 


Dao động qua lai, từ san pham tiéu dung sang dược phẩm và san 
phẩm chăm sóc sức khỏe, rồi quay lại, rồi cùng lúc kinh doanh cả hai, 
rồi chỉ chọn một, rồi chuyển sang cái kia. Mỗi Tổng giám đốc mới lại 
đưa ra một tam nhìn mới, một cấu trúc mới, chấm dứt sức đà mà 
người tiền nhiệm đã tạo dựng, đưa chiếc bánh đà đi theo một hướng 
khác. Cố gắng tạo ra bước nhảy vọt bằng cách thực hiện những vu 
mua lại công ty táo bạo, nhưng thất bại và phải chịu lỗ hàng trăm 
triệu đô. Cuối cùng, sau nhiều năm với nhiều chương trình nhất 
quán, họ rơi vào tay Pfizer, chấm dứt cuộc sống bấp bênh của một 
công ty độc lập. 


Trong giai đoạn đi lên, Tổng giám đốc của Burroughs, “một người 
xuất sắc nhưng hơi lạm dụng” đã tái cấu trúc toàn bộ công ty. Cắt 
giảm ngân sách kéo theo các vấn đề về tinh thần, dẫn đến việc những 
người giói rói bó cóng ty. Chon mót nguoi ké nhiém qua kem. Người 
này thất bại, và bị thay thế bởi một Tổng giám đốc “xuất sắc, phô 
trương, hung hăng quá mức” lại đưa ra một hướng đi mới, đồ lôi cho 
thế hệ trước. Một cuộc cải cách toàn diện khác, 400 nhà lãnh đạo 
đồng loại rời công ty. Bích chương : dán khắp nơi trên đường, ca ngợi 
chương trình mới. Công ty lại tái cấu trúc. Một Tổng giám đốc khác 
lén thay lại tiếp tục tái cấu trúc, đưa công ty theo một hướng mới. 
Càng sụt giảm, lại thuê một Tổng giám đốc khác. 


Năm năm hoạt động hiệu suất cao, sau đó tụt giảm trở về giai 
đoạn khủng hoảng. Một nhân vật bên trong công ty đã phát biéu" 
Chúng tôi giống như những. bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, vượt qua 
được cuộc giải phẫu khẩn cấp trong nhiều năm và rồi lại quay về với 
lối sống thiếu lành mạnh.” Phân tán lực lượng vào linh vuc xe thé 
thao Y, ngành kinh doanh máy bay riéng, và ngành quóc phóng. Mot 
Tan nữa xoay chuyển tinh thế vào những năm 1990, nhưng cuối cùng 
van bị bán cho Daimler. 


Đi lên cùng với một Tổng giám đốc có một Khái niệm con nhím 
trong đầu, đồng thời đã tạo ra được hiệu ứng bánh đà ban đầu. 
Nhưng ông lại không đưa khái niệm này vào nhóm lãnh đạo. Sau này, 
khi ông về hưu, các nhà điều hành đã thay thế Khái niệm con nhím 
bằng câu thần chú tăng trưởng. Harris chao đảo trong lĩnh vực tự 
động hóa văn phòng, một sai lầm lớn, và sau đó là một loạt vụ mua lại 
cong ty không liên quan gì nhau. Rơi vào trạng thái “bán mùi thơm, 
nhưng không chế biến được món ngon”. Chiếc bánh đà ngừng lại 


hoan toan. 


Hasbro là một công ty so sánh gần như đã có thé trở thành công 
ty nhảy vọt. Họ mang kết quả phi thường bằng cách theo đuổi nhất 
quán một khái niệm con nhím về làm mới các nhãn đồ chơi cổ điển, 
ví dụ như G.J.Joe. Đáng tiếc là nhà kiến trúc sư của những chuyển đổi 
đã mất đột ngột khi còn trẻ. Người kế nhiệm chỉ đạt được mức Cấp 
độ 3 (nhà quản lý hiệu quả) chứ không phải cấp độ 5. Chiếc bánh đà 
quay chậm lại. Vị Tổng giám đốc phản ú ứng bằng cách tái cấu trúc và 
cuối cùng thuê một người bên ngoài để giúp tạo sức đà. 


Nếu có công ty bỏ qua bước xây dựng nền tảng, đó chính là 
rubbermaid. Vị Tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đổi đã đề xuất 
tái cấu trúc công ty | hoàn toàn, một việc gây nhiều xôn xao. Tăng 
trưởng trở thành câu thần chú, tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng đến 
sức đà về lâu về dài. Khi vị Tổng giám đốc về huu, tình hình cho thấy 
rõ ông chính là sức đẩy chính cho chiếc bánh đà, không phải do một 
nhóm mạnh mẽ được dẫn đắt bởi một Khái niệm con nhim thống 
nhất. Chiếc bánh đà chậm lại; công ty mắc phải căn bệnh tái cấu trúc 
và thổi phồng tương lai mặc dù không bao giờ thực hiện được lời 
hứa. Rubbermaid từ vị trí đứng đầu trong danh sách những công ty 
được ngưỡng mộ nhất của Fortune, đến mức bị mua lại bởi Newell 
chỉ trong vòng 5 năm. 


Teledyne di lên va tụt giảm cùng với một thiên tài, Henry 
Singleton, được biết đến dưới biệt danh Nhân sư. Khái niệm con 
nhím của công ty được tóm tắt như sau: Tuân theo bộ não của Henry. 
Singleton thực hiện hang tram vụ mua lại công ty, trong các lĩnh vực 
từ hàng điện tử đến kim loại hiếm. Các vấn đề bắt đầu xuất hiện khi 
Henry về hưu và đem theo bộ não của mình. Teledyne bắt đầu trượt 
đài theo đường xoắn ốc, cuối cùng sát nhập với Allegheny. 


PHU LUC 8.B: TOM TAT PHAN TICH 
CAC VU MUA LAI CONG TY 


CONG TY NHAY VOT VA CONG TY DOI TRONG 


Để xây dung bảng này, chúng tôi xây dựng tổng số vụ mua lại 
cong ty được thực hiện trong thập niên trước thời điểm chuyển đổi 
cho đến 1oo8. Sau đó chúng tôi đánh giá từng vụ mua lại trên thang 
điểm từ -3 đến +3, dựa trên xếp hạng phân tích của chúng tôi về tài 
chinh và định tính. Trong trường hợp Upjohn, chung toi khong thé 
thu thập du thông tin để thực hiện một cuộc phân tích cặn ké và vì 
vậy không thể cho điểm công ty. 


Tổng số vụ Tổng số vụ Tỉ lệ thành 

renee: D. [or ai bến 
được nghiên cứu được nghiên cứu lại công ty 

Abbott 21 5 +2 
Upjoh 25 7 NA 
Circuit City 1 o +3 
Silo 4 O -1 
Fannie Mae O O +3 
Great Western 21 3 -1 
Gillette 39 20 +3 
Warner- 


Lambert 32 14 E 


Kimberly- 
Clark 


Scott Paper 


Kroger 


A&P 


Nucor 


Bethlehem 
Steel 


Philip Morris 


R. J. Reynolds 


Pitney Bowes 


Addressograph 


Walgreens 


Eckerd 


Wells Fargo 


Bank of 
America 


Burroughs 


Chrysler 


Harris 


22 


18 


11 


14 


10 


55 


36 


17 


11 


22 


17 


22 


22 


14 


42 


18 


24 


23 


19 


29 


13 


15 


+2 


+2 


-3 


+3 


+1 


-3 


+1 


+3 


+1 


Hasbro 14 O +1 
Rubbermaid 20 5 +3 


Teledyne 85 3 -2 


[1] Beryl Markham, West with the Night (NXB North Point, 1993) 


[2] Các tinh toán lợi nhuận cổ phiếu trong quyển : sách này được 
dựa vào dir liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Giá có phiếu của Dai học 
Chicago (CRSP) 


L3] Dùng dữ liệu của CRSP, lợi nhuận tích lũy được tính từ 31-12- 
1984 đến 21-12-1ooo, cho GE và thị trường chung, tất cả cổ tức được 
tái đầu tư, có điều chỉnh sự chia tách cổ phiếu. 


[4] Nghich ly Stocdale được dat tên theo twong James Stockdale, 
người sống sót qua 7 năm là tù binh chiến tranh và đặt niềm tim vào 
hai hướng trái ngược nhau. 


[5] Robert Spector, dựa trên nghiên cứu và bản thảo của William 
W. Wicks, Shared Values, A History of Kimberly-Clark (NXB 
Greenwich, 1997) 


[6] Robert Spector, dựa trên nghiên cứu và bản thao của William 
W. Wicks, Shared Values, A History of Kimberly-Clark (NXB 
Greenwich, 1997) 


[7] Darwin Smith May Have Done too Good a job”, Business 
Week, 1988 “Kimberly-Clark Bets, Wins on Innovation,” Wall Street 
Journal, 1991; “ Darwin E. Smith, 69, Executive Who Remad a Paper 
Company,” New York Times, 1995; Robert Spector, dựa trên nghiên 
cứu và ban thao cua William W. Wicks, Shared Values, A History of 


Kimberly-Clark (NXB Greenwich, 1997) 
[8] Bản ghi chép cuộc phỏng vấn 
[9] Bản ghi chép cuộc phỏng vấn 


[10] “Darwin Smith May Have Done Too Good a Job”, Business 
Week, 1988 


[11] “Darwin Smith May Have Done Too Good a Job”, Business 
Week, 1988; “Kimberly-Clark Bets, Wins on Innovation,” Wall Street 
Journal, 1991; “ Darwin E. Smith, 69, Executive Who Remade a Paper 
Company,” New York Times, 1995; 


[12] Robert Spector, dưa trên nghiên cứu và bản thao của William 
W. Wicks, Shared Values, A History of Kimberly-Clark (NXB 
Greenwich, 1997) 


[13] Internation Directory of Company Histories, vol. 3 (NXB St. 
James, 1991); “Kimberly-Clark-Aiming for the Consumer,” Financial 
Wordl, 1970) 


[14] Robert Spector, dưa trên nghiên cứu và ban thao của William 
W. Wicks, Shared Values, A History of Kimberly-Clark (NXB 
Greenwich, 1997); Darwin E. Smith, 69, Executive Who Remade a 
Paper Company,” New York Times, 1995; “Former CEO of K-C-Dies,” 
Dallas Morning News, 1995; Bản ghi chép cuộc phỏng van; “Paper 
Tiger. How Kimberly-Clark Wraps Its Bottom Line in Disposable 
Huggies,” Wall Street Journal, 1987 


[15] “The Battle of the Bottoms,” Forbes, 1997 
[16] “The Battle of the Bottoms,” Forbes, 1997 
[17] Robert Spector, dưa trên nghiên cứu va ban thao cua William 


W. Wicks, Shared Values, A History of Kimberly-Clark (NXB 
Greenwich, 1997) 


[18] Shelby Foote, The Civil War: A Narrative: Red River to 


Appomattox (NXB Random House, 1975); James M. McPherson, 
Battle Cry of Freedom: The Civil War Era (NXB Ballantine Books, 


1989) 


[19] Gordon McKibben, Cutting Edge: Gillette's Journey to Global 
Leadership (NXB Harvard, 1998) 


[20] Tài liệu đánh máy của Gillette, 1995; Gordon McKibben, 
Cutting Edge: Gillette’s Journey to Global Leadership (NXB Harvard, 
1998); Rita Ricardo-Campell, Resisting Hostile Takeovers: The Case 
of Gillette (NXB Praeger, 1997) 


[21] Gordon McKibben, Cutting Edge: Gillette's Journey to Global 
Leadership (NXB Harvard, 1998) 


[22] Rita Ricardo-Campell, Resisting Hostile Takeovers: The Case 
of Gillette (NXB Praeger, 1997) 


[23] Tác giả trao đổi với Tổng giám đốc Gillette, 2000 

[24] Gordon McKibben, Cutting Edge: Gillette's Journey to Global 
Leadership (NXB Harvard, 1998). Các tính toán sử dung dữ liệu cua 
CRSP. 


[25] Gordon McKibben, Cutting Edge: Gillette’s Journey to Global 
Leadership (NXB Harvard, 1998) 


[26] “Maxwell Relinquishes Rights to $5.5 Million Final 
Retirement Payment”, PR Newswire, 1992; “$5.5 Million Declined by 
Ex-Official”, Washington Post, 1992 

[27] “Iacocca’s Last Stand”, Fortune, 1992 

[28] “Sincere Tyranny”, Forbes, 1992 


[29] “Managing: Leaders of Corporate Change”, Fortune, 1992 


[30] “Chairman Quits Post”, New York Times, 1992; 
“Rubbermaid’s Sad Succession Tale”, New York Times, 1987 


[31] “Is Rubbermaid Reacting Too Late?” New York Times, 1996 


[32] Ban ghi chép phong van 


[33] Chris Jones and Duane Duffy, “Media Hype Analysis, nghiên 
cứu thực hiện cho quyến sách “Xây dựng dé trường tồn”, 1998, 1999 


[34] “Did CEO Dunlap Save Scott Paper — or Just Pretty It Up? 
The Shredder”, Business Week, 1996 


[35] “Did CEO Dunlap Save Scott Paper — or Just Pretty It Up? 
The Shredder", Business Week, 1996; “Chain Saw AI to the Rescue?, 
Forbes, 1996; “After the Fall”, Across the Board, 1996; “Only the 
Paranoid 


[36] Mean Business: How I Save Bad Companies and Make Good 
Companies Great (NXB Fireside, 1997) 


[37] “President Iacocca”, Wall Street Journal, 1982; “Iacocca 
Hands Over the Keys to Chrysler”, Investor’s Business Daily, 1993 


[39] “Iacocca Hands Over the Keys to Chrysler”, Investor’s 
Business Daily, 1993 


[40] “How Chrysler Filled Detroit’s Biggest Shoes”, Wall Street 
Journal, 1994 


[41] “Why Certain Stocks”, Wall Street Journal, 1995; “Chrysler’s 
New Plan: Sell Cars”, Fortune, 1995 


[42] “Will Success Spoil Chrysler?” Fortune, 1994; “Company of 
the Year: Chrysler Has the Hot Car. More Important, It Has a Smart, 
Disciplined Management Team”, Forbes, 1997; “Daimler-Benz Will 
Acquier Chrysler in $36 Billion Deal That Will Reshape Industry”, 
New York Times, 1998 


[43] Bản ghi chép phỏng vấn; “A Drugmaker’s Return to Health”, 
Business Week, 1976; Herman Kogan, The Long White Lines: The 
Story of Abbott Laboratories (NXB Random House, 1963) 


[44] The Upjohn Company, International Directory of Company 
Histories; “The Medicine Men of Kalamazoo”, Fortune, 1959 


[45] Leigh Wilbanks, “CEO Analysis Unit”, dự án nghiên cứu 
Good to Great, 1998 


[46] Dữ liệu từ University of Chicago Center for Research in 
Securities Prices, tat cả cổ tức được tai đầu tư va có điều chỉnh sự chia 
tách cổ phiếu 


[47] Bản ghi chép phỏng vấn 


[48] Herman Kogan and Rick Kogan, Pharmacist to the Nation, 
(Walgreens Company, 1989); Ban ghi chép phong van 


[49] Ban ghi chép phỏng vấn 

[5o] Dữ liệu từ University of Chicago Center for Research in 
Securities Prices, tất ca co tức được tai dau tư va có điêu chỉnh sự chia 
tach co phiéu 

[51] Bản ghi chép phỏng vấn 

[52] Bản ghi chép phỏng vấn 

[53] Bản ghi chép phỏng vấn 

[54] Joseph F. Cullman 3d, I’m a Lucky Guy, 1998 

[55] “Searching for Profits at Bethlehem”, New York Times, 1983 

[56] Steel Man Ken Iverson”, Inc., 1986 


[57] Jeffrey L. Rodengen, The Legend of the Nucor Corporation, 
(NXB Write Stuff Enterprises, 1997) 


[58] Joseph F. Cullman 3d, I'm a Lucky Guy, 1998 


[59] Gordon McKibben, Cutting Edge: Gillette's Journey to Global 
Leadership (NXB Harvard, 1998) 


[60] 
[61] 
[62] 
[63] 
[64] 
[65] 
[66] 
[67] 


[68] “Bib Quarterly Deficit Stuns BankAmerica". Wall Street 
Journal, 1985 


[69] Gary Hector, Breaking the Bank The Decline of BankAmerica 
(NXB Brown & Company, 1988). “Big Quarterly Deficit Stuns 
BankAmerica”, Wall Street Journal, 1985; “Autocrat Tom Clausen", 
Wall Street Journal, 1986, Bán ghi chép phóng ván. 

[70] Combat Banking", Wall Street Journal, 1989 

[71] Ban ghi chép phóng van 

[72] Bàn ghi chép phóng ván 

[73] Bàn ghi chép phóng van 

[74]Ban ghi chép phóng van 

[75] Bàn ghi chép phóng ván 

[76] Bàn ghi chép phóng van 

[77] “Eckerd Ad Message: Tailored to Fit”, Chainstore Age 


Executive, 1988; “Heard on the Street”, Wall Street Journal, 1974; 
“J.C. Penney Gets Eckerd Shares”, Wall Street journal, 1996; 


J.C.Penny Has Seen the Future”, Kiplinger’s Personal Finance 
Magazine, 1997 


[78] Ban ghi chép phong van 


[79] “Tuning In”, Forbes, 1981; “Video Follies”, Forbes, 1984; Ban 
ghi chép phỏng van. 


[8o | “The Forbes Four Hundred”, Forbes, 1994 


[81] International Directory of Company Histories (NXB St. 
James, 1995) 


[82] International Directory of Compnay Histories (NXB St. 
James, 1995); “Making Big Waves with Small Fish”, Busines Week, 
1967 

[83] “The Sphinx Speaks”, Forbes, 1987 

[84] “The Singular Henry Singleton”, Forbes, 1979 


[85] Scott Jones, Executive Compensation Analysis Unit, dự an 
nghiên cứ Từ tốt đến vi dai, 1999 


[86] Jim Collins, “Summary Changes in Compenstion Analysis 
Summary Notes 5”, dự án nghiên cứu Good to Great, 1999 


[87] “Nucor Gets Loan”, Wall Street Journal, 1972 


[88] “A New Philosophy", Winston Salem Journal, 1993"; 
"Changing the Rules of the Game", Planning Review, 1993. 


, _ [89] “How Nucor Crawfordsville Works", Iron Age New Steel, 
1995 


[90] “A New Philosophy”, Winston-Salem Jounal, 1993 
[91] “Nucor Gets Loan”, Wall Street Journal, 1972 


[92] Bản ghi chép phỏng vấn 


[93] Joseph F. Cullman 3d, I'm a Lucky Guy, 1998 


[94] “Bold Banker Wells Fargo Takeover of Croker Is Yielding 
Profit but Some Pain”, Wall Street Journal, 1986 


[95] “Bold Banker Wells Fargo Takeover of Croker Is Yielding 
Profit but Some Pain”, Wall Street Journal, 1986 


[96] Bản ghi chép phỏng vấn: “Bold Banker Wells Fargo Takeover 
of Croker Is Yielding Profit but Some Pain”, Wall Street Journal, 1986 


[97] “Boot Camp for Bankers”, Forbes, 1990 
[98] Ban ghi chép phong van 


[99] Chris Jones and Duane Duffy, “Layoffs Analysis”, dự án 
nghiên cứu Từ tốt đến vi dai, 1998-1999 

[100] “Well Buy Crockers in Biggest U.S.Bank Merger”, American 
Banker, 1986; Wells Fargo Takeover of Croker Is Yielding Profit but 
Some Pain”, Wall Street Journal, 1986; “A Californial Bank That Is 
Anything but Laid Back”, Business Week, 1990 


[101] Chris Jones and Duane Duffy, ayoffs Analysiis”, dw an 
nghiên cứu Từ tốt đến Vi dai, 1998-1999 


[102] Bản ghi chép phỏng vấn 


[103] “Industry Fragmentation Spells Opportunity for Appliance 
Retailer”, Investment Dealers’ Digest, 1971 


[104] “Circuit City; Paying Close Attention to Its People’, 
Consumer Electonics, 1988 


[105] Ban ghi chép phong van 

[106] Makers $384 Million U.S. Bid”, Finacial Times, 1987, “UK... 
Chain Maps US Strategy; Dixons Moving to Acquire Siko”, ... HFD — 
the Weekly Home Funishing Nespaper, 1992 


[107] Eric Hagen, “Executive Churn Analysis”, Dự án nghiên cứu 


Từ tốt đến vi dai, 1999 

[108] “Gillette: The Patient Honing of Gellette”, Forbes, 1981 

[109] “When Marketing Takes Over at F. J. Reynolds”, Business 
Week, 1978; “Tar Wars”, Forbes, 1980, Bryan Burrough and John 
Helyar, Barbarians at the Gate (NXB Harper-Collins, 1991) 

[110] Bản ghi chép phỏng vấn 

[111] “the George Weissman Road Show”, Forbes, 1980 

[112] Joseph F. Cullman 3d, I’m a Lucky Guy, 1998 

[113] Bản ghi chép phỏng vấn 

[114] Bản ghi chép phỏng vấn 


[115] “How Do Tobacco Executives Live with Themselves?” New 
York Times Magazine, 1994 


[116] Bản ghi chép phỏng vấn 


[117] Gorden McKebben, Cutting Edge: Gillette’s Journey to 
Global Leadership (NXB Harvard, 1998) 


[118] Joseph F. Cullman 3d, I'm a Lucky Guy, 1998 
[119] Ban ghi chép phong van 


[120] Wisnton S. Churchill, The Hinge of Fate (NXB Houghton 
Mifflin, 1950) 


[121] “Hermit Kingdom”, Wall Street Journal, 1958; William I. 
Walsh, the Rise and Decline of the Freat Atlantic and Pacific Tea 
Company (NXB Lyle Stuart, 1986 

[122] “Hermit Kingdom”, Wall Street Journal, 1958 


[123] “We should have Moved a Lot Sooner”, Forbes, 197? 


[124] William I. Walsh, The Rise and Decline of the Great Atlantic 
and Pacific Tea Company (NXB Lyle Stuart, 1986); Fortune, 1963 


[125] “We Should Have Moved a Lot Sooner”, Forbes, 1976; 
“A&P’s Ploy; Cutting Prices to Turn a Profit”, Business Week, 1972; 
Fortune, 1963 

[126] “Ailing A&P”, Wall Street Journal, 1964 


[127] William I. Walsh, The Rise and Decline of the Great Atlantic 
and Pacific Tea Company (NXB Lyle Stuart, 1986) 


[128] “A&P’s Ploy; cutting Prices to Turn a Profit", Business 
Week, 1972; “A&P’s “Price War” Bites Broadly and Deceply”, Business 
Week, 1972; “Banking Against A&P”, Times 1973; “A&P Counts the 
Cost of Its Pyrrhic Victory”, Business Week, 1973 

[129] Stumbling Giant”, Wall Street Journal, 1978 

[130] “Shifting Gear: A&P Price-Cutting Didn’t Create Kroger’s 
Problems...”, Forbes, 1972; “superstores May Suit Customers to a T- 
Shirt or A T-bone”, Wall Street Journal, 1973; “Plain and Fancy: 
Supermarket Boutiques Spur Kroger’s Gains”, Barron’s. 1981; 
“250.000 Unpaid Consultants”, Forbes, 1981 

[131] Ban ghi chép phong van 


[132] “Kroger and Fred Meyer Merge to Creat No.1 U.S. Grocery 
Biz”, Discout Store News, 1999 


[133] “Trouble Stalks the Asiles at A&P, Business Week, 1991 


[134] “Pitney Bowes” Pep”, Financial World, 1962; “No Middle 
Ground”, Forbes, 1961 


[135] Moddy’s Industrial Manual 2000 


[136] “Roy Ash Is Having Fun at Addressogrief Multigriel", 
Fortune, 1978; “How Roy Ash Got Burned”, Fortune, 1981 


[137] “Up from the Ashes”, Forbes, 1979; “AM International: The 


Cash Bind that Threatens a Turnaroud”, Business Week, 1980; “Ash 
Forced out of Two AM Posts”, New York Times, 1981 


[138] “Why Ash Was Ousted at AM International”, Business 
Week, 1981; “Roy Ash Resigns under Fire”, Fortune, 1981; “How Roy 
Ash Got Burned”, Fortune, 1981; “Up from the Ashes”, Forbes, 1979; 
“AM Files Chaper 11”, New York Times, 1982 


[139] “When Technology Was Not Enough”, Business Week, 1982; 
“How Roy Ash Got Burned”, Fortunre, 1981; “AM International: The 
Cash Bind that Threatens a Turnaround”, Business Week, 1982 


[140] “When Technology Was Not Enough”, Business Week, 
1982; “AM’s Brightest Years Now Dim Memories”, New York Times, 
1982 


[141] How Roy Ash Got Burned”, Fortune, 1981; “High- 
Technology Dream Turns Into a Nightmare”, Financial Times, 1982 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 


